NGUYỀN CHÂU GIANG 


THIẾT KÊ' BÀI GIẢNG 


ĐỊA LÍ 

TRUNG HỌC Cơ sở 



Tập hai 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NÔI - 2005 


Bài 22 


VIỆT NAM ĐẤT NƯÓC, CON NGƯÒI 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức 

HS cần : 

• Nắm được vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và toàn 
thế giổd. 

• Hiểu được một cách khái quát hoàn cảnh kinh tế - chính trị hiện nay 
của nước ta. 

• Biết nội dung, phương pháp chung học tập địa lí Việt Nam. 

2) Kĩ năng 

• Rèn kĩ năng nhận xét qua bảng số liệu về tỉ trọng các ngành kinh tế 
năm 1990 và 2000. 

• Thông qua bài tập rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ cơ cấu tổng sản 
phẩm kinh tế 2 năm (1990 và 2000) 

3) Thái độ 

• Qua bài học HS có thêm hiểu biết về đất nước và con ngưòd Việt 
Nam, tăng thêm lòng yêu quê hương, có ý thức xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ các nước trên thế giói. 

• Bản đồ khu vực Đông Nam Á. 

• Tranh ảnh, tài liệu về các thành tựu kinh tế, văn hoá Việt Nam. 




III. BÀI GIẢNG 


1) Kiểm tra bài cũ 

a Kể tên những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. 

b Nêu những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện giữa các nước 
trong khu vực. 

2) Bài mới 

Vào bài : Các nước trong khu vực Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng 
trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, có phong tục, tập quán, sản xuất, 
sinh hoạt gần gũi, có sự đa dạng trong vãn hoá từng dân tộc. Mỗi quốc gia có 
những sắc thái riêng về thiên nhiên và con người. Việt Nam, tổ quốc của chúng 
ta là một trong những quốc gia thể hiện đầy đủ nhất đặc điểm khu vực. 

Những bài địa lí Việt Nam sẽ mang đến cho các em những hiểu biết cơ bản 
về thiên nhiên và con người ở Tổ quốc mình. Bài học hôm nay là bài mở đầu 
cho một phần mối : 

Việt Nam - đất nước con người. 

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng 

Hoạt độngl 

(CÁ NHÂN/CẶP) 

CH : Quan sát H17.1 Xác định vị trí 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới 
Việt Nam trên bản đồ thế giới và khu 
vực Đông Nam Á. 

GV : Gọi HS lên xác định vị trí 
Việt Nam trên bản đồ treo tường và 
trả lời câu hỏi. 

CH : Việt Nam gắn liền với châu lục - Việt Nam gắn liền vói lục địa Á - Âu, 
nào? Đại dương nào? trong khu vực Đông Nam Á. 

- Biển Đông Việt Nam là bộ phận 
của Thái Bình Dương. 






- Việt Nam có biên giới chung trên 
đất liền, trên biển vói những quốc gia 
nào ? 

(Gọi ý) : - Trung Quốc, Campuchia. 

- GV dùng bản đồ khu vực Đông 
Nam Á . Xác định biên giói các quốc 
gia có chung biển, đất liền vói 
Việt Nam . 

CH : Qua bài học về Đông Nam Á 
(bài 14, 15, 16, 17) hãy tìm ví dụ để 
chứng minh Việt Nam là quốc gia thể 
hiện đầy đủ đặc điểm thiên nhiên, vãn 
hoá, lịch sử khu vực Đông Nam Á. 

(- Thiên nhiên : Tính chất nhiệt đói, 
gió mùa. 

- Lịch sử : Lá cờ đấu tranh giải 
phóng dân tộc. 

-Vãnhoá : Nền vãn minh lúa nước, 
tôn giáo, nghệ thuật...) 

GV : Kết luận 

CH : Việt Nam đã gia nhập ASEAN 
nãm nào ? Ý nghĩa ? 


- Việt Nam tiêu biểu cho khu vực 
Đông Nam Á về tự nhiên, vãn hoá, 
lịch sử. 


Hoạt động 2 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
CH : Dựa vào Mục 2 SGK kết họp 
kiến thức thực tế, thảo luận theo gọd ý : 

- Công cuộc đổi mới toàn diện nền 
kinh tế từ 1986 ở nước ta đạt kết quả 
như thế nào ? 


2. Việt Nam trên con đường xây 
dựng và phát triển 





- Sự phát triển các ngành kinh tế : 
(nông nghiệp, công nghiệp) ? 

- Cơ cấu kinh tế phát triển theo chiều 
hướng nào ? 

- Đời sống nhân dân được cải thiện 
ra sao ? 

GV : Yêu cầu HS trình bày - nhóm 
khác bổ sung - Kết luận 

CH : - Nêu nhận xét về sự chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế nước ta qua bảng 
22.1 ? 

(nông nghiệp có xu hưởng giảm từ 38, 
74%(1990) xuống 24, 30%(2000), 

công nghiệp và dịch vụ táng dần từ. 

lên.). 

- Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 
nãm 2001 - 2010 của nước ta là gì ? 

GV : Yêu cầu đại diện các nhóm trình 
bày, nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Chuẩn xác kiến thức. 

CH : Hãy liên hệ sự đổi mód ở địa 
phương 


- Nền kinh tế có sự tãng trưởng. 

- Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, 
hợp lý chuyển dịch theo xu hướng 
tiến bộ : kinh tế thị trường có định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Đời sống nhân dân được cải thiện 
rõ rệt. 

- Ra khỏi tình trạng kém phát triển ; 

- Nâng cao đời sống vật chất, vãn 
hoá, tinh thần ; 

- Tạo nền tảng để đến 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. 


Hoạt động 3 

CẢ NHÂN 

^ 3. Học địa lí Việt Nam như thế nào 

Việt Nam đối vói việc xây dựng đất 

nước ? 

- Học địa lí Việt Nam như thế nào để 
đạt kết quả tốt ? 







IV. CỦNG CỐ 


PHIÊU HỌC TẬP 


Đánh dấu X vào câu có đáp án đúng. 

Câu 1. Việt Nam gắn liền vói châu lục và đại dương nào ? 

a. Á - Âu và Thái Bình Dương u 

b. Á - Âu và Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương n 

c. Á - Thái Bình Dương D 

d. Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương D 

Câu 2. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm : 

a. Phần đất liền (gồm mặt đất, trong lòng đất và bầu trời Q 

b. Các hải đảo (gồm các đảo, lòng đất dưới đảo, bầu trời trên đảo) Q 

c. Vùng biển và các hải đảo (gồm vùng nước biển, lòng đất đáy Q 

biển, bầu tròi trên biển). 

d. Cả 3 đáp án trên. Q 


Câu 3. Nước ta có cùng chung biên giới trên biển, trên đất liền với quốc gia. 

a. Lào Q d. Trung Quốc Q 

b. Cãm pu chia Q c. Cả ba quốc gia trên Q 

Câu 4. Hiện nay nước ta đang họp tác toàn diện, tích cực vód các nước trong tổ chức. 

a. EEC □ c. OPEC □ 

b. ASEAN □ d. ASEM □ 



Câu 5. Tỉ trọng ngành kinh tế nào của nước ta tãng trưởng nhiều nhất từ 1999 
đến 2000 (Điền vào bảng 22.1) 


a. Công nghiệp Q c. Nông nghiệp + Dịch vụ Q 

b. Dịch vụ Q d. Nông nghiệp Q 

Câu 6 Điền vào ô trống, các nội dung đúng. 


Đáp án : Câu 1 (c) Câu 3 (b + d) Câu 5 (a) 

Câu 2 (d) Câu 4 (b) 

Câu 6:1) Ehía đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. 

2) Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, vãn hoá, tinh thần của nhân dân. 

3) Tạo nền tảng để đến nãm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp hiện đại. 

V. DẶN DÒ 

• Mỗi HS cần có 1 quyển Atlat địa lí Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo). 


• Tìm hiểu bài 23. 



Bài 23 


Vị TRÍ, GIỚI HẠN, 

HÌNH DẠNG LÃNH THổ VIỆT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức 

HS cần : 

• Hiểu được tính toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam, xác định được vị trí, 
giới hạn, diện tích hình dạng vùng đất liền, vùng biển Việt Nam. 

• Hiểu biết về ý nghĩa thực tiễn và các giá tiỊ cơ bản của vị trí địa lí hình 
dạng lãnh thổ đối vổd môi trưòíng tự nhiên và các hoạt động kinh tế - xã hội 
của nước ta. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng, xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của đất 
nước. Qua đó đánh giá ý nghĩa và giá trị của vị trí lãnh thổ đối với tự 
nhiên và phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Thái độ 

Có ý thức và hành động bảo vệ, gìn giữ độc lập chủ quyền của đất nước. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

• Bản đồ Đông Nam Á. 

• Bản đồ thế giód. 




III. BÀI GIẢNG 


1) Kiểm tra bài cũ 

• Từ năm 1986 đến nay kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những 
thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới như thế nào ? 

• Dựa vào bảng 22.1 vẽ biểu đồ co cấu tổng sản phẩm trong nước của 
hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét. 

2) Bài mới 

Vào bài : Vị trí địa lí có ảnh hưởng trực tiếp, quyết định các yếu tố tự nhiên 
của một lãnh thổ, một quốc gia. Vì vậy muốn hiểu rõ những đặc điểm cơ bản 
của thiên nhiên nước ta, chúng ta cùng tìm hiểu, nghiên cứu vị trí, giới hạn, 
hình dạng lãnh thổ Việt Nam trong nội dung bài hôm nay. 

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng 

Hoạt dộng 1 

CÁ NHÂN/CẶP 

CH : Xác định trên H23.2 các điểm 

TVT ^ , í I) VỊ trí giới hạn lãnh thố 

cực Băc, Nam, Đông, Tây cua phân 

đất liền nước ta? Cho biết toạ độ các a) Phần đất liền 
điểm cực (B.23.2). 

Cực Bắc : 23“23'B - 105“20'Đ 
Cực Nam 8“34'B - 104“40'Đ 
Cực Tây 22“22'B - 102“10'Đ 

GV : Gọi một HS lên xác định các Cực Đông 12M0'B- 109“24'Đ 
điểm cực của phần đất liền nước ta 
(trên bản đồ treo tưòíng) 

CH : Qua bảng 23.2 hãy tính 






- Từ Bắc và Nam, phần đất liền nước 
ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ, nằm trong 
đới khí hậu nào ? 

(>15 vĩ độ) 

CH : Từ Tây sang Đông phần đất liền 
nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ ? 

(> 7 kinh độ) 

- Lãnh thổ nước ta nằm trong múi 
giờ thứ mấy theo giờ GMT. 


GV : Hướng dẫn HS quan sát H24.1 
giới thiệu phần biển nước ta mở rộng 
ra tới kinh tuyến 117‘^20'Đ và có diện 
tích khoảng 1 triệu km^ rộng gấp 3 
lần diện tích đất liền. 

CH : Biển nước ta nằm phía nào lãnh 
thổ ? Tiêp giáp vód biển của nước nào ? 


- Nước ta nằm trong đói khí hậu 
nhiệt đới. 

- Nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ 
GMT, diện tích 329.247Km^ 

b) Phần biển. 


- Biển nước ta nằm phía đông lãnh 
thổ vói diện tích khoảng 1 triệu km^. 


Đọc tên và xác định các quần đảo 
lớn ? thuộc tỉnh nào ? 

(Quần đảo Hoàng Sa “ Huyện Hoàng 
Sa-Đà Nẩng. 

Quần đảo Trường Sa - Huyện 
Trường Sa - Khánh Hoà). 




Hoạt động 2 


THEO NHÓM THẢO LUẬN THEO NỘI DUNG SAU 


CH : Vị trí địa lí Việt Nam có ý c. Đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam 
nghĩa nổi bật gì đối vói thiên nhiên về mặt tự nhiên 
nước ta và vói các nước trong khu 
vực Đông Nam Á ? 

- Nằm trong vùng nội chí tuyến. 

- Trung tâm khu vực Đông Nam Á. 

- Cầu nối giữa biển và đất liền, giữa 
các quốc gia Đông Nam Á lục địa và 
các quốc gia Đông Nam Á hải đảo. 

CH : Cãn cứ vào H24.1. Tinh khoảng - Noi giao lưu của các luồng gió mùa 
cách (km) từ Hà Nội đi và các luồng sinh vật. 

- Ma - ni - la (Philíppin) 

- Bãng Cốc (Thái Lan) 

- Xingapo 

- Brunây. 

CH : Những đặc điểm nêu trên của vị 
trí địa lí có ảnh hưởng gì tới môi 
trường tự nhiên nước ta ? Cho ví dụ. 

(Địa hình, khí hậu, sinh vật nước ta 
mang tính chất nhiệt đới gió mùa ...) 


Hoạt động 3 


CÁ NHÂN/ CẶP 


CH : Yêu cầu HS lên bảng xác định 
giới hạn toàn bộ lãnh thổ phần đất 
liền trên bản đố treo tường. 


2, Đặc điểm lãnh thổ 

a) Phần đất liền 




Cho nhận xét lãnh thổ nước ta (Phần 
đất liền) có đặc điểm gì ? 

- Chiều dài Bắc - Nam ? (1650km). 

- Chiều ngang hẹp nhất khoảng bao 
nhiêu km ở tỉnh nào ? (50km). 

- Đường bờ biển dài ? 

CH : Hình dạng ấy đã ảnh hưỏng như 
thế nào tói các điều kiện tự nhiên và 
hoạt động giao thông vận tải. 

(Gợi ý - Đối với thiên nhiên : Cảnh 
quan phong phú, đa dạng và sinh 
động, có sự khác biệt giữa các vùng 
và các miền. Ảnh hưởng của biển vào 
sâu trong đất liền làm tãng tính chất 
nóng ẩm của thiên nhiên. 

- Đối với giao thông vận tải : Nước 
ta có thể phát triển nhiều loại hình 
vận chuyển : đường bộ, đường biển, 
đường hàng không. Tuy nhiên cũng 
gặp trở ngại, khó khãn, nguy hiểm do 
lãnh thổ kéo dài, hẹp nằm sát biển 
làm cho các tuyến giao thông dễ bị hư 
hỏng do thiên tai : bão lụt, sóng biển, 
đặc biệt là tuyến đường Bắc - Nam.). 

GV : Yêu cầu HS đọc bài đọc thêm 
“Vùng biển chủ quyền của nước 
Việt Nam”. 

CH : - Hãy xác định phần Biển Đông 
thuộc chủ quyền Việt Nam trên bản 
đồ thế giới ? 


- Lãnh thổ kéo dài, bề ngang phần 
đất liền hẹp. 

- Đường bờ biển uốn khúc chữ s dài 
3.200km. 

- Vị trí, hình dạng, kích thước lãnh 
thổ có ý nghĩa lớn trong hình thành 
các đặc điểm địa lí tự nhiên độc đáo. 


- Nước ta có đủ điều kiện phát triển 
nhiều loại hình vận tải. Nhưng có trở 
ngại do thiên tai... 




- Đọc tên, xác định các đảo, bán đảo 
lófn trong Biển Đông. 

- Đảo nào lớn nhất nước ta ? Thuộc 
tỉnh nào ? 

- Vịnh nào đẹp nhất nước ta ? Vịnh 
đó đã được UNESCO công nhận di 
sản thế giói nãm nào ? (1994) 

- Nêu tên quần đảo xa nhất của nước 
ta ? Thuộc tỉnh nào ? 

- Vịnh biển nào là một trong ba vịnh 
tốt nhất thế giới ? (Cam Ranh) 

CH : Hãy cho biết ý nghĩa lớn lao 
của biển Việt Nam. 

(GV tham khảo phụ lục mở rộng 
thêm về vịnh Cam Ranh) 

- Kết luận. 

CH : (dành cho HS khá) 

Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ 
nước ta có những thuận lợi và khó 
khãn gì cho việc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc hiện nay ? 

(- Thuận lợi : 

+ Phát triển kinh tế toàn diện với 
nhiều ngành, nghề nhờ có khí hậu 
gió mùa, có đất liền, có biển ... 


- Biển nước ta mở rộng về phía Đông 
có nhiều đảo, quần đảo, vịnh biển. 

- Có ý nghĩa chiến lược về an minh 
và phát triển kinh tế. 




+ Hội nhập và giao lưu dễ dàng vói 
các nước trong khu vực Đông Nam Á 
và thế giói do vị trí trung tâm và cầu 
nối. 

- Khó khãn : 

+ Luôn phải phòng , chống thiên tai : 
bão, lụt, sóng biển, cháy rừng ... 

+ Bảo vệ lãnh thổ kể cả vùng biển, 
vùng tròi và đảo xa .. trước nguy cơ 
ngoại xâm ...). 


IV. CỦNG CỐ VÀ ĐÁNH GIÁ 

Câu 1 : Điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau : 


Điểm cực 

Địa danh hành chính 

Vĩ độ 

Kinh độ 

Bắc 

.huyên Đồng Vãn . 


105“20'Đ 

Nam 


8“34'B 


Tây 

Xã Sín Thầu. . 


102“10'Đ 

Đông 

. .Tỉnh Khánh Hoà 




Câu 2 : Chọn các số liệu và các yếu tố ở 2 cột trong bảng sau cho phù họp : 


Các yếu tố 

Đáp án 

Số liệu 

1. Diện tích đất tự nhiên của nước ta (Km^) 


a. 50 

2. Chiều dài bờ biển (Km) 


b. 4550 

3. Diện tích phần biển (Km^) 


c. 3260 

4. Chiều dài đường biên giới quốc gia trên 
đất liền (Km) 


d. 1000.000 

5. Noi hẹp nhất theo chiều Tây Đông (Km) 


e. 329.247 







































Câu 3 : Điền vào ô trống nội dung cần thiết 


Đặc điểm nổi bật của vị trí 
địa lí tự nhiên Việt Nam là 


Câu 4 : 


Điền các địa danh đúng (tỉnh, thành phố) vào chỗ trống trong bảng sau 


Đảo, quần đảo vịnh 

Thuộc tỉnh thành phô 

- Vịnh Hạ Long 


- Vịnh Cam Ranh 


Quần đảo Hoàng Sa 


- Quần đảo Trường Sa 


Đảo Phú Quốc 


- Đảo Côn Đảo 


Đảo Cồn Cỏ 



Đáp án : 

Câu 2 : (1 - e); (2 - c); (3 - d); (4 - b); (5 - a) 
Câu 3 : 


1) Vị trí nội chí tuyến. 

2) Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á. 










3) Vị trí cầu nối giữa đất và biển, giữa nước Đông Nam Á đất liền 
và Đông Nam Á hải đảo. 

4) Vị trí tiếp xúc các luồng gió mùa và luồng sinh vật. 

Câu 4 : 

Vịnh Hạ Long Quảng Ninh. 

Vịnh Cam Ranh Khánh Hoà. 

Quần đảo Hoàng Sa - Đà Nang. 

Quần đảo Tnlòíng Sa Khánh Hoà. 

Phú Quốc Kiên Giang. 

Cồn Cỏ Quảng Trị. 

Côn đảo Bà Rịa Vũng Tàu. 

V. DẶN DÒ 

Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về vấn đề ô nhiễm biển và tài nguyên biển nước ta. 


Bài 24 


VÙNG BIẾN VIỆT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức HS cần 

• Nắm được đặc điểm tự nhiên biển Đông. 

• Hiểu biết về tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam . 

• Có nhận thức đúng về vùng biển chủ quyền của Việt Nam . 

2) Kĩ năng 

• Phân tích những đặc tính chung và riêng của biển Đông 

• Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên vùng biển và đất liền, 
hiểu sâu sắc thiên nhiên Việt Nam mang tính bán đảo khá rõ nét. 




3) Thái độ : Thấy được sự cần thiết bảo vệ chủ quyền trên biển, tài nguyên 
biển và vấn đề bảo vệ môi trường vùng biển là rất quan trọng và cấp bách. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ : Vùng biển và đảo Việt Nam (hoặc : Khu vực Đông Nam Á). 

• Tư liệu, tranh ảnh về tài nguyên và cảnh biển bị ô nhiễm ở Việt Nam. 

III. BÀI GIẢNG 

1) Kiểm tra bài cũ 

• Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi 
và khó khăn gì cho công cuộc xây dụng và bảo vệ đất nước hiện nay 

• Xác định trên bản đồ treo tường : “Vùng biển và đảo Việt Nam” các 
đảo và quần đảo lổn ở nước ta. 

2) Bài mới 

Vào bài : Chủ quyền lãnh thổ nước ta có vùng biển rộng lổn ước tính 
1 triệu Km^, gấp 3 lần đất liền. Vùng biển rộng chi phối tính bán đảo của tự 
nhiên Việt Nam khá rõ nét. Do đó muốn hiểu biết đầy đủ về tự nhiên Việt Nam 
phải nghiên cứu kĩ biển Đông, vai trò của vùng biển nước ta đối vóíi công cuộc 
xây dựng kinh tế và bảo vệ đất nước. Chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề đó 
trong nội dung bài học hôm nay. 

GV : Sử dụng bản đồ : “Vùng biển và đảo Việt Nam” hoặc lược đồ H24.1 
(phóng to). 

• Giới thiệu : Biển Việt Nam chỉ là một phần biển Đông thuộc Thái 
Bình Dương. Do các nước có chung biển Đông còn chưa thống nhất việc 
phân định chủ quyền trên bản đồ, nên phần diện tích, giới hạn ta nghiên 
cứu cả biển Đông. 

• Yêu cầu : HS đọc bài đọc thêm (tr 91) và xem H24.5 ; H24.6 để hiểu 
rõ về vùng biển chủ quyền của nước Việt Nam . 



Hoạt động của thầy và trờ 


Ghi bảng 


Hoạt động 1 

CẢ NHÂN 

CH : Gọi HS lên xác định vị trí giói I. Đạc điểm chung của vùng biển 
hạn biển Đông trên bản đồ treo tường : Việt Nam 

(Biển Đông : nằm từ 3*^ - 26^ B 1. Diện tích, giới hạn 

100"- 121" Đ) 

- Biển Đông nằm trong vùng khí hậu 
nào ? 

- Diện tích ? Cho nhận xét ? 

(Biển lớn thứ 3 trong các biển thuộc 
Thái Bình Dương) 

CH : Biển Đông thông vói các đại 
dương nào ? qua eo ? Cho nhận xét. 

- Xác định vị trí, tên các eo thông 
vói Thái Bình Dương ? 

- Xác định vị trí, tên các eo biển 
thông vói Ấn Độ Dương ? 

CH : Biển Đông có vịnh nào ? Xác 
định vị trí ? 

(Vịnh Thái Lan dt 462.000km^, vịnh 
Bắc Bộ diện tích 15.000km^) 

GV : Kết luận. - Biển Đông là một biển lớn tương 

đối kín , diện tích 3.447.000km. 

- Nằm trong khu vực nhiệt đới gió 
mùa Đông Nam Á. 





CH : - Phần biển thuộc Việt Nam 
trong biển Đông có diện tích là bao 
nhiêu ? 

- Tiếp giáp vùng biển các quốc gia 
nào ? 

- Xác định vị trí các đảo, quần đảo 
lớn của Việt Nam. 

GV : Kết luận. - Vùng biển Việt Nam là một phần 

của biển Đông có diện tích khoảng 
1 triệu km^. 

Hoạt động 2 
(THEO NHÓM /CẬP) 

CH : - Nhắc lại đặc tính của biển và 2. Đạc điểm khí hậu và hải vản của 
đại dương ? biển, 

(Độ mặn, sóng, thuỷ triều...) 

CH : “ Nằm hoàn toàn trong vành 
đai nhiệt đới, nên khí hậu biển nước 
ta có đặc điểm gì ? 

(Chế độ gió, nhiệt độ, mưa ...) a) Đặc điểm khí hậu biển Đông. 

- H24.2 cho biết nhiệt độ nước biển 
tầng mặt thay đổi như thế nào ? 

(Sự thay đổi các đường đẳng nhiệt 
tháng 1, tháng 7 

GV : Kết luận. - Gió trên biển mạnh hơn trong đất 

liền gây sóng cao. 

Có 2 mùa gió : 

+ Từ tháng 10 - tháng 4 gió hướng 
đông bắc. 

+ Từ tháng 5 - tháng 11 gió hướng 
tây nam. 





CH : Dựa vào H24.3 hãy cho biết 
hướng chảy của các dòng biển theo 
mùa trên biển Đông tương ứng vối 
hai mùa gió chính khác nhau như thế 
nào ? 

GV : Bổ sung giá trị to lớn các dòng 
biển trong biển Đông : 

(Tạo vùng thềm lục địa vùng nước có 
nhiều đàn cá, các luồng di cư lớn của 
sinh vật biển từ các biển ôn đói ...)• 

CH : - Cùng vối các dòng biển, trên 
vùng biển Việt Nam còn có hiện 
tượng gì kéo theo các luồng sinh vật 
biển. 

- Chế độ triều vùng biển Việt Nam có 
đặc điểm gì ? 

(Cần lưu ý + Chế độ tạp triều các 
vùng biển VN ... 

+ Vịnh Bắc Bộ chế độ nhật triều điển 
hình). 

GV : Chú ý tham khảo phụ lục bổ 
sung, mở rộng kiến thức, hiện tượng 
nước trồi, nước chìm vùng biển Tây 
Tây Nam biển Đông. 


- Nhiệt độ TB 23^C. Biên độ nhiệt 
nhỏ hơn đất liền. 

- Mưa ở biển ít hơn trên đất liền, 
b) Đặc điểm hải vãn biển Đông 

- Dòng biển tương ứng hai mùa gió : 
+ Dòng biển mùa Đông hướng : 

Đông Bắc - Tây Nam 

+ Dòng biển mùa hè hướng : 

Tây Nam - Đông Bắc 


- Dòng biển cùng các vùng nước trồi, 
nước chìm kéo theo sự di chuyển 
sinh vật biển. 

- Chế độ triều phức tạp, độc đáo (tạp 
triều, nhật triều) 

- Vịnh Bắc Bộ có chế độ nhật triều 
điển hình. 

- Độ muối bình quân 30 - 33 % 0 . 




II. Tài nguyên và bảo vệ môi 
trường biển Việt Nam 

- GV chuyển ý : Vùng biển nước ta 
có ý nghĩa lớn đối với việc hình 
thành các cảnh quan tự nhiên và có 
giá trị to lớn về kinh tế, quốc phòng, 
khoa học 

- Giói thiệu một số tranh ảnh cảnh 
đẹp, tài nguyên vùng biển Việt Nam 

Hoạt động 3 

CÁ NHÂN/CẶP 

CH : - Bằng kiến thức thực tế của 1) Tài nguyên biển Việt Nam 
bản thân kết hợp SGK em chứng 
minh biển Việt Nam có tài nguyên 
phong phú ? 

- Nguồn tài nguyên biển Việt Nam là 
cơ sở cho những ngành kinh tế nào 
phát triển ? 

(+ Thềm lục địa và đáy : Khoáng sản 
dầu mỏ, khí đốt, kim loại, phi kim loại 

+ Lòng biển : Hải sản,..., Muối . 

Bãi cát... 

+ Mặt biển : Giao thông ... trong 
nước, quốc tế... 

+ Bờ biển : Bãi biển đẹp, vịnh, vũng 
sâu, tốt tiện cho xây dựng cảng, 
du lịch...) 

CH : - Biển có ý nghĩa đối vói tự - Vùng biển Việt Nam có giá trị to 
nhiên nước ta như thế nào ? lớn về kinh tế và tự nhiên. 






(Điều hoà khí hậu, tạo cảnh quan 
duyên hải, hải đảo) 

- Hãy cho biết loại thiên tai nào 
thường xảy ra ở vùng biển nước ta ? 

(bão, nước dâng ...) 

CH : - Hãy cho biết các hiện tượng, 2) Bảo vệ môi trường biển Việt Nam 
các tác hại của vùng biển bị ô nhiễm 

(Tác hại đối vód kũih tế, thiên nhiên ...) 

- Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ - Khai thác biển cần chú ý bảo vệ 
tốt môi trường biển Việt Nam, cần môi trường biển. 

phải làm gì ? 

Phương án 2 : Dạy phần “ Bảo vệ môi trường biển Việt Nam” 

Theo phương pháp lập sơ đồ 













IV. CỦNG CỐ 

PHIÊU HỌC TẬP 

Câu 1. Điền vào ô trống nội dung phù hợp để hoàn chỉnh sơ đồ sau. 


Câu 2 : Đánh dấu X vào ô đúng nhất. 

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông : 

a. Biển lớn, tương đối kín Q 

b. Độ muối bình quân 30 - 33 %0 0 

c. Chỉ có chế độ tạp triều Q 

d. Nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa Q 

Câu 3 : Tại sao nói biển Đông là một ổ bão 

a. Biển Đông là noi gặp nhau của các Prông và Q 

hội tụ nhiệt đới 

b. Biển Đông có nhiều bão về mùa hè và mùa thu Q 

c. Biển Đông là biển nông, là noi gặp nhau của Q 

các luồng gió và các khối khí 

d. Biển Đông có những vực biển sâu nhất thế giới Q 



Câu 4 : Vùng biển Việt Nam có chế độ nhật triều được coi là điển hình của thế 


giới là : 

a. Vịnh Thái Lan Q 

b. Vinh Cam Ranh Q 

c. Vịnh Bắc Bộ Q 

d. Vùng biển từ 16°B vào mũi Cà Mau Q 

Câu 5 : 


1 - Vùng biển Việt Nam đã đem đến những thuận lọi và khó khăn như : 

a. Là nguồn đánh, bắt hải sản lớn, noi khai thác 
dầu khí, nhưng thường có bão gây thiệt hại lớn. 

b. Biển điều hoà khí hậu, gây bão tố dữ dội 

c. Nguồn lợi của biển phong phú về tự nhiên, 
kinh tế, quốc phòng, khoa học, nhưng là ổ bão 
gây tai hại lớn về người và của. 

d. Biển có nhiều tài nguyên, khoáng sản, cảnh 
quan tự nhiên đa dạng 

2 - Nguyên nhân gây ô nhiễm biển : 

a. Khai thác và vận chuyển dầu mỏ trên biển 
thường xảy ra rò ri 

b. Chất thải công nghiệp và sinh hoạt theo sông 
đổ ra biển 

c. Rác từ vũ trụ xâm nhập vào biển 

d. Do khai thác quá mức tài nguyên làm mất cân 
bằng sinh thái biển 

Đáp án : Câu 2 (c) Câu 4 : (c) 

Câu 3 (a + c) Câu 5 : 1 (c); 2 (a + b + d) 

V, DẶN DÒ 

Chuẩn bị bản đồ trống Việt Nam (cỡ nhỏ) 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



Bài 25 


LịCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA Tự NHIÊN VIÊT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS cần nắm được : 

• Lãnh thổ Việt Nam đã được hình thành qua quá trình lâu dài và 
phức tạp. 

• Đặc điểm tiêu biểu của các giai đoạn hình thành lãnh thổ Việt Nam 
và ảnh hưởng của nó tổd địa hình và tài nguyên thiên nhiên nước ta. 

2. Kĩ năng 

• Đọc, hiểu sơ đồ địa chất, các khái niệm địa chất đơn giản, niên đại 
địa chất. 

• Nhận biết các giai đoạn cơ bản của niên biểu địa chất. 

• Nhận biết và xác định trên bản đồ các vùng địa chất kiến tạo của 
Việt Nam . 

3. Thái độ 

• Có ý thức và hành vi bảo vệ môi trưòíng, tài nguyên khoáng sản. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bảng niên biểu địa chất (phóng to). 

• Sơ đồ các vùng địa chất - kiến tạo (phóng to H25.1 SGK). 

• Bản đồ địa chất Việt Nam . 

• Bản đồ trống Việt Nam . 




III. BAI GIANG 


1. Kiểm tra bài cũ : 


2, Bài mới: 

Vào bài : Lãnh thổ Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài và 
phức tạp. Vói thòi gian tạo lập trong hàng trãm triệu nãm, tự nhiên Việt Nam 
đã được hình thành và biến đổi ra sao ? Ảnh hưởng tói cảnh quan tự nhiên nước 
ta như thế nào ? Bài học hôm nay giúp các em sáng tỏ những câu hỏi này. 


Hoạt động của thầy và trờ 

Hoạt động 1 
CẢ LỚP 

CH : Quan sát H25.1. “Sơ đồ các 
vùng địa chất kiến tạo”. 

- Kể tên các vùng địa chất kiến tạo 
trên lãnh thổ Việt Nam . 

- Các vùng địa chất đó thuộc những 
nền móng kiến tạo nào ? 

CH : Quan sát bảng 25.1. “Niên biểu 
địa chất” cho biết. 

- Các đơn vị nền móng (đại địa chất) 
xẩy ra cách đây bao nhiêu năm ? 

- Mỗi đại địa chất kéo dài trong thòi 
gian bao lâu. 

GV giảng giải và chuyển ý : Như vậy 
lãnh thổ Việt Nam được tạo bỏi nhiều 
đơn vị kiến tạo khác nhau. Trình tự xuất 
hiện các vùng lãnh thổ thể hiện trong 


Ghi bảng 






các giai đoạn địa chất trong lịch sử phát 
triển tự nhiên Việt Nam. Ta sẽ tìm hiểu 
các nội dung thể hiện đặc điểm của ba 
giai đoạn địa chất. 

Hoạt động 2 

THEO NHÓM - 4 NHÓM 

(2 nhóm nghiên cứu, thảo luận 2 giai 
đoạn : Tiền Cambri và cổ kiến tạo 

2 nhóm nghiên cứu, thảo luận 2 giai 
đoạn Tân kiến tạo) 

- Nội dung : + Thời gian 

+ Đặc điểm chính 

+ Ánh hưởng tới địa 
hình, khoáng sản và sinh vật. 

- GV : Hướng dẫn cách làm cho các 
nhóm. 

- HS trình bày kết quả. GV hỏi các ý 
chính và kết hợp chỉ trên bản đồ các 
nền móng, rồi vẽ vào bản đồ Việt 
Nam trống lần lượt các nền móng và 
vùng sụt võng phủ phù sa. 

- GV chuẩn xác kiến thức, điền vào 
bảng sau các nội dung : 




Giai đoạn 

Đặc điểm chính 

Ảnh hưởng tới địa hình, 
khoáng sản, sinh yật 

Tiền Cambri 

- Đại bộ phận 

- Các mảng nền cổ tạo thành các 

(Cách đây 570 

nước ta còn là 

điểm tựa cho sự phát triển lãnh thổ 

triệu nãm). 

bién. 

sau này như: 

Việt Bắc, Sông Mã, KonTum. 

- Sinh vật rất ít và đơn giản. 

Cổ kiến tạo 

- Có nhiều cuộc 

- Tạo nhiều núi đá vôi lớn và than đá 

(Cách đây 65 

tạo núi lớn. 

ở miền Bắc. 

triệu nãm, kéo 

- Phần lớn lãnh 

- Sinh vât phát triển manh - thời kì 

dài 500 triệu 

thổ đã trở thành 

cực thịnh bò sát khủng long và cây 

nãm). 

đất liền. 

hạt trần. 

Tân kiến tạo 

- Giai đoạn ngắn 

- Nâng cao địa hình; núi, sông trẻ 

(Cách đây 25 

nhưng rất quan 

lại. 

triệu nãm). 

trọng 

- Vận động Tân 
kiến tạo diễn ra 
mạnh mẽ. 

- Các cao nguyên Badan, đồng bằng 
phù sa trẻ hình thành. 

- Mở rộng biển Đông và tạo các mỏ 
dầu khí, bôxít, than bùn ... 

- Sinh vật phát triển phong phú, hoàn 
thiện. 

- Loài người xuất hiện. 


CH : Giai đoạn cổ kiến tạo, sự hình thành các bể than cho thấy khí hậu và 
thực vật ở nước ta giai đoạn này có đặc điểm như thế nào ? 


CH : Vận động Tân kiến tạo còn kéo dài đến ngày nay không ? 

Biểu hiện như thế nào ? 

(Một số trận động đất khá mạnh xảy ra những nãm gần đây tại khu vực 
Điện Biên, Lai Châu ...) 

CH : Địa phương em đang ở thuộc đơn vị nền móng nào ? 

Địa hình có tuổi khoảng bao nhiêu năm ? 
















IV. CUNG CO 


• Điền vào lược đồ Việt Nam để trống các đơn vị nền móng tiền 
Cambri, cổ sinh, Trung sinh. 

• Đánh dấu X vào ô trống đáp án đúng 

Câu 1. Loài người xuất hiện trên trái đất vào giai đoạn 

a. Tiền Cambri Q 

b. Cổ Kiến tạo Q 

c. Tân Kiến tạo Q 

Đáp án (c) 

Câu 2. Vận động Kiến tạo là động lực cho một quá trình kiến tạo mới ở Việt 


Nam kéo dài tới ngày nay là : 

a. Vận động Ca-lê-đô-ni Q 

b. Vận động Hec-xi-ni Q 

c. Vận động Hy-ma-lay-a Q 

d. Vận động Ki- mê-ri Q 

e. Vận động In-đô-xi-ni Q 

Đáp án (c) 


Câu 3, Điền vào chỗ trống (...) trong câu sau những nội dung đúng 

“Các quá trình tự nhiên nổi bật trong giai đoạn Tân Kiến tạo còn kéo dài 
tối ngày nay là : 

quá trình nâng cao ... 

quá trình mở rộng ... 

quá trình hình thành ... 

quá trình tiến hoá ... 



Câu 4. Dựa vào bảng niên biểu địa chất và sơ đồ các vùng địa chất Kiến tạo 
phần đất liền, hoàn chỉnh bảng sau 


Đơn vỊ kiến tạo 

Thời gian cách đây 
khoảng (triệu năm) 

Vùng phân bố 

- Nền móng Cambri 

- Nền móng cổ Sinh 

- Nền móng Trung Sinh 

- Vùng sụt võng vào Tân 
sinh phủ phù sa 




Đáp án : 

Câu 1 : (c) 

Câu 2 : (c) 

Câu 3 : 

Quá trình nâng cao địa hình làm sông ngòi trẻ lại, đồi núi nâng cao. 
Quá trình mở rộng Biển Đông, thành tạo có bể dầu khí. 

Quá trình hình thành các cao nguyên badan và đồng bằng phù sa trẻ. 
Quá trình tiến hoá giới sinh vật. 

I. DẶN DÒ 

Sư tầm tranh ảnh tư liệu về khai thác các mỏ khoáng sản Việt Nam. 


Bài 26 


ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức : HS biết được 

• Việt Nam là một nước có nhiều loại khoáng sản, nhưng phần lớn các 
mỏ có trữ lượng nhỏ và vừa là một nguồn lực quan trọng để công nghiệp 
hoá đất nước. 

• Mối quan hệ giữa khoáng sản với lịch sử phát triển. Giải thích vì sao 
nước ta giầu khoáng sản, tài nguyên 











• Các giai đoạn tạo mỏ và sự phân bố các mỏ, các loại khoáng sản chủ 
yếu của nước ta. 

2. Kĩ năng 

• HS nắm vững được kí hiệu các loại khoáng sản, ghi nhớ địa danh có 
khoáng sản trên bản đồ Việt Nam. 

3. Thái độ : Xây dựng ý thức tiết kiệm, tính hiệu quả và sự phát triển bền 
vững trong khai thác sử dụng các tài nguyên khoáng sản quý giá của nước ta. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ địa chất - khoáng sản Việt Nam. 

• Mẫu một số khoáng sản tiêu biểu, tranh ảnh tư liệu về khoáng sản. 

• Ảnh khai thác than, dầu khí, apatít... 

• Bảng 26.1 Tr 99 SGK (Phóng to). 

III. BÀI GIẢNG 

1) Kiểm tra bài cũ 

• Trình bầy lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta. 

• Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân Kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ 
nước ta hiện nay. 

2) Bài mới 

Vào bài: (Sử dụng SGK) 


Hoạt động của thầy và trờ 

Ghi bảng 

GV : Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức 
lớp 6. 

- Khoáng sản là gì ? Mỏ khoáng sản 
là gì ? 

- Thế nào là quặng khoáng sản ? 







Hoạt động 1 

CẢ NHÂN 


CH : Dựa vào kiến thức lịch sử và 
thực tế cho biết: 

-Vai trò của khoáng sản trong đời 
sống và sự tiến hoá nhân loại ? 
(Đồ đá, đồ sắt, đồ đồng ... 

- Dấu hiệu đầu tiên của việc sử dụng 
khoáng sản ở nước ta từ bao giờ ? 

(trong các ngôi mộ cổ Thanh Hoá 
cách đây hàng chục vạn nãm - thòi 
kì đồ đá cũ ...) 

GV : Giới thiệu bản đồ Địa chất 
khoáng sản Việt Nam (hoặc H26.1 
Phóng to) 

CH - Nhắc lại diện tích lãnh thổ 
nước ta ? So vói thế giới. 

- Quan sát trên bản đồ cho nhận xét 
số lượng và mật độ các mỏ trên diện 
tích lãnh thổ ? 

- Quy mô, trữ lượng khoáng sản như 
thế nào ? (trữ lượng vừa và nhỏ). 

- Um trên H26.1 một số mỏ khoáng 
sản lớn, quan trọng của nước ta ? 


I. Việt Nam là nước giầu tài 
nguyên khoáng sản 


Diện tích lãnh thổ Việt Nam thuộc 
loại trung bình của thế giới, được coi 
là nước giầu có về khoáng sản. 
Song phần lớn các mỏ có trữ lượng 


GV : Kết luân. 



vừa và nhỏ. 


CH : Tại sao Việt Nam là nước giầu 
có về khoáng sản ? 

(+ Lịch sử địa chất kiến tạo lâu dài, 
phức tạp. 

+ Nhiều chu kì kiến tạo, sản sinh một 
hệ khoáng sản đặc trưng. 

+ Vị trí tiếp giáp 2 đại sinh khoáng 
lớn: 

Địa Trung Hải - Thái Bình Dương 

+ Sự phát hiện, thãm dò, tìm kiếm 
khoáng sản có hiệu quả) 

CH : Chứng minh rằng nước ta có 
nguồn tài nguyên, khoáng sản phong 
phú, đa dạng. 

( Dùng bản đồ khoáng sản Việt Nam, 
xác định vị trí các khoáng sản có 
trữ lượng lớn. 

- Phân loại : Nhóm năng lượng, kim 
loại, phi kim loại ....) 

GV : Tổ chức trò chơi để HS luyện tập 
nhận biết kí hiệu các khoáng sản lớn, 
các địa danh phân bố khoáng sản. 

- Dùng kí hiệu khoáng sản đã cắt rời 
và bản đồ Việt Nam để trống. 

GV - Gọi HS lên, GV đọc tên 2 loại 
khoáng sản. Yêu cầu HS chọn đúng 
kí hiệu. 

HS (2) ghim và dmh khoáng sản đó 




đúng vị trí trên bản đồ trống Việt Nam. 

GV : Đánh giá cho điểm từng cặp HS 
Chuyển ý : Xét về số lượng và mật 
độ các mỏ trên diện tích lãnh thổ thì 
Việt Nam là nước được thiên nhiên 
ưu đãi tài nguyên, khoáng sản, nhưng 
điều kiện khai thác khoáng sản gặp 
khó khãn do cấu trúc mỏ phức tạp, 
không thuần nhất, hàm lượng thấp. 

Điều đó liên quan chặt chẽ với lịch 
sử phát triển tự nhiên Việt Nam. Ta 
nghiên cứu chuyển sang sự hình 
thành các mỏ khoáng sản chính ở 
nước ta. 

Hoạt động 2 

THEO NHÓM - 3 NHÓM 

CH : Sự hình thành các mỏ khoáng II, Sự hình thành các vùng mỏ 
sản trong từng giai đoạn phát triển tự chính ở nước ta, 
nhiên ? Noi phân bố chính. 

GV : - Yêu cầu đại diện nhóm trình 
bày kết quả thảo luận kết hợp xác định 
trên bản đồ khoáng sản các mỏ chính. 

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung 

GV : Giải thích mỗi giai đoạn tạo 
khoáng và kết hợp xác định vị trí các 
mỏ khoáng sản chính trên bản đồ 
chuẩn xác kiến thức theo bảng đã 
chuẩn bị sẵn : Bảng 26.1 (phóng to) 

CH : Cho biết loại khoáng sản nào ở 
nước ta, được hình thành ở nhiều giai 
đoạn, kiến tạo, phân bố ở nhiều nơi ? 

(Bôxit). 




Chuyển ý. Quy mô, trữ lượng tài 
nguyên khoáng sản thì nước ta 
không có nhiều loại khoáng sản có 
tầm cỡ thế giói. Đa số các mỏ có trữ 
lượng vừa và nhỏ. Do đó phải bỏ 
quan niệm sai lầm về sự giầu có vô 
tận của tài nguyên Việt Nam. Sử 
dụng khai thác phải đi đôi bảo vệ, 
tiết kiệm, hiệu quả ... 

CH: 

- Tại sao phải khai thác hợp lí, sử 
dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn 
tài nguyên khoáng sản ? 

(+ Khoáng sản là loại tài nguyên 
không thể phục hồi 

+ Có ý nghĩa rất lớn lao trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa đất nước ...) 

- Nước ta đã có biện pháp gì để bảo 
vệ tài nguyên - khoáng sản ? 

(Luật khoáng sản) 

CH : Nêu các nguyên nhân làm cạn 
kiệt nhanh chóng một số tài nguyên 
khoáng sản nước ta ? 

( - Quản lí lỏng, khai thác tự do ... 

- Kĩ thuật khai thác, chế biến còn lạc 
hậu ... 

- Thãm dò đánh giá chưa chuẩn xác 
trữ lượng, hàm lượng. Phân bố rải 
rác... đầu tư lãng phí... 

CH : Bằng kiến thức thực tế bản thân 
qua các phương tiện thông tin, cho biết 


III. Vấn đê khai thác và bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản 




hiện trạng môi trường sinh thái quanh 
khu vực khai thác ? Dẫn chứng ? 

GV : Kết luận. - Cần thực hiện tốt Luật Khoáng sản để 

khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm hiệu 
quả nguồn tài nguyên, khoáng sản. 

IV. CỦNG CỐ — ĐÁNH GIÁ 

PHIÊU HỌC TẬP 

Câu 1 : Các mỏ dầu khí ở Việt Nam được hình thành vào giai đoạn lịch sử phát 


triển nào. 

a. Giai đoạn tiền Cambri Q 

b. Giai đoạn cổ Kiến tạo Q 

c. Giai đoạn Tân Kiến tạo Q 

d. Hai giai đoạn Tiền Cambri và Tân kiến tạo Q 


Câu 2 : Mỏ than lớn và thuộc loại tốt nhất nước ta là mỏ than 


a. Thái Nguyên Q 

b. Nông Sơn (Quảng Nam) Q 

c. Đông Triều (Quảng Ninh) Q 

d. Thanh Hoá Q 

Câu 3 : Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm của khoáng sản Việt Nam 

a. Chủ yếu là các khoáng sản quý và hiếm Q 

b. Phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ Q 



c. Gồm nhiều điểm quặng và tụ khoáng Q 

d. Nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng Q 

Câu 4 : Đáp án nào sau đây có nội dung không phù hợp. 

Nước ta cần phải khai thác, sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên khoáng sản vì. 

a. Khoáng sản là tài nguyên quý giá, không phục hồi được Q 

b. Nước ta ít khoáng sản Q 

c. Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt Q 

d. Khai thác, sử dụng còn nhiều lãng phí Q 

Câu 5 : Việc thăm dò khai thác, vận chuyển khoáng sản hiện nay còn có điều 
gì bất hợp lí: 

a. Thãm dò, đánh giá không chính xác về trữ lượng, phân Q 

bố gây khó khãn cho khai thác, đầu tư lãng phí 

b. Môi trường quanh khu vực khai thác dầu khí, than đá Q 

bị ô nhiễm nặng 

c. Nhiều khu rừng bị phá huỷ, đất nông nghiệp bị thu hẹp Q 

d. Các đáp án trên đều đúng Q 

Đáp án : Câu 1 : (c) Câu 3 (a) Câu 5 (d) 

Câu 2 (c) Câu 4 (b) 


V. DẶN DÒ 



• ôn lại bài 23, 24, 26 chuẩn bị thực hành bài sau. 

• Mỗi HS chuẩn bị bản đồ Việt Nam để trống, (cỡ nhỏ) 


Bài 27 


THỰC HÀNH : ĐỌC BẢN Đồ VIỆT NAM 


[Phần hành chính và khoáng sản) 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức : HS cần được : 

• Củng cố các kiến thức về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, tổ chức hành 
chính của nước ta. 

• Củng cố các kiến thức về tài nguyên khoáng sản Việt Nam, nhận xét sự 
phân bố khoáng sản ở Việt Nam. 

2) Kĩ náng : 

• Rèn luyện kĩ nãng đọc bản đồ, xác định vị trí các điểm cực, các điểm 
chuẩn trên đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải biển Việt Nam. 

• Nắm vững các kí hiệu và chú giải của bản đồ hành chính, bản đồ 
khoáng sản Việt Nam. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ hành chính Việt Nam. 

• Bản đồ khoáng sản Việt Nam. 

• Mỗi HS chuẩn bị các bản đồ trên (kích thước nhỏ) để làm thực hành. 

• Bảng phụ : 10 loại khoáng sản (trlOO) phóng to, 10 kí hiệu khoáng sản 
vẽ sẵn cắt rời. 




III. BÀI GIẢNG 


1. Kiểm tra bài cũ 

• Nêu vị trí địa lí tự nhiên nước ta. 

• Nhắc lại hệ thống kinh, vĩ tuyến ưên Trái Đất và trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Bài thực hành 

a) Xác định vỊ trí địa phương 

1) Nội dung : Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam, xác định vị trí 
địa phương 

2) Tiến hành : (Hoạt động cá nhân) 

• GV sử dụng bản đồ của tỉnh, thành phố nơi trưòíng đóng hưốíng dẫn 
xác định toạ độ của địa phương, hoặc toạ độ của điểm trung tâm ở 
địa phương. 

• HS phải tự tìm toạ độ trên bản đồ nhỏ đã chuẩn bị sẵn. 

b) Xác định toạ độ các điểm cực 

1. Nội dung : Xác định vị trí, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam, 
cực Đông, cực Tây của lãnh thổ phần đất liền nước ta. 

2. Tiến hành : Hoạt động nhóm/cặp 

• Sử dụng bảng 23.2 (tr 84) để tìm các điểm cực trên bản đồ hành 
chính Việt Nam. 

• Yêu cầu từng HS lên xác định từng điểm cực trên bản đồ . 

• HS tự đánh dấu các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam sau khi đã 
xác định vào bản đồ cá nhân nhỏ. 

• GV giúp HS ghi nhớ các địa danh của các điểm cực ... vổd các đặc 
trung riêng. 

+ Điểm cực Bắc - H23.1 : Lá cờ Tổ quốc tung bay ... (H23.1) 



+ Điểm cực Nam - H23.3 : Đất Mũi - rừng ngập mặn xanh tốt. 

+ Điểm cực Tây - Núi Khoan La San - Ngã ba biên giói Việt - Trung - Lào. 

+ Điểm cực Đông - mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm chắn vịnh Vãn Phong đẹp 
nổi tiếng. 

c) Lập bảng thống kê các tỉnh, thành phố theo mẫu 

1. Nội dung thống kê các tỉnh ven biển, các tỉnh nội địa, các tỉnh biên giới 
vói Trung Quốc, với Lào, với Campuchia. 

2. Tiến hành (Theo nhóm - mỗi nhóm thống kê một loại tỉnh theo yêu cầu 
của nội dung). 

• Sử dụng bản đồ hành chính Việt Nam và bảng 23.1 trang 83. 

• Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả và điền vào bảng thống kê theo 

mẫu GV chuẩn bị sẵn (bảng phụ). 

• CH : Địa phương em thuộc loại tỉnh, thành phố có các đặc điểm về 

vị trí địa lí như thế nào ? 

d) Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam 

1. Nội dung : HS ôn lại kí hiệu 10 khoáng sản chính (theo mẫu thống kê 
trang 100) trên bản đồ khoáng sản treo tường. 

2. Tiến hành (theo nhóm/cặp) 

Bước 1 - Gọi HS lên bảng vẽ kí hiệu 10 loại khoáng sản GV yêu cầu. 

Bước 2 - Lần lượt tìm nơi phân bố chính của 10 loại khoáng sản chính trên 
bản đồ khoáng sản Việt Nam. 

Bước 3 - Vẽ lại các kí hiệu và ghi vào vở noi phân bố của 10 loại khoáng sản 
chính theo mẫu thống kê trang 100. (Kẻ riêng không ghi vào SGK). 

Bước 4 - GV kiểm tra, đánh giá một số nhóm. 

e) Nhận xét sự phân bố của khoáng sản 



• CH : Than đá được hình thành vào giai đoạn địa chất nào ? ) Phân bố ở 
những đâu ? 

• CH : Các vùng đồng bằng và thềm lục địa ở nước ta là noi thành tạo 
những khoáng sản chủ yếu nào ? Vì sao ? 

• CH : Chứng minh một loại khoáng sản nào đó ở nước ta, có thể hình 
thành ở nhiều giai đoạn Kiến tạo khác nhau và phân bố nhiều nơi ? 
(Quặng bôxít hình thành ở giai đoạn cổ Kiến tạo ở Hà Giang, Cao Bằng, 

Lạng Sơn. ở giai đoạn Tân kiến tạo là bôxít Latirít hình thành từ than đá Badan 
ở Lâm Đồng, Đắc Lắc). 

IV. CỦNG CỐ 

1. Nước ta có những tỉnh nào vừa giáp biển vừa giáp nước láng giềng ? 


2. Những tỉnh nào của nước ta có ngã ba biên giới ? 


3. Trong những ngã ba biên giới, cho biết ngã ba biên giói nào thuận lợi 
hơn về giao thông. Tại sao ? 

Đáp án : Câu 1 : Kiên Giang, Quảng Ninh ; 

Câu 2 : Điện Biên, Kon Tum ; 

Câu 3 : Kon Tum - (địa hình thấp thuận tiện giao thông). 

V. DẶN DÒ 

Sưu tầm một số tranh ảnh về các dạng địa hình núi, đồi, cao nguyên nước ta. 


Bài 28 


ĐẶC ĐIỂM Đ|A HÌNH VIỆT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 








1) Kiến thức : HS cần nắm được. 

• Ba đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam. 

• Vai trò và mối quan hệ của địa hình với các thành phần khác trong 
môi trưòíng tự nhiên. 

• Sự tác động của con ngưòd ngày càng sâu sắc làm biến đổi địa hình. 

2) Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng đọc, hiểu khai thác kiến thức về địa hình 
Việt Nam trên bản đồ địa hình. 

• Kĩ năng phân tích lát cắt địa hình để nhận biết rõ được sự phân bậc 
địa hình Việt Nam. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ tự nhiên Việt Nam (hoặc lược đồ địa hình Việt Nam phóng to). 

• Lát cắt địa hình (phóng to từ Atlat địa lí Việt Nam). 

• Hình ảnh một số dạng địa hình chính Việt Nam. 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

• Nêu đặc điểm các dạng địa hình chính của bề mặt Trái Đất : 
(Đặc điểm về độ cao, đặc điểm hình thái ...) đồi núi, cao nguyên, bình 
nguyên (đồng bằng). 

• Cho biết ý nghĩa lổín lao của các chu kì tạo núi ở hai giai đoạn 
Cổ Kiến tạo và Tân Kiến tạo đối vổd sự phát triển địa hình trên lãnh thổ 
Việt Nam. 


2. Bài mới 



Vào bài : Sự phát triển địa hình lãnh thổ nước ta là kết quả tác động của 
nhiều nhân tố và trải qua các giai đoạn phát triển lâu dài trong môi trường nhiệt 
đói ẩm, gió mùa. Do đó địa hình là thành phần cơ bản và bền vững của cảnh 
quan. Địa hình Việt Nam có đặc điểm chung gì ? Mối quan hệ qua lại giữa con 
người Việt Nam và địa hình đã làm bề mặt địa hình thay đổi thế nào ? Đó là 
nội dung chúng ta cần tìm hiểu trong bài hôm nay. 


Hoạt động của thầy và trò 

Ghi bảng 

GV : Dùng bản đồ (treo tường) tự nhiên 
Việt Nam giốd thiệu khái quát vị trí các 
dạng địa hình chính trên lãnh thổ (phần 
đất liền). 



Hoạt động 1 

CÁ NHÂN/CẢP 


CH : Dựa vào H28.1 cho biết lãnh 
thổ Việt Nam (phần đất liền) có các 
dạng địa hình nào ? 

Dạng địa hình nào chiếm diện tích 
lófn nhất ? (núi, đồi). 

GV : - Giới thiệu : Đồi núi đó chính 
là bộ phận quan trọng nhất của cấu 
trúc địa hình nước ta. 

- Viết đề mục đặc điểm 1. 

CH : Vì sao đồi núi là bộ phận 
quan trọng nhất của cấu trúc địa hình 
nước ta ? 

- Đồi núi chiếm bao nhiêu phần 
diện tích lãnh thổ ? Chủ yếu dạng đồi 
núi có độ cao là bao nhiều ? 
(<1000m ; 85%) 


I. Đồi núi là bộ phận quan trọng 
nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam 


- Địa hình Việt Nam đa dạng, nhiều 
kiểu loại, trong đó đồi núi chiếm 3/4 
diện tích lãnh thổ là bộ phận quan 
trọng nhất. 







CH : Phân tích tầm quan trọng của 
địa hình đồi núi ? 

(- Đồi núi chiếm diện tích lớn và 
dạng phổ biến là dạng đồi núi thấp. 

- Đồi núi ảnh hưởng nhiều cảnh 
quan chung ... 

- Đồi núi ảnh hưởng lớn tới phát 
triển kinh tế - xã hội. 

+ Thế mạnh ... 

+ Khó khăn ... 

- Đồi núi tạo thành biên giới tự nhiên 
bao quanh phía Bắc, Tây đất nước ...) 

CH : - Xác định các đỉnh Phan-xi-Pãng, 
Tây Côn Lĩnh, Tam Đảo, Ngọc Lĩnh ... 

- Xác định các cánh cung lớn vùng 
Đông Bắc và Nam Trung Bộ, tên, 
hướng các cánh cung ? 

(+ Cánh cung Nam Trung Bộ là các 
cao nguyên xếp tầng ... 

+ Hướng bề lồi cánh cung ra phía 
biển) 

CH : - Địa hình đồng bằng chiếm 
diện tích là bao nhiêu, Đặc điểm 
đồng bằng miền Trung ? 

- Tìm trên H28.1 một số nhánh núi, 
khối núi lớn ngãn cách và phá vỡ tính 
liên tục của dải đồng bằng ven biển. 
(Đèo Ngang, Bạch Mã ...) 


- Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích. 




GV : (Bổ sung, mở rộng) 

Bản thân nền móng các đồng bằng 
cũng là miền đồi sụt võng tách dãn 
được phù xa sông bồi đắp mà thành. 

Vì thế đồng bằng nước ta còn có 
nhiều ngọn núi sót, nhô cao như 
Sài Sơn (Hà Tây), Núi Voi 
(Hải Phòng), Non Nước (Ninh Bình), 

Thất Sơn (An Giang), Hòn Đất 
(Kiên Giang) tạo nên những thắng 
cảnh đẹp. 

Hoạt động 2 
NHÓM/CẶP 

II. Địa hình nước ta được Tân kiến 
tạo nâng lên và tạo thành nhiều 
bậc kế tiếp nhau. 

CH : Trong lịch sử phát triển tự 
nhiên : Lãnh thổ Việt Nam được tạo 
lập vững chắc trong giai đoạn nào ? 

(Cổ kiến tạo). 

- Đặc điểm địa hình giai đoạn này ? 

(Bề mặt san bằng cổ ...). 

CH : Sau vận động tạo núi giai đoạn - Vận động tạo núi ở giai đoạn Tân 
này Tân kiến tạo địa hình nước ta có kiến tạo địa hình nước ta nâng cao và 
đặc điểm như thế nào ? phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

CH : Vì sao địa hình nước ta là địa 




hình già nâng cao, trẻ lại ? 


GV : Cần sử dụng lát cắt “khu Hoàng 
Liên Sơn” phân tích. 

- Sự nâng cao với biên độ lớn 
điển hình : Hoàng Liên Sơn (Đỉnh 
Phan-xi-Pãng 3143m ; Đỉnh Phu 
Luông 2985m.) 

- Sự cắt xẻ sâu của dòng nước ... điển 
hình thung lũng sông Đà, sông Mã ... 

(GV : Sử dụng lược đồ địa hình phân 
tích). 

- Địa hình cao nguyên badan cạnh 
các đứt gãy sâu Tây Nguyên và Nam 
Trung Bộ. 

- Sụt lún sâu, rộng tạo điều kiện hình 
thành các đồng bằng trẻ sông Hồng, 
sông Cửu Long, Vịnh Hạ Long. 

CH : Đặc điểm phân tầng của địa 
hình Việt Nam thể hiện như thế nào ? 

GV : Cần dùng lát cắt “Khu Việt Bắc” 
phân tích các bậc địa hình lớn : 

+ Khu Việt Bắc, khu Đông Bắc, khu 
đồng bằng - Bắc Bộ. 



+ Thềm lục địa ... 

CH : - Tìm trên H28.1 các vùng - Sự phân bố của các bậc địa hình 
núi cao, cao nguyên, các đồng bằng như đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa 
trẻ, phạm vi thềm lục địa. thấp dần từ nội địa ra tới biển. 

- Nhận xét về sự phân bố và hướng 
nghiêng của chúng. 

- Xác định trên các dãy núi chính - Điạ hình nước ta có hai hưởng chứứi: 
theo hướng tây bắc - đông nam và tây bắc - đông nam và vòng cung, 
hướng vòng cung ? 

GV : Kết luận. 

Địa hình nước ta được tạo dựng ở giai 
đoạn Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo. 

Hoạt động 3 

THẢO LUẬN NHÓM (3 NHÓM) 

111. Địa hình nước ta mang tính 
chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác 
động mạnh mẽ của con người, 

CH : Địa hình nước ta bị biến đổi to 
lớn bởi những nhân tố chủ yếu ? 

( + Sự biến đổi của khí hậu ... 

+ Sự biến đổi tác động của dòng nước ... 

+ Sự biến đổi tác động của con 
người ...). 

GV : - Phân công mỗi nhóm thảo 





luận một vấn đề nêu trên. 

- Sau khi đại diện các nhóm trình 
bày kết quả nhóm khác nhận xét 
bổ sung. 

- GV kết luận. - Đất đá trên bề mặt bị phong hoá 

mạnh mẽ. 

- Các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực 
xói mòn. 

GV : - Giới thiệu một số hình ảnh về 
địa hình cacxtơ, rừng bị phá, địa hình 
bị xói mòn, hiện tượng lũ lụt, đê 
sông, đê biển ... 

- Phân tích, nhấn mạnh tác động 
mạnh mẽ của con người tói địa hình 
tự nhiên và địa hình nhân tạo. 

- Kết luận : Kết luận : Địa hình luôn biến đổi sâu 

sắc do tác động mạnh mẽ của môi 
trường nhiệt đới gió mùa ẩm và do sự 
khai phá của con người. 

V. CỦNG CỐ 

PHIÊU HỌC TẬP 

Câu 1. Điền vào ô trống các ô sau những nội dung phù hợp 




Câu 2, Đánh dấu X vào ô có đáp án không phù hợp. 

Địa hình nước ta đa dạng nhiều kiểu loại, trong đó quan trọng 
nhất là địa hình đồi núi vì: 

a. Đồi núi chiếm 3/4 lãnh thổ đất liền, là dạng phổ biến nhất Q 

b. Đồi núi phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau thấp dần ra biển Q 

c. Đồi núi ảnh hưởng đến cảnh quan chung Q 

d. Nền móng các đồng bằng cũng là miền đồi núi sụt võng, tách Q 
dãn được phù sa sông bồi đắp 

e. Đồi núi ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế-xã hội... Q 


Câu 3. Nhiều vùng đồi núi sát biển bị sụt võng, tách dãn bị biển 
nhấn chìm tạo thành các khu vực đảo và quần đảo như : 

a. Vùng vịnh Hạ Long - Quảng Ninh 

b. Vùng quần đảo Trường Sa 

c. Vùng quần đảo Hoàng Sa 


□ 

□ 

□ 





d. Các đảo ngoài khơi như Cồn cỏ, Côn Đảo, Phú Quốc ... Q 

Câu 4, Những đáp án nào sau đây không phải là thuộc tính của 
địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đói gió mùa 

a. Lớp vỏ phong hoá dày, có nhiều sông suối cắt xẻ bề mặt miền Q 
núi và đồng bằng 

b. Các hiện tượng đất trượt và sụt lở trên bề mặt địa hình Q 

c. Nhiều dạng địa hình cacxơ nhiệt đới Q 

d. Dạng địa hình nhân tạo Q 


Câu 5. Đánh dấu X vào ô có đáp án đúng nhất. 

Các đèo do núi chạy thẳng ra biển Đông phá vỡ tính liên tục của các dải 


đồng bằng miền Trung là : 

a. Đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo Ngang Q 

b. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả Q 

c. Đèo An Khê, đèo Ngang, đèo Hải Vân Q 

d. Đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo An Khê. Q 


Đáp án câu 1 : Nội dung 3 đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam 
Câu 2 (b); Câu 4 (d) 

Câu 3 (b + c); Câu 5 (b) 

IV. DẶN DÒ 

- Chuẩn bị Allat địa lí Việt Nam. 

- Sưu tầm các tư liệu, tranh ảnh về địa hình đồi núi, đồng bằng, biển Việt Nam. 



Bài 29 


ĐÀC ĐIỂM CÁC KHU vực ĐỈA HÌNH 


CỦA BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS nắm được : 

• Sự phân hoá đa dạng của địa hình nước ta. 

• Đặc điểm về cấu trúc, phân bố của các khu vực địa hình đồi núi, 
đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa Việt Nam. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ, kĩ năng so sánh các đặc điểm của các 
khu vực địa hình. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

• Allat địa lí Việt Nam. 

• Hình ảnh địa hình các khu vực núi, đồng bằng, bờ biển ở Việt Nam. 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

• Nêu những đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam ? 

• Đến giai đoạn Tân Kiến tạo cấu trúc địa hình nước ta có những thay 
đổi lớn lao gì ? 

2. Bài giảng 



Vào bài (Sử dụng SGK) 

Hoạt dộng của thầy và trò 


Ghi bảng 






GV : Sử dụng bản đồ tự nhiên 
Việt Nam (treo tường) giới thiệu, 
phân tích khái quát sự phân hoá địa 
hình từ Tây sang Đông lãnh thổ; Các 
bậc địa hình kế tiếp nhau thấp dần từ 
đồi núi, đồng bằng ra thềm lục địa. 

GV : - Giới thiệu toàn thể khu vực J 
đồi núi trên toàn lãnh thổ. 

- Xác định rõ phạm vi các vùng núi : 

1. Vùng núi Đông Bắc Bắc Bộ. 

2. Vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ. 

3. Vùng núi Trường Sơn Bắc. 

4. Vùng núi và cao nguyên Trường 
Sơn Nam. 

Hoạt động 1 

THẢO LUẬN NHÓM (4 NHÓM) 

GV : Yêu cầu : - Mỗi nhóm nghiên 
cứu thảo luận một vùng núi. 

- Lập bảng so sánh địa hình hai vùng 
núi : 

1. Vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc. 

2. Vùng núi Trường Sơn Bắc và 
Trường Sơn Nam. 

GV hướng dẫn : - Học sinh sử dụng 
SGK, bản đồ địa hình, Allat địa lí 





Việt Nam. So sánh theo yêu cầu nội 
dung : 

+ Phạm vi phân bố, độ cao trung 
bình, đỉnh cao nhất vùng. 

+ Hướng núi chính, nham thạch và 
cảnh đẹp nổi tiếng. 

+ Ánh hưởng của địa hình tới khí 
hậu, thời tiết. 

- Sau khi đại diện các nhóm trình 
bày kết quả, nhóm khác đã nhận xét 
bổ sung. 

- Điền vào bảng sau : 


Vùng núi Trường Sofn Bác 

Vùng núi Trường Sơn Nam 

- Từ phía Nam sông Cả — > dãy 
Bạch Mã. 

- Từ Nam Bạch Mã Đông Nam Bộ. 

- Vùng núi thấp. Có 2 sườn không 
đối xứng. 

- Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ. 

- Cao nhất là đỉnh Pu Lai Leng 
2711m. 

- Cao nhất vùng : Đỉnh Ngọc Linh 
2598m. 

Rào Cỏ 2235m. 

Chư Yang Sin 2405m. 

- Hướng Tây Bắc - Đông Nam 

- Vùng cao nguyên đất đỏ rộng lớn, 
xếp tầng thành cánh cung có bề lồi 
hướng ra biển. 

- Khối núi đá vôi Kẻ Bàng nổi tiếng 
cao 600 - 800m. Khu vực vườn Quốc 
Gia Phong Nha - Kẻ Bàng được xếp 
hạng di sản thế giói. 

- Cao nguyên Lang Bi ang có thành 
phố Đà Lạt đẹp nổi tiếng, khu du lịch 
nghỉ mát tốt nhất. 

- Địa hình chắn gió, gây hiệu ứng 

- Địa hình chắn gió mùa Đông Bắc 

















phơn : mưa lớn sườn Tây Trường Sơn của Bạch Mã nên khí hậu một nãm có 
sườn Đông chịu thời tiết gió Tây khô hai mùa : có mùa mưa và mùa khô. 
nóng điển hình Việt Nam. 

Bảng so sánh địa hình hai vùng núi 
Đông Bắc và Tây Bắc Bộ 
(nội dung : SGV). 

CH : Như vậy đá vôi tập trung ở miền nào ? (Vùng núi phía Bắc). 

- Cao nguyên badan tập trung nhiều ở miền nào ? (Vùng Trường Sơn Nam). 

Hoạt động 2 
THẢO LUẬN NHÓM 

Phương án I „ __ __ ^_ 

II, Khu vưc đong bảng 

c//: So sánh địa hình hai vùng đồng ^ UẰ__ TTẨ„„ AẨ _ 

• ’ ^ a. Đông băng sông Hông va đông 

Mng sông Hồng và sông Cửu Long. Long. 

GV : Hướng dẫn HS : - Quan sát 
H29.2; H29.3 kết hợp SGK và vốn 
hiểu biết thực tế. 

- So sánh theo yêu cầu : Các dạng 
địa hình : tự nhiên nhân tạo. Độ 
nghiêng, chế độ ngập nước, vấn đề sử 
dụng, cải tạo. 

Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông cửu Long 

1. Giống nhau : Là vùng sụt võng Là vùng sụt võng được phù sa sông 

được phù sa sông Hồng bồi đắp. Cửu Long bồi đắp. 

2. Khác nhau : 

- Dạng một tam giác cân, đỉnh là - Thấp, ngập nước, độ cao TB 2m - 

Việt Trì ở độ cao 15 m, đáy là đoạn 3m. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của 
bờ biển Hải Phòng - Ninh Bình. thuỷ triều. 

- Diện tích 15.000km^. - 40.000km^. 

- Hệ thống đê dài 2700km chia cắt - Không có đê lớn, lO.OOOkm^ bị 

đồng bằng thành nhiều ô trũng. ngập lũ hàng năm (Đồng Tháp 

- Đắp đê biển ngăn nước mặn, mở Mười...) 













diện tích canh tác : cói, lúa, nuôi - Sống chung với lũ, tăng cường thuỷ 
thuỷ sản. lợi, cải tạo đất, trồng rừng, chọn 

giống cây trồng. 

CH : Vì sao các đồng bằng duyên hải b) Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ. 
Trung Bộ nhỏ hẹp kém phì nhiêu. Diện tích 15.OOOkml 

( Phát triển, hình thành ở khu vực Nhỏ, hẹp, kém phì nhiêu, 

địa hình lãnh thổ hẹp nhất. 

- Bị chia cắt bỏi các núi chạy ra biển 
thành khu vực nhỏ. 

- Đồi núi sát biển, sông ngắn dốc ...). 

Phương án II 

• Chia lớp 3 nhóm, mỗi nhóm nghiên cứu thảo luận đặc điểm địa hình 
một đồng bằng. 

• Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng hoàn thành sơ đồ sau. 


1. Diện tích: 

2. Đăc điểm đia hình: 


1. Diện tích:: 

2. Đăc điểm đia hình: 


1. Diện tích: 

2. Đăc điểm đia hình: 










Hoạt động 3 
NHÓM/CẬP 


CH : - Nêu đặc điểm địa hình bờ 

biển bồi tu ? ®thềm lục địa 

(Kết quả quá trình bồi tụ ở vùng sông 
và ven biển do phù sa sông bồi đắp) 

- Nêu đặc điểm địa hình bờ biển mài 
mòn ? 

(Bờ biển khúc khuỷu vối các mũi đá, 
vũng, vịnh sâu và các đảo sát bờ ...)• 

CH : - Quan sát bờ biển Việt Nam 
trên bản đồ tự nhiên cho biết : Bờ 
biển nước ta có mấy dạng chính ? 

- Xác định vị trí điển hình của mỗi 
dạng bờ biển ? 

GV : Kết luận. Bờ biển dài 3260km có hai dạng 

chính là bờ biển bồi tụ đồng bằng và 
bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo. 

GV : (Tham khảo phụ lục bổ sung 
dạng bờ biển bồi tụ - mài mòn). 

CH : Hãy xác định trên bản đồ vị trí của vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, 
bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên ... 

IV. CỦNG CỐ 

PHIÊU HỌC TẬP 



Câu 1. Chọn các ý ở cột bên phải phù hợp vói các vùng địa hình ở cột trái 
thành đáp án đúng. 








Bắc Bộ 


2. Vùng tập trung nhiều cao nguyên Badan. 

3. Gồm nhiều dải núi cánh cung lớn và 
vùng đồi núi. 

IL Vùng Đông Bắc 


4. Vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ. 

Bắc Bộ 


5. Vùng có nhiều nhánh núi nằm ngang 
chia cắt đồng bằng duyên hải. 

IIL Trường Sơn Bắc 


6. Vùng nhiều dải núi chạy song song 
hướng TB - ĐN. 

7. Vùng có địa hình đón gió mùa Đông 
Bắc vào sâu. 

8. Vùng có địa hình chắn gió mùa Đông 
Bắc và gió Tây Nam. 

IV. Núi và cao nguyên 


9. Địa hình chắn gió mùa Đông Bắc, giới 

Trường Sơn Nam 


hạn của mùa đông lạnh ở nước ta. 

10. Địa hình chắn gió Tây Nam gây hiệu 
ứng phơn làm cho khí hậu sườn Đông chịu 
thời tiết khô nóng. 


Câu 2. Điền vào các ô nội dung cho phù hợp. 


Câu 3. Địa hình châu thổ sông Hồng khác vói địa hình châu thổ sông Cửu Long : 






(Đánh dấu X vào ô đúng nhất) 

a. Có nhiều nhánh núi chia cắt tính liên tục của đồng bằng 

b. Có hệ thống đê điều bao quanh các ô trũng 

c. Không được bồi đắp thường xuyên 

d. Có núi sót trên bề mặt đồng bằng 

Câu 4, Thềm lục địa nước ta : 

a. Thềm lục địa được mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam 
Bộ vói độ sâu không quá lOOm 

b. Thềm lục địa được mở rộng ở khắp vùng biển Việt Nam 

c. Thềm lục địa hẹp nhất ở vùng biển Nam Trung Bộ 

d. Chủ quyền thềm lục địa bao gồm lòng đất đáy biển, 
vùng nước biển và bầu trời trên đó 

Đáp án : 

Câu 1 : 

L (1 + 6 + 8) 

IL (3 + 7) 

IIL (5 + 10) 

IV. (2 + 9 + 4) 

Câu 3 (b) 

Câu 4 (a) 

V. DẶN DÒ 

Chuẩn bị giờ học sau thực hành : 



- Atlat địa lí Việt Nam. 

- Bản đồ thực hành của học sinh. 


Bài 30 


THỰC HÀNH ĐỌC BẢN Đồ ĐỈA HÌNH VIỆT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS nắm vững 

• Cấu trúc địa hình Việt Nam ; sự phân hoá địa hình từ Bắc xuống 
Nam, từ Đông sang Tây. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ địa hình Việt Nam, nhận biết các đơn 
vị địa hình cơ bản trên bản đồ. 

• Phân biệt địa hình tự nhiên, địa hình nhân tạo trên bản đồ. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ địa hình hoặc bản đồ địa lí tự nhiên treo tường. 

• Atlat địa lí Việt Nam. 

• Bản đồ thực hành của học sinh. 

• Bản đồ hành chính (treo tưòíng). 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

• Địa hình nước ta chia thành mấy khu vực ? Xác định giới hạn các 
khu vực trên bản đồ tự nhiên Viện Nam treo tường. Cho biết cấu trúc 
địa hình miền Bắc nước ta có những gì ? 




• Nêu đặc điểm địa hình từng khu vực ? 

2. Bài thực hành 

• GV : giód thiệu nội dung yêu cầu của bài thực hành. 

• Sử dụng bản đồ : Xác định khu vực cần tìm hiểu, thực hành ữên bản đồ. 

+ Sự phân hoá địa hình từ Tây sang Đông theo vĩ tuyến 22“ Bắc. 

+ Sự phân hoá địa hình từ Bắc vào Nam theo kinh tuyến 108“ Đ. 

Bài 1 : 

1. GV nêu yêu cầu của bài. Phân công học sinh theo nhóm thực hành - 
hoạt động nhóm/cặp. 

2. Sử dụng Atlat địa lí Việt Nam cho biết đi theo vĩ tuyến 22“B từ biên giới 
Việt Lào đến biên giói Việt Trung thì đi qua các vùng núi nào ? 

(Vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ - Đông Bắc Bắc Bộ). 

Cãn cứ lược đồ địa hình Việt Nam (H28.1) và atlat. Xác định vĩ tuyến 22“ 
Bắc từ Tây sang Đông qua các dãy núi và các con sông nào ? 

3. Gọi từng nhóm (2 HS) lên xác định trên bản đồ địa hình treo tường và 
điền vào bảng thống kê sau. 


Các dãy núi 

Các dòng sông 

1. Pu Đen Đinh 

Đà 

2. Hoàng Liên Sơn 

Hồng, Chảy 

3. Con Voi 

Lô 

4. Cánh cung sông Câm 

Gâm 

5. Cánh cung Ngân Sơn 

Cầu 

6. Cánh cung Bắc Sơn 

Kì Cùng 


CH : Theo vĩ tuyến 22“ B từ Tây - Đông vượt qua các khu vực có đặc điểm, 
cấu trúc địa hình như thế nào ? 

(- Vượt qua các dãy núi lớn và các sông lớn của Bắc Bộ. 

- Cấu trúc địa hình hai hướng Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung). 









Bài 2: 


1. GV : Nêu yêu cầu của bài và lưu ý học sinh : Tuyến cắt dọc KT 108°Đ từ 
Móng Cái qua vịnh Bắc Bộ, vào khu núi và cao nguyên Nam Trung Bộ và 
kết thúc vùng biển Nam Bộ. Chỉ phân tích tìm hiểu từ dãy Bạch Mã đến 
bờ biển Phan Thiết. 

2. Hướng dẫn 

a) Sử dụng bản đồ địa hình kết hợp H30.1 xác định các cao nguyên. 

- Có mấy cao nguyên ? tên, độ cao ? 

- Địa danh nào cao nhất ? Địa danh nào thấp nhất ? 

b) Nhận xét về địa chất - địa hình Tây Nguyên 

- Đặc điểm lịch sử phát triển khu vực Tây Nguyên ? 

(+ Là khu nền cổ, bị nứt vỡ kèm theo phun trào mác ma giai đoạn Tân Kiến tạo. 

- Đặc điểm nham thạch các cao nguyên ? 

(+ Dung nham núi lửa tạo nên các cao nguyên rộng lớn, xen kẽ với badan 
trẻ là các đá cổ Tiền Cambri) 

- Địa hình các cao nguyên ? 

(Độ cao khác nhau nên được gọi là cao nguyên xếp tầng, sườn dốc, tạo 
nhiều thác lớn trên các dòng sông, ví dụ : Thác Cam - li, Pren, Pông - qua ...) 

Bài 3: 

1. GV : Hướng dẫn HS sử dụng bản đồ địa hình Việt Nam xác định các đèo 
phải vượt qua khi đi dọc quốc lộ 1A từ Lạng Sơn - Cà Mau. 


2. Yêu cầu hoạt động cá nhân. Xác định trên bản đồ treo tường, điền vào 
bảng thống kê sau : 


Tên đèo 

Tỉnh 

1. Sài Hồ 

+ Lạng Sơn 

2. Tam Điệp 

+ Ninh Bình 

3. Ngang 

+ Hà Tĩnh 








4. Hải Vân 

+ Huế - Đà Nẩng 

5. Cù Mông 

+ Bình Định 

6. Cả 

+ Phú Yên Khánh Hoà 


3. CH : Dựa vào kiến thức đã học cho biết trong số các đèo trên, đèo nào là 
ranh giới tự nhiên của đói rừng chí tuyến Bắc và đói rừng á xích đạo phía Nam ? 
(Đèo Hải Vân). 

{GV tham khảo phụ lục bổ sung thêm về hầm đưòíng bộ đèo Hải Vân cho HS.) 

CH : Cho biết ảnh hưởng của các đèo tóíi giao thông từ Bắc Nam ? Cho ví dụ. 

CH : Dọc tuyến Quốc lộ lA từ Lạng Sơn Cà Mau phải vượt qua các dòng 
sông lóín nào ? Xác định trên bản đồ ? (sông : Kì Cùng, Thái Bình, Hồng, Mã, 
Cả, Thu Bồn, Đà Rằng, Đồng Nai, Cửu Long). 


IV. CỦNG CỐ 

GV : Kết luận : 

• Cấu trúc địa hình miền Bắc nước ta theo hai hưốíng chính là Tây Bắc - 
Đông Nam và vòng cung. Theo vĩ tuyến 22°B từ biên giổd Việt Lào đến 
biên giới Việt - Trung phải qua hầu hết các dãy núi lổín và dòng sông lớn 
của Bắc Bộ. 

• Các cao nguyên lớn xếp tầng từ Bắc - vào Nam tập trung tại Tây 
Nguyên dọc theo kinh tuyến 108°Đ. 

• Quốc lộ lA dài IVOOkm dọc chiều dài đất nước qua nhiều dạng 
địa hình ; các đèo lớn và các dòng sông lớn của đất nước. 

V. DẶN DÒ 

- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về khí hậu Việt Nam. 

- Cảnh tuyết rơi ở Sapa. 






Bài 31 


ĐĂC ĐIỂM KHÍ HÂU VIÊT NAM 


I. MỤC TIEU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS cần nắm được : 

• Đặc điểm cơ bản của khí hậu Việt Nam : 

+ Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 

+ Tính chất đa dạng và thất thưòíng. 

• Những nhân tố hình thành khí hậu nước ta. 

+ Vị trí địa lí. 

+ Hoàn lưu gió mùa. 

+ Địa hình. 

2. Kĩ năng 

• Rèn kỹ năng phân tích, so sánh các số liệu khí hậu Việt Nam rút ra 
nhận xét sự thay đổi các yếu tố khí hậu theo thời gian và không gian trên 
lãnh thổ. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ khí hậu Việt Nam treo tường. 

• Bảng số liệu khí hậu (Bảng 31.1) phóng to 

• Bảng phụ : nhiệt độ trung bình năm của các tỉnh ở miền Bắc và 
miền Nam. 

• Tranh ảnh nổi tiếng về khí hậu : Tuyết ở Sa Pa, Mẫu Sơn ... 

III. BÀI GIẢNG 


1. Kiểm tra bài cũ (không) 



2. Bài giảng 

Vào bài : Khí hậu là một trong những nhân tố quyết định cảnh quan tự 
nhiên Việt Nam . Cùng với địa hình, khí hậu có tác động đến sự hình thành lớp 
phủ thổ nhưỡng, thực vật, sự sinh sống và cư trú của các loài động vật; đến chế 
độ thuỷ vãn. Hơn thế nữa, khí hậu đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình 
thành nên các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam . Vậy khí hậu Việt Nam 
có những đặc điểm gì ? Những nhân tố nào có vai trò cơ bản trong sự hình 
thành khí hậu ở nước ta ? Chúng ta sẽ cùng tìm lòd giải đáp trong bài học hôm nay. 

Hoạt dộng của thầy và trò Ghi bảng 

Hoạt động 1 
NHÓM CẶP 

CH : Nhắc lại vị trí địa lí nước ta ? . rr-í„i 1 .V -x 

" • • 7 1-Tính chát nhiệt đới gió mùa âm 

Nước ta nằm trong đới khí hậu nào ? 

(8°30'B - 23°23'B, đới khí hậu nhiệt 
đới của NCB). 

GV : Giói thiệu bảng phụ : “Nhiệt độ 
TB nãm ...” 

CH : Dựa vào số liệu trong bảng, 
cho nhận xét về : 

- Nhiệt độ TB của các tỉnh từ Bắc 
vào Nam ? 

(>2rc) 

- Nhiệt độ có sự thay đổi như thế 
nào từ Bắc vào Nam ? (Tăng dần từ 
Bắc vào Nam). 

CH : Tại sao nhiệt độ tãng dần từ a) Tính chất nhiệt đới 
Bắc vào Nam ? (vị trí, ảnh hưởng 
của hình dạng lãnh thổ). 

CH : Vì sao nhiệt độ cao như vậy. - Quanh năm nhận lượng nhiệt dồi 






CH : - Dựa bảng 31.1 cho biết nhiệt 
độ không khí thay đổi như thế nào từ 
Nam ra Bắc, giải thích vì sao ? 

CH : Dựa vào bản đồ khí hậu 
Việt Nam (treo tường) cho biết nước 
ta chịu ảnh hưởng của những loại gió 
nào ? 

(+ Nước ta nằm trong khu vực gió 
mùa châu Á, quanh nãm chịu tác 
động của các khối khí chuyển động 
theo mùa). 

CH : Tại sao miền Bắc nước ta nằm 
trong vòng đại nhiệt đới lại có mùa 
đông giá rét, khác với nhiều lãnh 
thổ khác ? 

(vị trí, ảnh hưởng gió mùa đông bắc) 

- Gió mùa đông bắc thổi từ đâu tới ? 
có tính chất gì ? Hướng gió ? 

(Cao áp Xibia - hướng đông bắc - 
tây nam). 

CH : Giải thích vì sao Việt Nam 

cùng vĩ độ với các nước Tây Nam Á, 
Bắc Phi nhưng không bị khô nóng ? 
(gió mùa tây nam). 


dào. 

+ Số giờ nắng trong nãm cao. 

+ Số Kcalo/m^: 1 triệu. 

- Nhiệt độ trung bình nãm trên 21°c. 
b) Tính chất gió mùa ẩm 


GV : Kết luân. 


* Gió mùa 




- Gió mùa mang lại lượng mưa lớn, 
độ ẩm cao vào mùa hè (gió mùa tây 
nam). 

- Hạ thấp nhiệt độ không khí vào 
mùa đông, thòi tiết lạnh khô (gió mùa 
đông bắc). 

CH : Vì sao hai loại gió mùa trên lại ^ Ẩm. 
có đặc tính trái ngược nhau như vậy 

- Lượng mưa lớn 1500 - 

(+ Gió mùa đông bắc từ cao áp Xibia - 2000mm/nãm. 

gió từ lục địa tói nên lạnh, khô ^ 

- Độ ẩm không khí cao 80%. 

+ Gió mùa tây nam từ biển thổi vào 
nên ẩm, mang mưa lớn.) 

CH : Vì sao các địa điểm sau ửiường có 
mưa lớn: Bắc Quang (cao 4802mm) 

Hoàng Liên Sơn (3552mm) 

Huế (2568mm) 

Hòn Ba (3752mm) 

(Đó là các địa điểm nằm trên địa 
hình đón gió ẩm ...). 

Hoạt động 2 
THEO NHÓM 

GV : (4 nhóm) mỗi nhóm thảo luận 2, Tính chất đa dạng và thất thường 
một miền khí hậu. 

CH : - Dựa vào SGK ,mục 2 cho biết 
sự phân hoá khí hậu theo không gian 
và thời gian như thế nào ? 

- Hình thành các miền và vùng khí 



hậu có đặc điểm ? 

GV : Sau khi đại diện nhóm trình a) Tính đa dạng của khí hậu 
bày kết quả, nhóm khác bổ sung. 

Yêu cầu HS điền nội dung vào bảng 
sau. 


Miền khí hậu 

Phạm yi 

Đặc điểm 

Phía Bắc 

Hoành Sơn (18°B) trở ra 

- Mùa Đông lạnh : ít mưa 
1/2 cuối có mưa phùn. 

- Mùa hè : nóng, nhiều mưa. 

Đông Trường 
Sơn 

Từ Hoành Sơn đến mũi Dinh 

- Mùa mưa dịch sang mùa 
thu đông. 

Phía Nam 

Nam Bộ - Tây Nguyên 

- Khí hậu cận xích đạo, 
nóng quanh nãm, một nãm 
có hai mùa : mùa khô và 

mùa mưa. 

Biển Đông 

Vùng biển Việt Nam 

- Mang tính chất gió mùa 
nhiệt đới hải dương. 


CH : Những nhân tố chủ yếu nào đã 
làm cho thời tiết khí hậu nước ta 
đa dạng và thất thường. 

( + Vị trí địa lí 

+ Địa hình 

b) Tính thất thường của khí hậu 

+ Hoàn lưu gió mùa). 


CH : Sự thất thường trong chế độ 

- Nhiệt độ TB thay đổi các năm, 

nhiệt chủ yếu diễn ra ở miền nào ? Vì 

lượng mưa mỗi nãm một khác 

sao ? 

- Nãm rét sớm, nãm rét muộn, năm 

(Bắc Bộ, Trung Bộ). 

mưa lớn, nãm khô hạn, năm ít bão, 
năm nhiều. 






















Gió tây khô nóng nước ta. 


IV. CỦNG CỐ 

• Hướng dẫn HS đọc bài đọc thêm. 

PHIÊU HỌC TẬP 

Câu 1 : Hãy điền vào sơ đồ các nội dung thích hợp vói các đặc điểm khí hậu 
nước ta. 


- Số Kcal/m2. 


- Mùa Đông có gió... 



- Thời tiết... 

- Số giờ nắng trong năm 


- Mùa hạ có gió.. 

- Nhiệt độ trung bình 


- Thời tiết... 


- Lượng mưa (mm) 


- Độ ẩm tương đối (%) 


Câu 2 : Đánh dấu X vào đáp án có nội dung đúng 

- Nước ta có hai mùa rõ rệt phù hợp với hai mùa gió 


a. Mùa đông : lạnh, khô có gió mùa đông bắc Q 

b. Mùa xuân ấm áp có gió mùa tây nam Q 

c. Muà hạ nóng ẩm có gió mùa tây nam Q 

d. Mùa thu dịu mát, có gió đông nam Q 


Câu 3 : Sự thất thường, biến động của khí hậu nước ta thể hiện 











a. Lượng mưa thay đổi trong các nãm Q 

b. Nhiệt độ mùa hè rất nóng, không lạnh Q 

c. Nãm mưa nhiều, nãm khô hạn, nãm nhiều bão, nãm ít bão Q 

d. Miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh. Nãm rét Q 

sớm, nãm rét muộn 

Câu 4 : Những nhân tố chủ yếu làm cho thòi tiết khí hậu nước ta đa dạng và 
thất thường 

a. Vị trí địa lí Q 

b. Gần biển, xa biển Q 

c. Địa hình, hoàn lưu gió mùa Q 

d. Thảm thực vật bị thay đổi Q 

Câu 5 : Miền nào có thời tiết thường khắc nghiệt và biến đổi nhanh 

a. Miền đồng bằng châu thổ Q 

b. Miền hải đảo Q 

c. Miền núi cao Q 

d. Miền cao nguyên Q 

Đáp án Câu 2 (a + c) Câu 4 (a + b + c) 

Câu 3 (a + c + d) Câu 5 (c) 

V. DẶN DÒ 

• Làm bài tập : vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế, TP 
Hồ Chí Minh (Theo bảng số liệu 31.1). 


CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THÒI TIẾT ỏ NƯÓC TA 


Bài 32 




I. MỤC TIEU BAI HỌC 


1. Kiến thức : HS nắm được : 

• Những nét đặc trưng về khí hậu và thòd tiết của hai mùa : Mùa gió 
đông bắc và mùa gió tây nam. 

• Sự khác biệt về khí hậu, thòi tiết của ba miền : Bắc Bộ, Trung Bộ, và 
Nam Bộ đại diện 3 trạm : Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh. 

• Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại cho sản xuất và 
đòd sống của nhân dân ta. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích biểu đồ khí hậu, phân tích bảng thống 
kê về mùa bão để thấy rõ sự khác biệt về khí hậu và thời tiết ở 3 miền 
nước ta và tình hình diễn biến mùa bão trong mùa hè và thu. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ khí hậu Việt Nam. 

• Biểu đồ khí hậu (vẽ theo số liệu bảng 31.1). 

• Tranh ảnh, tài liệu về sự ảnh hưcmg của các kiểu thời tiết tód sản xuất 
nông nghiệp, giao thông và đời sống con ngưòd ở Việt Nam . 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

• Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì ? 

Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào ? 

• Nước ta có mấy miền khí hậu ? Nêu đặc điểm khí hậu mỗi miền ? 


2. Bài giảng 



Vào bài : Khác với các vùng nội chí tuyến khác, khí hậu Việt Nam có sự 
phân hoá theo mùa rất rõ rệt. 

Sự biến đổi theo mùa của khí hậu nước ta có nguyên nhân chính là do luân 
phiên hoạt động của gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam. Chế độ gió mùa đã 
chi phối sâu sắc diễn biến thòi tiết, khí hậu trong từng mùa và trên các vùng 
lãnh thổ Việt Nam như thế nào ? Đó chính là những vấn đề mà bài học hôm 
nay sẽ nói tói. 

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng 

Hoạt động 
NHÓM/CẬP 

CH : Dựa vào kiến thức thực tế của 

bản thân và cãn cứ vào SGK. cho biết tháng 4 (mùa Đông) 
diễn biến khí hậu, thời tiết của 
3 miền khí hậu trong mùa đông ở 
nước ta. 

GV : - Yêu cầu đại diện các nhóm 
ghi lại kết quả thảo luận về những 
đặc trưng khí hậu thời tiết các miền. 

- GV theo dõi - chuẩn xác kiến thức 
theo bảng sau 


Miền khí hậu 

Bác Bộ 

Trung Bộ 

Nam Bộ 

Trạm tiêu biểu 

Hà Nội 

Huế 

TP Hồ Chí Minh 

Hướng gió chính 

Gió mùa đông bắc 

Gió mùa đông bắc 

Tm phong đông 
bắc. 

Nhiệt độ TB 
tháng 1 CO 

16,4 

20 

25,8 

Lượng mưa tháng 1 

18,6 mm 

161,3 mm 

13,8 mm 

Dạng thòi tiết 

Hanh khô, lạnh 

Mưa lớn, mưa 

Nắng, nóng, khô, 






























thường gặp 

giá, mưa phùn 

phùn 

hạn 

GV : Dùng bảng phụ có “Biểu đồ khí 
hậu vẽ theo số liệu bảng 31.1. Phân 
tích và kết luận sự khác nhau về nhiệt 
độ, lượng mưa trong các tháng từ 11 
đến tháng 4 ở 3 trạm. 

CH : Nêu nhận xét chung về khí hậu 
nước ta trong mùa đông. 

GV : - Tương tự phương pháp trên 
yêu cầu các nhóm HS làm việc nhận 
xét đặc trưng khí hậu - thòi tiết các 
miền ở mùa hè. 

- Tóm tắt kết quả thảo luận vào bảng 

sau : 

- Mùa gió đông bắc tạo nên mùa 
đông lạnh, mưa phùn ở miền Bắc và 
mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam. 

2) Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến 
tháng 10 (mùa hạ). 

Các miền khí hậu 

Bác Bộ 

Trung Bộ 

Nam Bộ 

Trạm tiêu biểu 

Hà Nội 

Huế 

TP Hồ Chí Minh 

Hướng gió chính 

Đông Nam 

Tây và Tây Nam 

Tây Nam 

Nhiệt độ trung 
bình tháng 7 

28,9°c 

29,4°c 

27,l°c 

Lượng mưa tháng 7 

288,2mm 

95,2mm 

293,7mm 

Dạng thòi tiết 
thường gặp 

Mưa rào, bão 

Gió Tây khô 
nóng, bão 

Mưa rào, mưa dông 

CH : Dựa vào biểu đồ khí hậu 3 trạm 
cho : 

- Nhận xét : nhiệt độ, lượng mưa từ 
tháng 5-10 trên toàn quốc ( > 25^C; 
80% lượng mưa cả nãm). 

- Tại sao nhiệt độ tháng cao nhất của 
ba trạm khí tượng có sự khác biệt ? 

(Trung bộ : nhiệt độ tháng 7 cao nhất 

- Mùa gió tây nam tạo nên mùa hạ 
nóng ẩm có mưa to, dông bão diễn 
ra, phổ biến trên cả nước. 


































do ảnh hưởng gió tây khô nóng ...). 

CH : Bằng kiến thức thực tế bản thân - Mùa hè có dạng thời tiết đặc biệt : 
cho biết mùa hạ có những dạng thòi Gió tây, mưa ngâu. 
tiết đặc biệt nào ? Nêu tác hại ? 

(Gió tây, mưa ngâu, bão). 

CH : Dựa vào bảng 32.1 hãy cho biết 
mùa bão nước ta diễn biến như thế 
nào ? 

(- Thời gian xuất hiện, kết thúc 

- Địa điểm xuất hiện đầu tiên ? Thòi 
gian xuất hiện cuối cùng ? 

- Bão sớm nhất tháng nào, muộn 
nhất tháng nào ?). 

GV : Kết luân. “ Mùa bão nước ta từ tháng 6 - tháng 

11 chậm dần từ Bắc vào Nam, gây tai 
hại lớn về người và của. 

3. Mùa xuân và mùa thu 

- Giữa hai mùa chính là thòi kì 
chuyển tiếp, ngắn và không rõ nét là 
mùa xuân, thu. 

CH : Giữa hai mùa gió trên thời kì 
chuyển tiếp đó là mùa gì ? 

Hoạt dộng 
NHÓM/CẶP 

CH : Bằng kiến thức thực tế của bản III, Những thuận lợi và khó khăn 
thân cho biết thuận lợi và khó khãn do thời tiết, khí hậu mang lại 
của khí hậu đối vói sản xuất và đòi 
sống con ngưòi. 

GV : Yêu cầu HS đại diện cho nhóm 
đóng góp ý kiến, rồi điền vào bảng sau 



Thuận lợi 

Khó khăn của khí hậu 

- Khí hậu đáp ứng được nhu cầu sinh 
thái của nhiều giống loài thực vật, 
động vật có các nguồn gốc khác nhau 

- Rất thích hợp trồng 2, 3 vụ lúa vói 
các giống thích hợp 

- Rét lạnh, rét hại, sương giá, sương 
muối về mùa đông. 

- Hạn hán mùa đông ở Bắc Bộ 

- Nắng nóng, khô hạn cuối Đông ở 
Nam Bộ và Tây Nguyên 

- Bão, mưa lũ, xói mòn, xâm thực 
đất... 

- Sâu bệnh phát triển 


IV. CỦNG CỐ 


PHIÊU HỌC TẬP 


Câu 1 : Điền vào các ô trống những nội dung phù hợp trong sơ đồ sau : 


Đánh dấu X vào đáp án đúng. 

Câu 2 : Đặc điểm của gió mùa đông bắc thổi vào nước ta : 

a. Gió mùa đông bắc thổi từ lục địa vào nước ta có đặc điểm rất lạnh Q 
và khô 

b. Gió mùa đông bắc đi qua biển thổi vào nước ta có đặc điểm ấm và Q 
rất ẩm 

c. Gió mùa đông bắc tràn về theo từng đợt, làm cho nền nhiệt độ Q 








giảm xuống thấp nhất trong nãm ở mọi nơi trên đất nước ta 

d. Gió mùa đông bắc không ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ Q 

Câu 3 : Nam Bộ thường có mưa rào, mưa dông vào : 

a. Mùa gió Đông Bắc Q 

b. Mùa gió Tây Nam Q 

c. Mùa có thòi tiết nóng, khô Q 

d. Mùa từ tháng 11 đến tháng 4 Q 


Câu 4 : Trong mùa gió Đông Bắc thòi tiết khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ 


không giống nhau vì: 

a. Bắc Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc Q 

b. Trung Bộ có vị trí gần chí tuyến, xa xích đạo Q 

c. Trung Bộ nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các hoàn lưu khác nhau Q 

d. Trung Bộ nằm trên vùng đất hẹp ngang nhất lãnh thổ nước ta Q 

e. Nam Bộ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc Q 

Đáp án : Câu 2 (c) Câu 4 (a + c + e) 

Câu 3 (b) Câu 5 (a + d) 


V. DẶN DÒ 

Ôn lại khái niệm lưu vực, lưu lượng, chi lưu, phụ lưu, màu hè, mùa cạn. 
Hình dạng màng lưói sông, các nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy (của kiến thức 
lớp 6)... 


Bài 33 


ĐĂC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIÊT NAM 




I. MỤC TIEU BAI HỌC 

1. Kiến thức : HS nắm được 

• Bốn đặc điểm cơ bản của sông ngòi nước ta. 

• Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và 
xã hội (địa chất, địa hình, khí hậu ... và con ngưòd). 

• Giá trị tổng hợp và to lớn của nguồn lợi do sông ngòi mang lại. 

2. Kĩ năng 

• Rèn kĩ năng đọc, tìm mối liên hệ giữa các yếu tố địa hình vổd mạng 
lưới sông, khí hậu với thuỷ chế của sông ngòi. 

3. Thái độ 

• Có trách nhiệm bảo vệ môi trưòíng nước và các dòng sông để 
phát triển kinh tế bền vững. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ mạng lưód sông ngòi Việt Nam. 

• Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (treo tường). 

• Bảng mùa lũ trên các lưu vực sông (Bảng 31.1). 

• Tranh ảnh, tư liệu minh họa về thuỷ lợi, thuỷ điện, du lịch sông nước 
ở Việt Nam. 

III. BÀI GIẢNG 


1. Kiểm tra bài cũ 



• Nước ta có mấy mùa khí hậu ? Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở 
nước ta. 

• Cho biết những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại. 

2. Bài giảng 

Vào bài 

Hoạt động của thầy và trờ Ghi bảng 

GV : Dùng bản đồ tự nhiên Việt Nam 
(Treo tường) giới thiệu khái quát 
mạng lưới sông ngòi nước ta. 

Hoạt động 1 
NHÓM 

GV : Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi 
nhóm tìm hiểu một trong bốn nội 
dung sau : 

1. Đặc điểm mạng lưới sông ngòi 
Việt Nam. 

Tại sao nước ta rất nhiều sông suối 
phần lớn là sông nhỏ, ngắn dốc ? 

(3/4 diện tích là đồi núi, chiều ngang 
lãnh thổ hẹp ...). 

2. Đặc điểm hướng chảy sông ngòi 
Việt Nam ? 

Vì sao tuyệt đại bộ phận sông ngòi 
Việt Nam chảy theo hướng tây bắc - 
đông nam và tất cả các sông đều 
đổ ra biển Đông (hướng cấu trúc của 







địa hình và địa thế thấp dần từ tây 
bắc xuống sông nam ...). 

3. Đặc điểm mùa nước sông ngòi 
Việt Nam. 

Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai 
mùa nước khác nhau rõ rệt ? 

(Mùa lũ trùng mùa gió tây nam - 
mùa Hạ có lượng mưa lớn chiếm 
80% lượng mưa cả nãm ...). 

4. Đặc điểm phù sa sông ngòi 
Việt Nam. 

Cho biết lượng phù sa lớn đã có 
những tác động như thế nào tới 
thiên nhiên và đời sống cư dân đồng 
bằng châu thổ sông Hồng và sông 
Cửu Long ? 

(- Thiên nhiên ... 

- Đời sống nhân dân ...). 

GV : - Cãn cứ SGK và kiến thức bản 
thân các nhóm HS làm việc. 

- Các nhóm cử đại diện trả lời các 
câu hỏi, ghi kết quả lên bảng, cả lớp 
nhận xét. 


- GV theo dõi, đánh giá kết quả rồi 
kết luận. 


Mạng lưới 

Hướng chảy 

Mùa nước 

Lượng phù sa 

1. Số lượng sông 

1. Hướng chảy 
chính 

1. Các mùa nước 

1. Hàm lượng 
phù sa 











-2360dòng sông - Tây Bắc - -Mùalũ - Lớn, trung bình 

- 93% là sông Đông Nam _ Mùa cạn 232g/ml 

nhỏ và ngắn - Vòng cung 

2. Đặc điểm 2. Các sông điển 2. Sự chênh lệch 2. Tổng lượng 

mạng lưới sông hình cho hướng lượng nước giữa phù sa : 

Dày đặc TB ĐN : 200 triệu 

- Phân bố rôna Sông Hồng, sông - Mùa lũ lượng tấn/nãm 

a “í ™ : -Sông Hỏng 120 

3. Các sồng lớn sông Hậu ... 80% lượng cả 

- Sông Hông _ Y 5 j^g cung : (chiếm 60%) 

-Sông Mê Công Mng Lô, sông - Sông cửu Long 

(Cửu Long) Gâm, sỏỊỊg Câu, 

sông Thưong, (Chiím35%) 

sông Lục Nam 

CH : Dựa vào bảng 33.1 cho biết 
mùa lũ trên các lưu vực sông có 
trùng nhau không và giải thích vì sao 
có sự khác biệt ấy. 

(mùa mưa ... không trùng nhau vì chế 
độ mưa trên mỗi lưu vực khác nhau, 
mùa lũ có xu hướng chậm dần từ Bắc 
vào Nam). 

GV : (Mở rộng) chế độ mưa, mùa lũ 
có liên quan đến thời gian hoạt động 
của dải hội tụ nhiệt đới từ tháng 8 
đến tháng 10 chuyển dịch dần từ 
đồng bằng Bắc Bộ vào đồng bằng 
Nam Bộ ... 

CH : Lượng phù sa lớn trên sông 
ngòi có những tác động tối thiên 
nhiên và đời sống cư dân đồng bằng 











châu thổ sông Hồng và sông Cửu 
Long như thế nào ? 

(- Thiên nhiên : Bồi đắp phù sa đất 
màu mỡ... 

- Đời sống cư dân : Phong tục tập 
quán, lịch canh tác nông nghiệp...). 


Hoạt động 2 
THEO NHÓM 


GV : Giữ nguyên các nhóm, mỗi 
nhóm tìm hiểu, thảo luận các nội 
dung sau : 

1. Giá trị của sông ngòi nước ta 

2. Nhân dân ta đã tiến hành những 
biện pháp nào để khai thác các nguồn 
lọi và hạn chế tác hại của lũ lụt ? 

3. Nguyên nhân làm ô nhiễm 
sông ngòi. 

4. Tìm hiểu một số biện pháp chống 
ô nhiễm nước sông ... 

GV : - Yêu cầu HS cả lớp tham gia 
phát biểu ý kiến về bốn vấn đề nêu 
trên. 

- GV nhận xét đánh giá và kết luận. 


CH : Xác định các hồ nước Hoà 
Bình, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà, Dầu 


II, Khai thác kinh tế và bảo vệ sự 
trong sạch của các dòng sông 


- Sông ngòi Việt Nam có giá trị lớn 
về nhiều mặt. 

- Biện pháp khai thác tổng hợp các 
dòng sông : xây dựng công trình thuỷ 
lọi, thuỷ điện, giao thông, thuỷ sản, 
du lịch, ... 

- Biện pháp cơ bản chống ô nhiễm 
sông. 




Tiếng trên bản đồ sông ngòi Việt Nam 
(HoặcH33.1). 

- Các hồ nêu trên nằm trên các dòng 
sông nào ? 


+ Bảo vệ rừng đầu nguồn ... 

+ Xử lí tốt các nguồn rác, chất thải, 
sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ ... 

+ Bảo vệ khai thác hợp lí các nguồn 
lọi từ sông ngòi. 


IV. CỦNG CỐ 

1. Vì sao phần lớn các sông nước ta đều là sông nhỏ, ngắn, dốc. 

2. Cho biết hướng chảy chính của sông ngòi Việt Nam ? Xác định trên 
bản đồ sông ngòi Việt Nam ? 

Tại sao sông ngòi nước ta có hướng chảy đó ? 

3. Hai mùa nước của sông ngòi nước ta chịu sự chi phối chính của yếu tố 
tự nhiên nào ? Cho biết sự khác biệt của hai mùa nước ? 

4. Điền vào sơ đồ sau các nội dung phù hợp. 


5. Đánh dấu X vào ô mà em chọn là đúng. 




a. Mọi con sông đều có giá trị thuỷ điện, cung cấp nước ngọt và phù sa. Q 

b. Các sông có lưu lượng lớn, độ dốc cao thì khả nãng thuỷ điện lớn Q 

c. Bất kì sông nào cũng đều thuận lợi cho giao thông đường thuỷ Q 

d. Về mùa lũ, sông hoàn toàn gây hại. Q 

Đáp án (a + b) 

V. DẶN DÒ 

Sưu tầm các tư liệu hình ảnh về sông ngòi và khai thác du lịch sông ở Việt Nam. 


Bài 34 


CÁC HỆ THỐNG SÔNG LÓN ỏ NƯÓC TA 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS cần nắm : 

• Vị trí, tên gọi chín hệ thống sông lớn. 

• Đặc điểm ba vùng thuỷ văn (Bắc Bộ, Trung Bộ, và Nam Bộ). 

• Một số hiểu biết về khai thác các nguồn lợi sông ngòi và giải pháp 
phòng chống lũ lụt ở nước ta. 

2. Kĩ năng 

• Rèn kĩ năng, xác định hệ thống, lưu vực sông. 

• Kĩ năng mô tả hệ thống và đặc điểm sông của một khu vực. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (treo tưòíng). 

• Lược đồ hệ thống sông lớn Việt Nam (H33.1 SGK) phóng to. 

• Bảng hệ thống các sông lổín ở Việt Nam (B34.1 SGK) phóng to. 

• Tư liệu, hình ảnh về sông ngòi, du lịch sông ... 




III. BÀI GIẢNG 


1. Kiểm tra bài cũ 

• Vì sao sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt. 

• Nêu những nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm. 

Liên hệ ở địa phương em ? 

2. Bài mới 

Vào bài: Sử dụng lời giói thiệu (SGV). 

Hoạt động của thầy và trờ Ghi bảng 

GV : - Giới thiệu chỉ tiêu đánh giá 
xếp loại một hệ thống sông lớn : 

- Diện tích lưu vực tối thiểu > 10.000 
km^. 

- Yêu cầu HS đọc Bảng 34.1 cho biết. 

+ Những hệ thống sông nào là sông 
ngòi Bắc Bộ ? Trung Bộ ? Nam Bộ ? 

Hoạt động 1 

CẢ NHÂN 

CH : - Hãy tìm trên H33.1 vị trí và 
lưu vực của từng miền sông ngòi 
đã nêu trên. 

(- Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ) 

- Các sông hệ thống nhỏ phân bố ở 
đâu ? Cho ví dụ ? 

- Địa phương em có dòng sông nào 
thuộc hệ thống sông trong bảng 
34.1. 







GV : (Lưu ý HS) Cách xác định hệ 
thống sông. 

- Chỉ theo hướng chảy từ dòng chính 
đến dòng phụ. 

- Từ các phụ lưu, chi lưu, cửa sông ... 

Hoạt động 2 
THEO NHÓM 

GV : - Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi 
nhóm tìm hiểu một trong ba nội dung 
sau : 

1. Sông ngòi Bắc Bộ ( + Đặc điểm 
mạng lưới sông. 

+ Chế độ nước. 

+ Hệ thống sông chính). 

2. Sông ngòi Trung Bộ (+ Hệ thống 
sông chính). 

3. Sông ngòi Nam Bộ (+ Hệ thống 
sông chính). 

- Sau khi HS trình bày kết quả, có bổ 
sung nhận xét của cả lớp. 

- GV đánh giá rồi kết luận 1. Sông ngòi Bác Bộ 

- Mạng lưói sông dạng nan quạt. 

- Chế độ nước rất thất thường. 

- Hệ thống sông chính : sông Hồng. 

2. Sông ngòi Trung Bộ 

CH : Vì sao sông ngòi Trung Bộ có -Ngắn, dốc. 

đặc *ểm ngắn, dốc. (hình dạng, địa _ Lũ lên 

nhanh, đột ngột. 




3. Sông ngòi Nam Bộ 

- Khá điều hoà, ảnh hưởng của thuỷ 
triều lớn. 

CH : Hãy cho biết đoạn sông - Mùa lũ từ tháng 7 - tháng 11. 
MêCông chảy qua nước ta có tên là 
gì, chia làm mấy nhánh. 

- Tên các sông nhánh ? 

- Đổ nước ra biển bằng những cửa 
nào ? 

CH : Các thành phố Hà Nội TP Hồ 
Chí Minh, Đà Nẩng, Cần Thơ trên bờ 
những dòng sông nào ? 


Hoạt động 3 


CẢ LỚP THẢO LUẬN 


Nội dung Vấn đề sống chung với lũ 
ở đồng bằng sông Cửu Long : 

- Những thuận lợi và khó khăn. 

- Những biên pháp phòng lũ. 

GV : - Giới thiệu những thiệt hại 
trong mùa lũ những nãm gần đây, 
minh hoạ. 

- H/S bổ sung tài liệu mói đã tìm 
hiểu sưu tầm về thiệt hại của lũ . 

Sau khi khuyên khích HS thảo luận 

GV : Tiểu kết. 


4. Vấn đê sống chung với lũ ở đồng 
bằng sông Cửu Long. 


a) Thuận lợi và khó khãn do nước lũ 
gây ra ở đồng bằng sông Cửu Long. 

- Thuận lọi : Thau chua, rửa mặn đất 
đồng bằng. Bồi đắp phù sa tự nhiên, mở 
rộng diện tích châu thổ, du lịch sừứi 
thái... giao thông trên kênh rạch ... 





GV : (Tham khảo phụ lục) 


- Khó khãn : Gây ngập lụt diện rộng 
phá hoại của cải, mùa màng, gây 
dịch bệnh, chết người... 

b) Biện pháp phòng lũ. 

- Đắp đê bao hạn chế lũ. 

- Tiêu lũ ra các kênh rạch nhỏ. 


Bổ sung vấn đề sống chung với lũ ở 
đồng bằng sông Cửu Long lâu dài, 
bền vững. 


Làm nhà nổi. 

Xây dựng noi cư trú ở vùng đất cao. 


IV. CỦNG CỐ 

Câu 1. Điền vào bảng sau các nội dung kiến thức phù hợp 


Các yếu tố 

Sông Bác Bộ 

Sông Trung Bộ 

Sông Nam Bộ 

l.Đặc điểm mạng lưới 
sông, lòng sông 




2. Chế độ nước 




3. Hệ thống sông chính 





Câu 2. Cách phòng chống lũ ở hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long 
khác nhau như thế nào hãy điền vào bảng sau 


Đồng bằng sông Hồng 

Đồng bằng sông cửu Long 

1 Đắp đê chống lũ 

1 Đắp đê chống lũ 

2 Cách tiêu lũ 

2 Cách tiêu lũ 

















Câu 3, Đánh dấu X vào đáp án đúng nhất 

5 thành phố và thị xã nằm trên bờ sông Hồng kể từ biên giói Việt Trung ra biển. 


a. Lào Cai, Yên Bái, Việt Trì, Hà Nội, Nam Định Q 

b. Lào Cai, Yên Bái, Việt Trì, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định Q 

c. Yên Bái, Việt Trì, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định Q 

d. Lào Cai, Yên Bái, Việt Trì, Hà Nội, Hưng Yên Q 

Câu 4. Sông Hồng chảy ra biển tại ba cửa là : 

a. Ba Lạt, Trà Lí, Lạch Giang Q 

b. Nam Triệu, Vãn úc, Ba Lạt ũ 

c. Ba Lạt, Vãn úc, Trà Lí u 

d. Vãn Úc, Lạch Giang, Ba Lạt ũ 

Đáp án Câu 2 


Đáp án Câu 2 


Sông Hồng 

Sông Cửu Long 

- Đê lớn đắp dọc sông 

- Xả lũ theo sông nhánh ra biển 

- Cho vào ô trũng, bơm nước ra sông 

- Đê nhỏ bao hạn chế lũ nhỏ 

- Tiêu lũ ra vùng kênh rạch phía Tây 

- Sống chung vói lũ, làm nhà nổi 

- Xây dựng làng ở vùng đất cao 


Câu 3 (b); Câu 4 (a). 


V. DẶN DÒ 

Chuẩn bị thực hành : chì, thước. 









Bài 35 I THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VÀN VIỆT NAM 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS cần : 

• Củng cố kiến thức về khí hậu, thủy văn Việt Nam, qua hai lưu vực 
sông Bắc Bộ (sông Hồng), sông Trung Bộ (sông Gianh). 

• Nắm vững mối quan hệ nhân quả giữa mùa mưa và mùa lũ trên các 
lưu vực sông. 

2. Kĩ năng 

• Rèn kĩ năng về biểu đồ, kĩ năng xử lí và phân tích số liệu khí hậu, 
thuỷ văn. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ sông ngòi Việt Nam (treo tường). 

• Biểu đồ Khí hậu - Thuỷ văn (vẽ bảng phụ). 

• Dụng cụ để vẽ cần thiết của bài thực hành : chì, thước ... 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

• Nước ta có mấy mùa khí hậu ? Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở 
nứơc ta. 

• Sông ngòi nước ta có mấy mùa nước ? Các mùa nước có đặc điểm 
khác nhau như thế nào ? 




2. Bài mới 

Vào bài : Sông ngòi phản ánh đặc điểm chung của khí hậu nước ta là có 
một mùa mưa và một mùa khô. Chế độ nước sông phụ thuộc chế độ mưa ẩm. 
Mùa mưa dẫn tới mùa lũ và mùa khô dẫn tới mùa cạn. Diễn biến từng mùa 
không đồng nhất trên phạm vi toàn lãnh thổ nên có sự khác biệt rõ rệt về mùa 
mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông thuộc các miền khí hậu khác nhau. 

Sự khác biệt đó thể hiện như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài thực 
hành hôm nay 


II. NỘI DUNG 

• GV nêu mục tiêu bài thực hành. 

• Yêu cầu HS đọc nội dung bài thực hành. 

Hoạt động 1 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa (mm) và lưu lượng (rn^/s) trên từng lưu vực. 

Bước 1 - GV hướng dẫn : 

+ Chọn tỉ lệ phù hợp để biểu đồ cân đối. 

+ Thống nhất thang chia cho hai lưu vực sông, từ đó dễ dàng so sánh biến 
động khí hậu - thuỷ vãn của các khu vực. 

+ Vẽ kết hợp biểu đồ lượng mưa : hình cột, màu xanh. Biểu đồ lưu lượng : 
Đường biểu diễn màu đỏ. 

Bước 2 - Vẽ biểu đồ 

- Cho HS ghép các biểu đồ đã vẽ lên bản đồ các lưu vực sông cho phù hợp 
vói vị trí. 

Bước 3 “ GV trình bày bản vẽ mẫu : So sánh, nhận xét sự phân hoá không 
gian của chế độ mưa lũ trên các lưu vực. 


Đánh giá kết quả làm việc của HS. 



Hoạt động 2 
PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ 


b) Xíc định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vư0 trung hình : 

. Tổng lượng mưa của 12 tháng 

- Giá trị TB lượng mưa tháng =-- 

(sông Hồng : 153mm; sông Gianh : 186mm). 

1 . 1 . . .1 . Tổng lượng của 12 tháng 

- Giá trị TB lưu lượng tháng =- - — ' - - 


(sông Hồng : 3632 mVs 
sông Gianh 61,7 mVs). 
- Ghi kết quả vào bảng 


Lưu vực sông 

\^^^^láng 

Mùa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Sông Hồng 

Mưa 

1 

1 

1 

1 

B 

B 

D 

B 

• 




(Sơn Tây) 

Lũ 

1 

1 

1 

1 

■ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 



Sông Gianh 

Mưa 

1 

1 

1 

1 

■ 

B 

1 

■ 

• 

B 

B 


(Đồng Tâm) 

Lũ 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

1 


++ 

+ 

+ 



Ghi chú : (•) Tháng có mưa ; (+) Tháng có lũ 


(••) Tháng mưa nhiều nhất ; (++) Tháng lũ cao nhất 


c. Nhận xét vê quan hệ giữa mùa mưa và mừa lũ trên từng lưu vực sông. 
CH : - Các tháng nào của mùa lũ trùng hợp vói các tháng mùa mưa ? 

( sông Hồng - tháng 6, 7, 8, 9. 

sông Gianh - tháng 9, 10, 11). 

- Các tháng nào của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa ? 
( sông Hồng tháng 5, 10 ; sông Gianh tháng 8) 

































CH : - Chế độ mưa của khí hậu và chế độ nước của sông có quan hệ 
như thế nào ? 

(Hai mùa mưa và lũ có quan hệ chặt chẽ vói nhau). 

CH : + Mùa lũ không hoàn toàn trùng mùa mưa vì sao ? 

(Vì ngoài mưa còn có các nhân tố khác tham gia làm biến đổi dòng chảy tự 
nhiên như: 

Độ che phủ rừng 

Hệ số thấm của đất đá 

Hình dạng mạng lưới sông và hồ chứa nhân tạo). 

CH : - Việc xây dựng các đập thuỷ điện, hồ chứa nước trên dòng sông có 
tác dụng gì ? (Điều tiết nước sông theo nhu cầu sử dụng của con người...) 

- Như vậy việc xây dựng các đập thuỷ điện, các hồ chứa nước trên các 
sông cần tính toán vấn đề gì ? (Mùa mưa, lượng mưa trên các lưu vực sông ...). 


IV. CỦNG CỐ 

• Mối quan hệ giữa chế độ mưa của khí hậu và chế độ nước sông thể 
hiện như thế nào ? 

• Sự khác biệt mùa mưa và mùa lũ ở lưu vực sông ngòi Bắc Bộ (sông 
Hồng) và sông ngòi Trung Bộ (sông Gianh) thể hiện như thế nào ? 

V. DẶN DÒ 

• Ôn lại các nhân tố hình thành đất (Lớp 6). 

• Con người có vai trò như thế nào đồi vốd độ phì trong lớp đất. 



Bài 36 


ĐĂC ĐIỂM ĐẤT VIÊT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS nắm được : 

• Sự đa dạng, phức tạp của đất (thổ nhưỡng) Việt Nam. 

• Đặc điểm và sự phân bố các nhóm đất chính ở nước ta. 

• Tài nguyên đất nước ta có hạn, sử dụng chưa được hợp lí còn nhiều 
diện tích đất trống đồi trọc, đất bị thoái hoá. 

2. Kĩ năng 

• Rèn kĩ năng nhận biết các loại đất dựa vào kí hiệu. 

• Trên co sở phân tích bản đồ nhận xét và rút ra kết luận về đặc điểm, 
về số lượng và sự phân bố các loại đất ở nước ta. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ đất Việt Nam (treo tường). 

• Lược đồ phân bố các loại đất chính ở Việt Nam (phóng to). 

• Ảnh phẫu diện đất, hoặc bộ mẫu đất Việt Nam. 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ (không) 

2. Bài mới 

Vào bài : (Sử dụng lời gióíi thiệu SGV) 




Hoạt động 1 

CẢ NHÂN 


Hoạt động của thầy và trờ 


Ghi bảng 


GV : Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức 
đã học lớp 6. 


1. Đạc điểm chung của đất Việt Nam 


- Cho biết các thành phần chính 
của đất ? 


(Thành phần khoáng và thành phần 
hữu cơ). 

CH : Cho biết các nhân tố quan trọng 
hình thành đất ? 

( đá mẹ, khí hậu, sinh vật, sự tác 
động của con người...). 

CH : Quan sát H36.1 cho biết đi từ 
bờ biển lên núi cao (theo vĩ tuyến 
20°B) gặp các loại đất nào ? Điều 
kiện hình thành của từng loại đất ? 

(Đất mặn ven biển : hình thành ven 
biển, địa hình, khí hậu ... 

- Đất bồi tụ phù sa trong đê hình 
thành ... 


- Đất mùn núi cao trên các loại đá 
hình thành địa hình núi cao ...). 





GV : Nhận xét và kết luận : a) Đất ở nước ta rất đa dạng thể hiện 

rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của 
thiên nhiên Việt Nam. 

- Là điều kiện tốt giúp nền nông 
nghiệp vừa đa dạng, vừa chuyên canh 
có hiệu quả. 

Hoạt động 2 

THEO NHÓM (3 NHÓM) 

CH : Quan sát H36.2 cho biết nước b) Nước ta có ba nhóm đất chính, 
ta có mấy loại đất chính ? Xác định 
phân bố từng loại trên bản đồ ? Có 
thể xếp mấy nhóm đất ? 

- Trên lược đồ cho biết nhóm đất nào 
chiếm diện tích lớn nhất ? Phát triển 
trên địa hình nào ? 

CH : Mỗi nhóm tìm hiểu thảo luận 
một nhóm đất: 

- Nhóm đất íeralit ở các miền đồi núi 
thấp. 

- Nhóm đất mùn núi cao. 

- Nhóm đất bồi tụ phù sa sông, biển. 

GV : - Sau khi đại diện nhóm trình 
bày kết quả các nhóm khác nhận xét, 
bổ sung. 

- GV : Chuẩn xác kiến thức theo 
bảng sau : 





Nhóm đất 

Đặc tính 
chung 

Các loại đất 

Phân bố 

Giá trị sử 
dụng 

Đất íeralit 
(65% diện 

tích lãnh thổ) 

- Chứa ít 

mùn 

- Nhiều sét 

- Nhiều hợp 
chất nhôm, 
sắt nên màu 
đỏ, vàng 

- Dễ bị kết 
von thành đá 

ong 

- Đá mẹ là 
đá vôi 

- Đá mẹ là 
đá badan 

Vùng núi đá 
vôi phía Bắc 

- Đông Nam 
Bộ Tây 

Nguyên 

- Độ phì cao 

- Rất thích 

hợp nhiều 
loại cây 

công nghiệp 
nhiệt đới. 

Đất mùn núi 
cao (11% 

diện tích ...) 

- Xốp, giầu 
mùn, màu 

đen hoặc nâu 

- Mùn thô 

- Mùn than 

bùn trên núi 

- Địa hình núi 
cao > 2000 m 
(Hoàng Liên 
Sơn, Chư 

Yang Sm) 

- Phát triển 
lâm nghiệp để 
bảo vệ rừng 
đầu nguồn 

Đất bồi tụ 
phù sa sông 
và biển (24% 
diện tích lãnh 
thổ) 

- Tơi xốp, ít 

chua, giầu 

mùn, 

- Dễ canh tác, 
độ phì cao 

- Đất phù sa 
sông 

- Đất phù sa 
biển 

- Tập trung 
châu thổ sông 
Hồng, sông 
Cửu Long 

- Các đồng 
bằng khác 

- Đất nông 
nghiệp chính, 
vai trò rất 
quan trọng 

- Thích hợp 
vói nhiều loại 
cây trồng 

- Đặc biệt 
cây lúa nước 


CH - Đất íeralit hình thành trên địa 
hình nào ? 

Tại sao gọi là đất íeralit (có Fe, Al) ? 

- Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói 
mòn và đá ong hoá chúng ta cần phải 
làm gì ? 

(phủ xanh đất trống đồi trọc). 























Hoạt động 3 
NHÓM/CẢP 


CH : - Sưu tầm một số câu tục ngữ 
dân gian ... về sử dụng đất của ông 
cha ta ? 

(- Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang 

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu...) 

GV : Kết luận 

CH : - Ngày nay Việt Nam đã có 
biện pháp, thành tựu gì trong cải tạo 
và sử dụng đất 

(- Cơ sở nghiên cứu đất hiện đại 

- Thâm canh đất tãng năng suất, sản 
lượng cây trồng ...) 

CH : - Hiện trạng tài nguyên đất ở 
nước ta như thế nào ? 

(50% diện tích cần cải tạo, 10 triệu 
ha đất bị xói mòn ...) 

CH : - ớ vùng đồi núi hiện tượng 
làm thoái hoá đất phổ biến như thế 
nào ? 

- ở vùng đồng bằng ven biển cần 
phải cải tạo loại đất nào ? 


2. Vấn đê sử dụng và cải tạo đất ở 
Việt Nam 


- Đất là tài nguyên quí giá, nhà nước 
đã ban hành Luật Đất đai để bảo vệ, 
sử dụng đất có hiệu quả cao. 


- Cần sử dụng hợp lí đất chống xói 
mòn, rửa trôi, bạc mầu đất ở miền 
đồi núi. 

- Cải tạo các loại đất chua, mặn, 
phèn để tăng diện tách đất nông 
nghiệp. 



IV. CỦNG CỐ 

Câu 1. Điền vào các ô trống nội dung kiến thức thích hợp 


Câu 2. Điền vào chỗ trống những câu thích hợp. 

a) Đất íeralit bao gồm nhiều loại khác nhau, trong số đó loại đất tốt nhất là 

.do các sản phẩm phong hoá của đá.và đá. 

loại đất này rất thích hợp cho các loại cây. 

b) Nhóm đất phù sa chiếm.tự nhiên. Rộng lớn phì nhiêu nhất 

. và .(15.000 Km^). Đặc tính của đất 

là,., ít chua. thích hợp sử dụng trong nông nghiệp để 


Câu 3, Đánh dấu X vào câu có đáp án đúng 

Xu hướng biến động trong việc sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay là : 


a. Bình quân đất tự nhiên theo đầu người giảm Q 

b. Diện tích đất rừng tự nhiên giảm Q 

c. Diện tích đất trống đồi trọc tãng Q 

d. Bình quân đất canh tác theo đầu người tăng Q 













Câu 4. Sự hình thành và giá trị của một số loại đất 


a. Đất íeralit hình thành trên đá badan và đá vôi là đất màu mỡ nhất Q 
trong các loại đất đồi núi 

b. Đất phù sa Cổ được hình thành trên đất phù sa mói Q 

c. Đất phù sa mói màu mỡ, phì nhiêu, được hình thành trong giai đoạn Q 

Tân kiến tạo 

d. Cả ba loại đáp án trên Q 

Câu 5. Sử dụng và cải tạo đất: 

a. Con người có khả nãng cải tạo đất xấu thành đất tốt Q 

b. Bón phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật là biện pháp tốt... Q 

c. Phủ xanh đất trồng đồi trọc là biện pháp chống xói mòn hiệu quả Q 

d. Sử dụng giống cây trồng có nãng suất cao là thiết thực thúc đẩy Q 
chãm bón và bảo vệ đất 


Câu 6. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính 
của nước ta, rút ra nhận xét. (Cần chú ý hình tròn là 360^ = 100%, suy ra 
1% = 3,6^ hoặc 1/4 hình tròn = 25%) 

Nhóm đất, Tỉ lệ so với tổng diện tích đất tự nhiên %. 


1 Đất íeralít 

65% 

2 Đất mùn núi cao 

11% 

3 Đất bồi tụ phù sa 

24% 


Đáp án : 

Câu 1 : Địa hình, khí hậu, sinh vật, tác động của con người 

Câu 2 : Peralít đỏ sẫm, đá ba dan, đá vôi tạo thành, cây công nghiệp nhiệt 

đói quí như cao su, cà phê, chè, hồ tiêu. 

Câu 3 : (a, b, c) 

Câu 4 : (d) 

Câu 5 : (a + c) 

V. DẶN DÒ 

Sưu tầm trang ảnh, tư liệu về hệ sinh thái rừng, biển và các loại động vật 
quý hiếm của nước ta. 









Bài 37 


ĐĂC ĐIỂM SINH VÂT VIÊT NAM 


I. MỤC T I ẼÙ BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS cần nắm được : 

• Sự đa dạng, phong phú của sinh vật nước ta. 

• Các nguyên nhân cơ bản của sự đa dạng sinh học. 

• Sự suy giảm và biến dạng của các loài và hệ sinh thái tự nhiên, 
sự phát triển của hệ sinh thái nhân tạo. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích bản đồ động, thực vật. 

• Xác định sự phân bố của các loại rừng, vưòín quốc gia. 

• Xác lập mối quan hệ giữa vị trí địa lí, lãnh thổ, địa hình khí hậu vổd 
động, thực vật. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

1. Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường 

2. Tài liệu, tranh ảnh 

• Hệ sinh thái điển hình ; rừng, ven biển, hải đảo đồng ruộng. 

• Một số loài sinh vật quí hiếm. 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

a) Cho biết đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng đất íeralít đồi núi 
thấp và đất phù sa của nước ta. 

b) Dựa vào bản đồ hãy giải thích. 

+ Vì sao nhóm đất íeralit chiếm diện tích nhiều nhất nước ta. 



+ Vì sao nhóm đất này có nhiều loại đất. 

2. Bài mới 

Vào bài : Việt Nam là xứ sở của rừng vàng, biển bạc, của muôn loài sinh 
vật đến tụ hội, sinh sống và phát triển qua hàng triệu nãm trước. Điều đó chứng 
tỏ nguồn tài nguyên động vật, thực vật của nước ta vô cùng phong phú. Vậy sự 
giầu có và đa dạng của giới sinh vật như thế nào ? Chúng được phân bố ra sao 

trên toàn lãnh thổ Việt Nam ? Chúng có những đặc trưng cơ bản gì ? Đó là nội 

dung sẽ được giải đáp trong bài học hôm nay. 

Hoạt động của thầy và trờ Ghi bảng 

Hoạt động 1 
NHÓM/CẶP 

CH : - Dựa vào kiến thức thực tế em I, Đạc điểm chung 
hãy cho biết tên các loài sinh vật sống 
ở những môi trường khác nhau ? 

(+ Môi trường cạn ^ nước ngọt 

+ Môi trường nước ► nước mặn 

+ Môi trường ven biển)> nước lợ 

- Kết luận gì về sinh vật Việt Nam. - Sinh vật Việt Nam rất phong phú 

và đa dạng. 

CH : Dựa vào SGK cho biết sự đa 
dạng của sinh vật Việt Nam thể hiện 
ntn ? 

(Thành phần loài, gen di truyền, 
kiểu hệ, sinh thái, công dụng của các 
sản phẩm) 

CH : Chế độ nhiệt đói ẩm, gió mùa 
của thiên nhiên thể hiện trong giới 






sinh vật như thế nào ? 

( - Sự hình thành đồi núi, rừng nhiệt 
đới gió mùa trên đất liền. 

- Sự hình thành khu vực hệ sinh thái 
biển nhiệt đới). 

GV : Kết luận - Sinh vật phân bố khắp nơi trên lãnh 

thổ và phát triển quanh nãm. 

CH : Con người đã tác động đến hệ 
sinh thái tự nhiên như thế nào ? 

Chuyển ý : Tính chất phong phú và đa 
dạng của giới sinh vật tự nhiên Việt 
Nam thể hiện ở số lượng, ở thành 
phần loại động, thực vật đa dạng về 
kiểu hệ sinh thái như thế nào ? 

II. Sự giầu có vê thành phần loài 
sinh vật 

GV : Nêu ra các số liệu : - Số loài : - Số loài rất lớn, gần 30.000 loài 
30.000 loài sinh vật. sinh vật. 

+ Thực vật > 14.600 

loài "s”-► 9949 loài sống 

ở rừng nhiệt đới 

^4675 loài sống 

ở rừng á nhiệt đới 

+ Động vật > 11.200 loài - Số loài quí hiếm rất cao. 

loài: 1000 loài và phân loài chim 

250 loài thú 


* 350 loài bò sát 




* 5000 loài côn trùng 


* 2000 loài cá biển 

* 500 loài cá nước ngọt 


GV : - Giải thích cuốn “Sách đỏ 
Việt Nam”, “Sách xanh Việt Nam” 

(Sách ghi danh mục các động vật, 
thực vật quí hiếm còn sót lại của 
Việt Nam cần được bảo vệ). 

CH : Dựa vào vốn hiểu biết, hãy nêu 
những nhân tố tạo nên sự phong phú về 
thành phần loài của sinh vật nước ta ? 

(- Khí hậu, thổ nhưỡng và các thành - Môi trường sống của Việt Nam thuận 
phần khác lọi, nhiều luồng sinh vật di cư tód. 

- Thành phần bản địa chiếm > 50% 

- Thành phần di cư chiếm gần 50% 

Từ các luồng sinh vật : Trung Hoa, 

Hy-ma-lay-a, Ma-lai-xi-a, An Độ, 

Mi-an-ma). 

(GV tham khảo thêm phụ lục, bổ 
sung kiến thức cho HS). 





Hoạt động 2 
NHÓM 

GV : Nhắc lại khái niệm hệ sinh thái : III. Sự đa dạng về hệ sinh thái 
là một hệ thống hoàn chỉnh tương đối 
ổn định bao gồm quần xã sinh vật và 
khu vực sống (sinh cảnh) của quần xã. 

CH : - Nêu tên và sự phân bố đặc 
điểm nổi bật các kiểu hệ sinh thái ở 
nước ta. 

GV : - Chia lớp thành 4 nhóm tìm 
hiểu điểm nổi bật của 4 hệ sinh thái 
Việt Nam. 

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện nhóm 
điền vào bảng kết quả thảo luận. 


- GV nhận xét rồi kết luận. 


Tên hệ sinh thái 

Sự phân bố 

Đặc điểm nổi bật 

HST rừng ngập mặn 

Rộng 300.000 ha dọc bờ 
biển, ven hải đảo 

Sống trong bùn lỏng, 
cây sú, vẹt, đước, các 
hải sản, chim thú 

HST rừng nhiệt đới 
gió mùa 

Đồi núi 3/4 diện tích 
lãnh thổ từ biên giới Việt 
Trung, Lào vào Tây 
Nguyên 

- Rừng thường xanh ở 
Cúc Phương, Ba Bể 

- Rừng thưa rụng lá 
(rừng Khộp) Tây Nguyên 

- Rừng tre nứa Việt Bắc 

- Rừng ôn đới vùng núi 
Hoàng Liên Sơn 













Khu bảo tồn thiên nhiên 
và vườn quốc gia 

- 11 vườn quốc gia 

+ Miền Bắc : 5 vườn 
quốc gia 

+ Miền Trung : 3 vườn 
quốc gia 

+ Miền Nam : 3 vườn 
quốc gia 

- Nơi bảo tồn gen 
sinh vật tự nhiên 

- Là cơ sở nhân giống, 
lai tạo giống mới 

- Phòng thí nghiệm 
tự nhiên 

HST nông nghiệp 

- Vùng nông thôn đồng 
bằng, trung du miền núi 

- Duy trì cung cấp 
lương thực, thực phẩm 

- Trồng cây công nghiệp 


CH : Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau. 


(- Rừng trồng thuần chủng theo nhu cầu con người 
- Rừng tự nhiên nhiều chủng loại sống xen kẽ.) 


IV. CỦNG CỐ 


Câu 1 : Điền kiến thức phù hợp để hoàn thành sơ đồ sau : 












Câu 2, Đánh dấu X vào đáp án em chọn đúng. 

Khả nãng sử dụng tài nguyên sinh vật ở nước ta. 

a. Cần phải có nhiều công sức, tài nãng mới biến được tiềm nãng rừng Q 
vàng, biển bạc, đất phì nhiêu thành hiện thực 

b. Hệ sinh thái thực vật, động vật đa dạng, phong phú của nước ta là cơ Q 
sở để phát triển cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng trong sản xuất nông 
nghiệp 

c. Môi trường biển ấm áp lại có nhiều cửa sông là tiềm nãng to lớn để Q 
nuôi trồng và khai thác hải sản 

d. Cả ba ý trên Q 

Đáp án (d). 

V. DẶN DÒ 

Sưu tầm tranh ảnh các sinh vật quý hiếm (sách đỏ Việt Nam), nạn phá 
rừng, cháy rừng ở Việt Nam. 


Bài 38 


BAO VẸ TAI NGUYÊN SINH VẶT VIẸT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức : HS phải: 

• Hiểu được giá tĩỊ to lớn của tài nguyên sinh vật Việt Nam. 

• Nắm được thực trạng (số lượng, chất lượng) nguồn tài nguyên. 

2) Kĩ nãng 

• Đối chiếu, so sánh các bản đồ, nhận xét độ che phủ của rừng. 

• Hiện trạng rừng : thấy rõ sự suy giảm diện tích rừng Việt Nam. 




II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng Việt Nam. 

• Tài nguyên, tranh ảnh các sinh vật quý hiếm (Sách đỏ Việt Nam). 

• Băng hình về nạn cháy rừng, phá rừng bừa bãi ở Việt Nam. 

III. BÀI GIẢNG 

1) Kiểm tra bài cũ 

• Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam ? 

• Xác định trên bản đồ tự nhiên Việt Nam các vườn quốc gia trên địa 
bàn các tỉnh, thành phố. 

2) Bài mới 

Vào bài : (sử dụng lời giới thiệu SGV). 

Hoạt dộng của thầy và trờ Ghi bảng 

Hoạt dộng 1 
THEO NHÓM/CẶP 

CH : Em cho biết những đồ dùng, vật 1. Giá trị của tài nguyên sinh vật 
dụng hàng ngày của em và gia đình 
làm từ những vật liệu gì ? 

VD : 

GV : Ngoài những giá trị thiết thực 
trong đòi sống của con người như đã 
nêu trên. Tài nguyên sinh vật còn có 
những giá trị to lớn về các mặt kinh 
tế, văn hoá, du lịch, bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

CH. Tìm hiểu Bảng 38.1. Cho biết 






một số giá trị của tài nguyên thực vật 
Việt Nam. 

CH, Em hãy nêu một số sản phẩm lấy 
từ động vật rừng và biển mà em biết. 

GV : Kẻ bảng sau. Yêu cầu HS thảo 
luận, bổ sung rồi điền vào bảng nội 
dung phù hợp. 

GIÁ TRỊ CỦA TÀI NGUYÊN SINH VẬT 


Kinh tê 

Văn hoá - Du lịch 

Môi trường sinh thái 

- Cung cấp gỗ xây 

- Sinh vật cảnh. 

- Điều hoà khí hậu, 

dựng làm đồ dùng... 

- Tham quan, du lich. 

tãng lượng ôxy, làm 

- Thực phẩm, lương 

- An dưỡng, chữa 

sạch không khí. 

thực 

bênh. 

- Giảm các loại ô 

- Thuốc chữa bệnh. 

- Nghiên cứu khoa 

nhiễm cho môi trường. 

- Bồi dưỡng sức khoẻ. 

học. 

- Giảm nhẹ thiên tai, 
han hán.... 

- Cung cấp nguyên 

- Cảnh quan thiên 


liêu sản xuất. 

nhiên, vãn hoá đa dang 

- On định độ phì của 


là. 

đất.... 


Hoạt động 2 

Chuyển ý : Nguồn tài nguyên sinh 2. Bảo vệ tài nguyên rừng. 

vật nước ta rất phong phú nhưng 

không phải vô tận. Do đó cần phải có 

biện pháp hiệu quả để bảo vệ tài 

nguyên rừng, tài nguyên động vật. 

GV : Sử dụng bản đồ “Hiện trạng tài 
nguyên rừng Việt Nam”. 

Giới thiệu khái quát sự suy giảm 
diện tích rừng ở nước ta. 

- Là nước có tới 3/4 diện tích là 













đồi núi, nhưng là nước nghèo về 
rừng. 

+ Diện tích rừng theo đầu người 
trung bình cả nước 0,14ha (thấp nhất 
ở Đông Nam Bộ là 0,07ha) thấp hơn 
cả trị số trung bình của châu Á : 
0,4ha/người. 

+ Chỉ bằng 1/10 trị số trung bình của 
Thế giới (l,6ha/người)... 

- Diện tích rừng bị thu hẹp nhanh 
chóng. 

(1943 còn 1/2 diện tích lãnh thổ 
còn rừng che phủ. 

1973 có 1/3 diện tích lãnh thổ còn 
rừng che phủ. 

1983 có 1/4 diện tích lãnh thổ còn 
rừng che phủ.). 

GV : Yêu cầu HS theo dõi bảng diện 
tích rừng Việt Nam (trang 135). 

CH : - Nhận xét về xu hướng biến 
động của diện tích rừng từ 1943 - 
2001 . 

+ 1943 - 1993 giảm rất nhanh. 

GV mở rộng : + Diện tích che 
phủ rừng toàn quốc đã đạt trên 36,1% 
hết nãm 2004. Phấn đấu 2010 trồng 
mới 5 triệu ha rừng... 


- Rừng tự nhiên của nước ta bị suy 
giảm theo thời gian, diện tích và chất 
lượng. 

- Từ 1993 - 2001 diện tích rừng đã 
tãng nhờ vốn đầu tư về trồng rừng 
của chương trình PAM. 




+ Giai đoạn 2006 - 2010 phải trồng 
mới, khoanh nuôi tái sinh 2,6 triệu ha 
rừng...) 


CH : - Hiện nay, chất lượng rừng 
Việt Nam như thế nào. Tỉ lệ che phủ 
rừng ? 

CH : Cho biết nguyên nhân làm suy 
giảm tài nguyên rừng ở nước ta ? 

GV : Hướng dẫn HS tìm hiểu, thảo 
luận về nguyên nhân mất rừng. 

- Chiến tranh huỷ diệt. 

- Cháy rừng. 

- Chặt phá, khai thác quá sức tái sinh 
của rừng. 

(GV tham khảo phụ lục bổ sung. 6 
nguyên nhân chính gây mất rừng và 
làm suy thoái rừng ở Việt Nam.) 

CH : Rừng là loại tài nguyên tái tạo 
được. Cho biết nhà nước đã có biện 
pháp chính sách bảo vệ rừng như thế 
nào ? 


CH : Em có thể cho biết nhà nước ta 
đã có phương hướng phấn đấu phát 
triển rừng như thế nào ? 

(Hiện nay nhờ vốn đầu tư về trồng 
rừng của chương trình PAM. Diện tích 
rừng tăng lên 9 triệu ha (1993). Phấn 


- Tỉ lệ che phủ của rừng rất thấp 33 - 
35% diện tích đất tự nhiên. 


- Trồng rừng, phủ nhanh đất trống 
đồi trọc, tu bổ, tái tạo rừng. 

- Sử dụng hợp lí rừng đang khai thác. 

- Bảo vệ đặc biệt khu rừng phòng hộ 
đầu nguồn, du lịch, bảo tồn 
đa dạng sinh học... 




đấu 2010 trồng 5 triệu ha. 


Hoạt động 3 
NHÓM/CẶP 

CH : - Mất rừng, ảnh hưồng tới tài 3. Bảo vệ tài nguyên động vật 
nguyên động vật như thế nào ? 

(mất nơi cư trú, huỷ hoại hệ sinh 
thái, giảm sút, tuyệt chủng các loại...) 

- Kể tên một số loài đứng trước 
nguy cơ tuyệt chủng ? (Tê giác, trâu 
rừng, bò tót...) 

CH : - Động vật dưới nước bị giảm 
sút hiện nay do nguyên nhân nào. 

- Chúng ta đã có biện pháp, phương - Không phá rừng... bắn giết động 
pháp bảo vệ tài nguyên động vật như vật quý hiếm, bảo vệ tốt môi trường, 
thế nào ? 

- Xây dựng nhiều khu bảo tồn thiên 
nhiên, vườn quốc gia để bảo vệ động 
vật, nguồn gen động vật. 

CH : HS có thể làm gì để tham gia 
bảo vệ rừng ? 

Sơ đồ về chuỗi quan hệ nhân quả do 


mất rừng gây nên. 













IV. CUNG CO 


Câu 1. Chọn các ý cột bên trái và phải ghép thành đáp án đúng. 


Giá trị sử dụng 

Đáp án 

Một số cây điển hình 

1. Làm thuốc 


a. Đinh lim, sến, táu, lát hoa, gụ. 

2. Làm thực phẩm 


b. Hồi, quế, tam thất, xuyên 
khung, ngũ gia bì. 

3. Làm cây cảnh, hoa 


c. Nấm hương, mộc nhĩ, thảo 
quả, mãng, hạt dẻ, củ mài. 

4. Cho gỗ tốt, đẹp 


d. Song, mây, tre, trúc, nứa, 
dang... 

5. Cho tinh dầu, chất nhuộm 
nhựa. 


e. Si, sanh, đào, vạn tuế, các loài 

hoa... 

6. Làm nguyên liệu sản xuất 
thủ công nghiệp. 


h. Hồi, sim, thông, dầu, trám, củ 
nâu, dành dành, hoàng đàn... 



















Câu 2. Hãy hoàn thành sơ đồ sau 


TÀI NGUYÊN RữíG 
BỊ SUY GIẢM 




Câu 3. Đánh dấu X vào ô có đáp án đúng. 

Vấn đề bảo vệ, phát triển rừng và ý thức của nó. 

a. Diện tích rừng nước ta đang gia tăng là do nghề trồng rừng phát triển cu 

b. Rừng không những có giá trị kũứi tế mà còn chống xói mòn, điều hoà cc 
khí hậu 

c. Nạn cháy rừng, đốt rừng, phá rừng, khai thác quá mức là những nguyên cu 
nhân suy giảm rừng 

d. Các đáp án trên đều đúng Cd 

Câu 4. Những ai có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật ? 

Đáp án : Câu 1 : (1 + b) ; (3 + e) ; (4 + e) ; (5 + h); (6 + d). 

Câu 3 (d). 

V. DẶN DÒ 








ôn lại các đặc điểm chung của khí hậu, địa hình, vùng biển Việt Nam. 


nài ?9 


ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Tự NHIÊN VIỆT NAM 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức : HS cần : 

• Nắm vững những đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. 

• Biết liên hệ hoàn cảnh tự nhiên với hoàn cảnh kinh tế - xã hội Việt 
Nam làm cơ sở cho việc học địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam. 

2) Kĩ năng 

• Rèn luyện tư duy tổng hợp địa lí thông qua việc củng cố và tổng kết 
các kiến thức đã học về các hợp phần tự nhiên. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ tự nhiên Việt Nam (treo tường). 

• Quả cầu tự nhiên. 

• Bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á. 

III. BÀI GIẢNG 

1) Kiểm tra bài cũ 

• Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì ? 

• Cấu trúc quan trọng của địa hình Việt Nam là gì ? Nói nước ta là một 
bán đảo có đúng không ? Giải thích. 

2) Bài mới 

Vào bài: (Sử dụng SGK) 




Hoạt động của thầy và trờ 


Ghi bảng 


Hoạt động 1 


CH, Tại sao thiên nhiên Việt Nam 
mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa ẩm ? 
(vị trí địa lí). 

CH, Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa 
ẩm biểu hiện qua các thành phần tự 
nhiên như thế nào ? 

(- Khí hậu ... nóng ẩm, mưa nhiều 

- Địa hình ... lớp vỏ phong hoá 
dày ... 

- Thuỷ chế sông ngòi : 2 mùa nước 
khác nhau. 

- Thực, động vật : phong phú, đa 
dạng, đặc hữu. 

- Thổ nhưỡng : Đất íeralít...) 

GV kết luận : 

CH, Tính chất nhiệt đới gió mùa ảnh 
hưởng đến sản xuất và đòi sống như 
thế nào ? 

(- Thuận lợi : Điều kiện nóng ẩm cây 
trồng phát triển quanh nãm... 

- Khó khãn : Hạn hán, bão, lũ ...) 

CH, Theo em, ở vùng nào và mùa nào 
tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều 
nhất ? 


1) Việt Nam là một nước nhiệt đới 
gió mùa ẩm. 


- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm là 
tính chất nền tảng của thiên nhiên 
Việt Nam. 

- Thể hiện trong các thành phần 
của cảnh quan tự nhiên, rõ nét nhất 
là môi trường khí hậu nóng ẩm, 
mưa nhiều. 





(Miền Bắc vào mùa đông...) 


Hoạt động 2 


CH, Tại sao thiên nhiên Việt Nam 
mang tmh bán đảo rõ rệt ? 

GV. Dùng bản đồ Đông Nam Á khẳng 
định vị trí của phần đất liền và vùng 
biển Việt Nam. 

CH, Ánh hưởng của biển tói toàn bộ 
thiên nhiên Việt Nam như thế nào ? 
(Địa hình kéo dài, hẹp ngang - biển 
ảnh hưởng vào sâu đất liền). 

CH, Tính Ikm^ đất liền tương ứng vói 
bao nhiêu km^ mặt biển : 

s.bién _ 1.000.000 _ . 

(s.đất liền 330.000 

GVKL : Vùng biển rộng chi phối tính 
bán đảo của tự nhiên Việt Nam. 

(So vói thế giới chỉ số tương quan giữa 
s đất liền và s biển. 1 : 2,43 ^ nước ta 
là 1 : 3,03). 

CH, Là đất nước ven biển. Việt Nam 
có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế. 


2. Việt Nam là một đất nước ven 
biển. 


- Ảnh hưởng của biển rất mạnh mẽ, 
sâu sắc, duy trì, tãng cường tính chất 
nóng ẩm gió mùa của thiên nhiên 
Việt Nam. 


Thuận lọi. 

(- Du lịch, an dưỡng, nghỉ mát... 

- Địa hình ven biển : đa dạng, đặc sắc. 

- Hệ sinh thái ven biển phát triển. 

- Tài nguyên, khoáng sản phong 




phú...) 

Khí hậu. 

- Thiên tai, môi trường sinh thái dễ 
biến đổi... 

(GV tham khảo phụ lục mở rộng kiến 
thức cho HS). 

Hoạt động 3 
THẢO LUẬN NHÓM 

GV chia lófp 3 nhóm, mỗi nhóm tìm 3. Việt Nam là xứ sở của cảnh 
hiểu một vấn đề sau : quan đồi núi. 

CH, Đặc điểm nổi bật của tự nhiên 
nước ta là gì ? 

(Đồi núi chiếm 3/4 diện tích từ... 
đến...) 

CH, Cho biết tác động của đồi núi tới 
tự nhiên nước ta như thế nào ? 

(Địa hình tác động : Mạng lưới sông, 
bồi tụ đồng bằng...) 

- Cung cấp tài nguyên, khoáng sản... 

- (Lịch sử phát triển địa chất...) 

CH, Miền núi nước ta có những thuận 
lọi và khó khãn gì trong phát triển 
kinh tế. 

GV, - Yêu cầu HS trong nhóm trình 
bày kết quả, nhóm khác nhận xét, 
bổ sung. 


Kết luân : 


Nước ta có nhiều đồi núi. 




- Địa hình đa dạng tạo nên sự phân 
hoá mạnh của các điều kiện tự nhiên. 

- Vùng núi nước ta chứa nhiều tài 
nguyên, khoáng sản, lâm sản, du 
lịch, thuỷ vãn... 

(- Khó khãn miền núi : 

+ Địa hình chia cắt. 

+ Khí hậu khắc nghiệt. 

+ Giao thông không thuận tiện. 

+ Dân cư ít, phân tán...) 

- Thuận lợi : Đất đai rộng, tài 
nguyên khoáng sản giàu có...) 

Hoạt động 4 
THEO NHÓM 

GV : Duy trì 3 nhóm tìm hiểu thảo 4. Thiên nhiên nước ta phân hoá 
luận 3 vấn đề sau : đa dạng, phức tạp, 

(Vị trí, sự phát triển tự nhiên, noi 
giao lưu của nhiều hệ thống tự nhiên...) 

CH, - Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ 
đông sang tây như thế nào ? 

- Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ 
thấp lên cao như thế nào ? 

- Cảnh quan tự nhiên thay đổi từ nam 
ra Bắc như thế nào ? 

CH, Sự phân hoá đa dạng tạo thuận 





lợi và khó khãn gì cho phát triển 
kinh tế - xã hội. 


Thuận lọi. 

+ Thiên nhiên đa dạng, đẹp... phát 
triển du lịch sinh thái. 

- Tài nguyên thiên nhiên là nguồn 
lực phát triển kinh tế toàn diện. 

Khó khãn. 


- Nhiều thiên tai : hạn hán, bão, 
lũ... 

- Môi trường smh thái dễ bị biến đổi....) 
GV kết luận : 


- Do đặc điểm vị trí địa lí, lịch sử 
phát triển tự nhiên, chịu tác động 
nhiều hệ thống tự nhiên nên thiên 
nhiên phân hoá từ đông - tây, từ 
thấp - cao ; từ bắc - nam. Tạo nhiều 
thuận lợi và khó khãn cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội. 


IV. CỦNG CỐ 


PHIÊU HỌC TẬP 


Câu 1. Tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam là : 
Đánh dấu X vào ô có nội dung đúng nhất. 


a. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm Q 

b. Tính chất ven biển Q 

c. Tính chất đồi núi Q 

d. Tính chất đa dạng, phức tạp Q 



Câu 2. Vùng mang tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất là : 


a. Miền Bắc vào mùa hạ Q 

b. Miền Nam vào mùa hạ Q 

c. Miền Bắc vào mùa đông Q 

d. Miền Nam vào mùa đông Q 


Câu 3. Vùng chịu tác động trực tiếp sâu sắc của cả đất liền và biển ở nước 


ta là: 

a. Đồng bằng Bắc Bộ Q 

b. Đồng bằng duyên hải miền Trung Bộ Q 

c. Đồng bằng Nam Bộ Q 

d. Tất cả đều đúng Q 


Câu 4. Cảnh quan chiếm ưu thế trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước 
ta là : 

a. Cảnh quan đồi núi D c. Cảnh quan bờ biển Q 

b. Cảnh quan đồng bằng châu thổ D d. Cảnh quan đảo, quần đảo Q 



Câu 5. Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau : 


Đặc điểm của tự 
nhiên Việt Nam 

^7 9 y- 

Anh hưởng tới phát triên kinh tê - xã hội 

Thuận lợi 

Khó khăn 

Việt Nam là đất 
nước nhiệt đới gió 
mùa ẩm. 







Việt Nam là một 
nước ở ven biển. 







Việt Nam là xứ sở 
của cảnh quan đồi 
núi. 







Thiên nhiên nước ta 
phân hoá phức tạp, 
đa dạng. 








Đáp án : 

Câu 1 

(a) 

Câu 3 

(b) 


Câu 2 

(b) 

Câu 4 

(a) 


V. DẶN DÒ : 

Chuẩn bị Atlát, thước kẻ có chia (mm), máy tính giờ sau thực hành 


Bài 40 THỰC HÀNH : ĐỌC LÁT CẮT 

Đ|A LÍ Tự NHIÊN TổNG HỢP 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức : HS cần hiểu : 

• Cấu trúc đứng và cấu trúc ngang của một lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên. 














• Mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên (địa chất, 
địa hình, khí hậu, thực vật, w...). 

• Sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên (đồi núi, cao nguyên, đồng bằng) theo 
một tuyến cắt cụ thể dọc Hoàng Liên Sơn, từ Lào Cai tới Thanh Hoá. 

2) Kĩ năng 

• Củng cố và rèn luyện các kĩ năng đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp, 
bản đồ, biểu đồ, lát cắt, bảng số liệu. 

• Hình thành quan điểm tổng hợp khi nhận thức, nghiên cứu về một 
vấn đề địa lí. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam. 

• Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. 

• Lát cắt tổng hợp trong SGK, H40.1 (phóng to). 

• Thước kẻ có chia mm, máy tính. 

III. BÀI GIẢNG 

1) Kiểm tra bài cũ 

(Không) 

2) Bài thực hành 

Vào bài : Đặc điểm cơ bản của địa lí tự nhiên Việt Nam là một đất nước 
mang sắc thái thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa, mang tính chất bán đảo với 
cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế và có sự phân hoá rất đa dạng trong không 
gian. Để tìm hiểu mối liên hệ giữa các họp phần tự nhiên và sự phân hoá của 
lãnh thổ, ta cùng thực hiện bài thực hành hôm nay. 



Hoạt động của thầy và trờ Ghi bảng 

Hoạt động 1 
CẢ LỚP 

1. Xác định yêu cầu của bài thực 1. Đê bài 
hành. 

GV. - Yêu cầu một HS đọc đề bài. Đọc lát cắt... trên sơ đồ. 

- Giới thiệu các kênh thông tin trên 
H40.1. 

Hoạt động 2 

CẢ NHÂN 

2. Xác định hướng lát cát và độ 2. Yêu cầu và phương pháp làm bài 
dài A - B, 

CH, - Lát cắt chạy từ đâu ? đến đâu ? - Lát cắt chạy từ Hoàng Liên Sơn đến 

Thanh Hoá. 

- Xác định hướng cắt AB. - Hướng lát cắt TB - ĐN. 

- Tính độ dài AB ? - Độ dài lát cắt 360km. 

CH, Lát cắt chạy qua các khu vực - Qua các khu vực địa hình : núi 
địa hình nào ? cao, cao nguyên, đồng bằng. 

b) Các thành phần tự nhiên. 

Hoạt động 3 
CẶP NHÓM 

GV, Hướng dẫn HS khai thác kiến 
thức từ kênh hình qua hệ thống câu 
hỏi có định hướng. 






CH, - Lát cắt đi qua các loại đá nào ? + Đá : bốn loại đá chính. 

Phân bố ở đâu ? 

- Lát cắt đi qua các đất nào ? Phân + Đất: ba kiểu đất. 
bố ở đâu ? 

- Lát cắt đi qua mấy kiểu rừng ? + Thực vật : ba kiểu rừng (ba 

Chúng phát triển trong điều kiện tự vành đai thực vật). 

nhiên như thế nào ? 

Hoạt động 4 
NHÓM (3 NHÓM) 

GV : Yêu cầu mỗi nhóm tìm hiểu c) Sự biến đổi khí hậu trong khu vực. 
đặc điểm một trạm khí tượng. 

CH, Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và 
mưa của ba trạm khí tượng, trình bày 
sự khác biệt khí hậu trong khu vực. 

GV : Yêu cầu đại diện nhóm báo cáo 
kết quả, nhóm khác nhận xét bổ 
sung các yếu tố khí hậu của mỗi 
trạm : 

- Nhiệt độ trung bình năm. 

- Lượng mưa. 

CH, Đặc điểm chung của khí hậu - Đặc điểm chung của khí hậu khu 
khu vực là gì ? vực là khí hậu nhiệt đói gió mùa vùng 

núi. Tuy nhiên do yếu tố 
vị trí, địa hình mỗi tiểu khu vực nên 
khí hậu có biến đổi từ đồng bằng lên 
vùng núi cao. 


Hoạt động 5 
THEO NHÓM 

GV. Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi 3 tự 

nhóm phụ trách tổng hợp điều kiện 




tự nhiên theo một khu vực địa lí. theo khu vực. 

- Sau khi đại diện nhóm báo cáo kết 
quả trước lớp, nhóm khác nhận xét, 
bổ sung, GV chuẩn xác kiến thức 
theo bảng sau : 


ĐKTN 

Núi cao 

Hoàng Liên Sơn 

Cao nguyên 

Mộc Châu 

Đồng bằng 

Thanh Hoá 

Độ cao 

địa hình 

- Núi trung bình và 
núi cao trên 2000 - 

3000m 

- Địa hình núi 
thấp dưới lOOOm 

- Địa hình bồi tụ 
phù sa thấp và 
bằng phẳng 

Các loại đá 

- Mác ma xâm nhập 
và phun trào 

- Trầm tích hữu 
cơ (đá vôi) 

- Trầm tích phù sa 

Các loại đất 

- Đất miền núi cao 

- Peralít trên đá vôi 

- Đất phù sa trẻ 

Khí hậu 

- Lạnh quanh nãm, 
mưa nhiều 

- Cận nhiệt vùng 
núi, lượng mưa và 
nhiệt độ thấp 

- Khí hậu nhiệt đód 

Thảm 

thực vật 

- Rừng ôn đód trên 
núi 

- Rừng và đồng 
cỏ cận nhiệt (vùng 
chăn nuôi bò sữa) 

- Hệ sinh thái 
nông nghiệp 


Qua bảng tổng hợp trên. 


CH. - Hãy cho nhận xét về các quan 
hệ giữa loại đá và loại đất ? 

(Đất phụ thuộc vào đá mẹ và các 
đặc điểm tự nhiên khác). 

- Quan hệ giữa độ cao địa hình và 
khí hậu? 






























(Khí hậu thay đổi theo độ cao...). 


- Quan hệ giữa khí hậu và kiểu 
rừng ? 

(Sự thay đổi các kiểu rừng (vành đai 
thực vật) theo sự biến đổi của nhiệt 
độ và lượng mưa...) 



IV. CỦNG CỐ 


PHIÊU HỌC TẬP 


Câu 1 : Qua đoạn vãn sau : “Đây là khu vực địa lí có thòi tiết rất lạnh vào 
ban đêm nhiệt độ thường xuống 0°c. Và nước bị đóng bãng trên thân và cành 
cây... một nãm có tới 9 tháng mưa, làm cho không khí rất ẩm ướt và có nhiều 
mây mù... Tuy nhiên, những cây như pơmu và thông lại ưa khí hậu vùng này 
nên mọc rất tươi tốt, có cây cao tói 40 - 50m.” 

Đoạn vãn trên nói về đặc điểm tự nhiên của khu vực nào trong ba khu 

vực 

địa lí sau. 

a. Khu núi cao Hoàng Liên Sơn Q 

b. Khu cao nguyên Mộc Châu Q 

c. Khu đồng bằng Thanh Hoá Q 

Câu 2 : Loại đá trầm tích hữu cơ (đá vôi) là loại đá chủ yếu của khu vực : 


a. Núi Hoàng Liên Sơn Q 

b. Cao nguyên Mộc Châu Q 

c. Đồng bằng Thanh Hoá Q 

d. Hoàng Liên Sơn và Mộc Châu Q 



Câu 3 : Khu vực cao nguyên Mộc Châu có các kiểu rừng chủ yếu : 


a. Rừng cận nhiệt và rừng ôn đới ũ 

b. Rừng ôn đối và rừng nhiệt đới ũ 

c. Rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới ũ 

d. Rừng nhiệt đới và đồng cỏ ũ 


Đáp án : Câu 1. (a); Câu 2. (b); Câu 3. (c) 
Dặn dò : Đọc, tìm hiểu các miền địa lí tự nhiên Việt Nam. 


Bài 41 


MIỀN BẮC VÀ ĐỒNG BẮC BẮC bộ 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1) Kiến thức : HS cần nắm được : 

• Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Miền 
địa đầu phía bắc của Tổ quốc, giáp với khu vực ngoại chí tuyến và á 
nhiệt đới nam Trung quốc. 

• Các đặc điểm tự nhiên nổi bật về địa lí tự nhiên của miền. 

2) Kĩ năng 

• Củng cố kĩ năng mô tả, đọc bản đồ địa hình, xác định vị trí phạm vi 
lãnh thổ miền, đọc, nhận xét lát cắt địa hình. 

• Rèn kĩ năng phân tích, so sánh tổng hợp mối quan hệ các thành phần 
tự nhiên. 


II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 




• Bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. 

• Tranh ảnh, tài liệu về vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể, một số vưòín quốc gia 
với các hệ sinh thái quý hiếm. 

III. BÀI GIẢNG 

1) Kiểm tra bài cũ : Không. 

2) Bài mới 

Vào bài : Thiên nhiên nước ta rất đa dạng, phức tạp, có sự phân hoá rõ rệt 
theo lãnh thổ. Do đó hình thành nên ba miền địa lí tự nhiên khác nhau. Mỗi 
miền có những nét nổi bật về cảnh quan tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, góp 
phần phát triển kinh tế “ xã hội của cả nước. 


Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu miền địa lí đầu tiên là miền Bắc 
và Đông Bắc Bắc Bộ. 


Hoạt động của thầy và trờ 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 

CÁ NHÂN/CẬP 

CH, - Dựa trên H41.1 xác định vị trí 
và giói hạn của miền Bắc và Đông 
Bắc Bắc Bộ. 

I. Vị trí và phạm vi lãnh thổ của 
miền. 

- Cho biết ý nghĩa của vị trí địa lí ? 
Đặc biệt đối vói khí hậu ? 


GV, Chuẩn xác kiến thức. 

- Nằm sát chí tuyến Bắc và á 
nhiệt đới Hoa Nam. 


- Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều đợt 
gió mùa đông bắc lạnh và khô. 


Hoạt động 2 

CÁ NHÂN 


GV. Yêu cầu HS đọc SGK, cho biết 


II. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút 







đặc điểm nổi bật về khí hậu của miền ? mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả 

nước. 

- Ánh hưởng của khí hậu lạnh tới - Mùa đông lạnh kéo dài nhất cả 
sản xuất nông nghiệp và đời sống nước . 

con người ? _ y[Ịỵ^ ];iạ nóng, ẩm, mưa nhiều, có 

(Thuận lợi, khó khãn...) mưa ngâu. 

CH. Vì sao tính chất nhiệt đói của 
miền bị giảm sút mạnh mẽ ? 

(- Vị trí địa lí. 

- Chịu ảnh hưởng trực tiếp gió 
mùa đông bắc. 

- Địa hình đồi núi thấp, dãy núi hình 
cánh cung mở rộng phía bắc đón gió 
đông bắc tràn sâu vào miền...) 

GV. Dùng bản đồ tự nhiên miền Bắc, 

Đông Bắc và Bắc Bộ (treo tường) 
phân tích. 

Hoạt động 3 
NHÓM/CẶP 

CH. - Dựa vào H41.1 kết hợp kiến III. Địa hình phần lớn là đồi núi 
thức đã học, cho biết: thấp với nhiều cánh cung núi mở 

+ Các dạng địa hình cùa MB - "■ * 

ĐBB? 

Dạng địa hình nào chiếm diện 
tích lớn ? 

+ Xác định các sơn nguyên đá 
vôi Hà Giang, Cao Bằng. 


+ Các cánh cung núi. 




+ Đồng bằng sông Hồng. 


+ Vùng quần đảo Hạ Long - 
Quảng Ninh. 

CH, Quan sát lát cắt địa hình H41.2 
cho nhận xét về hướng nghiêng của địa 
hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ? 

(GV hướng dẫn HS đọc lát cắt địa 
hình hướng TB - ĐN). 

GV. Kết luận. 


CH, - Đọc tên các hệ thống sông lớn 
của miền ? 

- Phân tích ảnh hưởng của địa 
hình, khí hậu tối hệ thống sông ngòi 
của miền. 

(Hướng chảy. 

Mùa nước sông theo mùa của khí 
hậu...) 

CH, - Để đề phòng chống lũ lụt ở 
đồng bằng sông Hồng nhân dân ta đã 
làm gì ? Việc đó đã biến đổi địa hình 
ở đây như thế nào ? 

(Đắp đê, tạo ô trũng chia cắt bề mặt địa 
hình đồng bằng..., xây hồ chứa nước, 
trồng rừng đầu nguồn, nạo vét sông) 


- Địa hình đồi núi thấp là chủ 
yếu, nhiều núi cánh cung mở rộng về 
phía Bắc. 

- Đồng bằng sông Hồng. 

- Đảo, quần đảo vịnh Bắc Bộ. 

- Nhiều sông ngòi, hệ thống 
sông Hồng và sông Thái Bình. 

Hướng chảy TB - ĐN, vòng 
cung. 

- Có hai mùa nước rõ rệt. 




Hoạt động 4 
THEO NHÓM 

CH. - Dựa vào SGK và kiến thức đã IV, Tài nguyên phong phú, đa dạng 
học cho biết miền Bắc và Đông Bắc và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng. 

Bộ có những tài nguyên gì ? Giá trị 
kinh tế ? 

CH 2. - Vấn đề gì được đặt ra khi 
khai thác tài nguyên phát triển kinh 
tế bền vững trong miền ? 

GV. - Chia 4 nhóm : nhóm lẻ câu hỏi 1. 

Nhóm chẵn câu hỏi 2. 

- Sau khi đại diện nhóm báo cáo kết - Miền giàu tài nguyên nhất cả 
quả GV chuẩn kiến thức. nước, phong phú, đa dạng. 

- Nhiều cảnh đẹp nổi tiếng : Vịnh 
Hạ Long, hồ Ba Bể vv... 

GV : Tham khảo phụ lục giói thiệu 
một số cảnh đẹp của miền. 



IV. CỦNG CỐ 


Câu 1 : Đánh dấu X vào ô ũ có nội dung không phù hợp. 

Tính chất nhiệt đói của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ 


do: 

a. Nằm ở độ cao nhất nước ta tiếp giáp vói vùng ngoại chí tuyến. 

b. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc lạnh. 

c. Có độ cao lớn nhất nước ta. 

d. Các dãy núi mở rộng về phía Bắc, tạo điều kiện cho gió mùa đông 
bắc vào sâu trong Bắc Bộ. 


□ 

□ 

□ 

□ 


Câu 2 : Đây là miền có tiềm nãng tài nguyên, khoáng sản phong phú vì: 

a. Miền có đồng bằng châu thổ phì nhiêu gắn vói hệ thống đê điều Q 
hàng ngàn nãm lịch sử giàu khoáng sản nhất cả nước. 

b. Đứng đầu miền về khoáng sản là than đá, apatis, quặng sắt, thiếc... Q 

c. Miền có nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng trên địa hình đá vôi. Q 

d. Có tiềm năng thuỷ điện lớn trên các sông. Q 

Câu 3 : Đánh dấu X vào ô có đáp án đúng. 

a. Mùa đông lạnh giá, mưa phùn gió bấc át tính chất nhiệt đới nóng ấm ũ 

b. Mùa hạ sương, ẩm nhiều mưa thường gây lũ lụt ũ 

c. Khí hậu lạnh nhất, thay đổi thất thường nhất theo từng đợt gió mùa u 
đông bắc 

d. Mùa đông đến sớm nhất và kết thúc cũng sớm nhất so vói cả nước ũ 

Đáp án : Câu 1. (c) 

Câu 2. (d) 


V. DẶN DÒ 



• Tìm hiểu miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

• Bài tập về nhà bài 3 tr 143. (vẽ biểu đồ khí hậu) 


Bài 42 


MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS nắm được : 

• Vị trí, phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

• Đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền : Vùng núi cao nhất nước ta 
hưốíng TB - ĐN; khí hậu nhiệt đới, gió mùa bị biến tính do độ cao và 
hưốíng núi. 

• Tài nguyên phong phú, đa dạng song khai thác còn chậm. 

• Nhiều thiên tai. 

2. Kĩ năng 

• Rèn luyện củng cố kĩ năng phân tích mối liên hệ thống nhất giữa các 
thành phần tự nhiên. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

• Hình ảnh, tài liệu các dãy núi Hoàng Liên Son, Trưòíng Son Bắc. 

• Các cảnh quan đẹp nổi tiếng có giá trị : Phong Nha - Kẻ Bảng, 
Sầm Son - Cửa Lò, vườn quốc gia và các sinh vật quí hiếm, nhà máy 
thuỷ điện Hoà Bình. 



III. BAI GIANG 


1. Kiểm tra bài cũ 

• Vì sao tính chất nhiệt đốd của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm 
sút mạnh mẽ. 

• Cho biết tiềm năng tài nguyên, khoáng sản, nổi bật trong miền. Vấn 
đề cần làm để bảo vệ môi trưòíng tự nhiên của miền là gì ? 


2. Bài mới 

Vào bài: (SGK) 


Hoạt động của thầy và trờ 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 

CẢ LỚP 

CH : Dựa vào H42.1 Xác định 

-Vịtrí?(16‘’B-23“B). 

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ 

- Kéo dài 7 vĩ tuyến. 

- Giới hạn ? (Hữu ngạn sông Hồng 
từ Lai Châu đến Thừa Thiên Huế). 

- Gồm : vùng núi Tây Bắc đến Thừa 
Thiên Huế. 

GV : Sử dụng bản đồ địa lí Việt Nam 
giới thiệu vị trí, giới hạn của miền. 
Phân tích nét đặc trưng của miền : 
nhiều dãy núi cao, phía Đông Nam 
mở ra biển. 



Hoạt động 2 


CÁ NHÂN 


CH : Dựa vào H42.1 kết hợp với kiến 
thức đã học cho biết. 


2. Địa hình cao nhất Việt Nam 


- Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có 
những kiểu địa hình nào ? 







- Tại sao nói đây là miền có địa hình 
cao nhất Việt Nam ? Chứng minh 
nhận xét trên ? 

(Nguồn gốc địa chất, các đỉnh núi 
cao tập trung tại miền ; 
VD : Phãng-xi-Pãng 3143 m). 

(Cao nhất bán đảo Đông Dương). 


GV : Yêu cầu HS lên bảng. 

CH : Xác định trên bản đồ địa hình 
Việt Nam : 

- Các đỉnh cao > 2000m ? So sánh 
vói miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ? 
(đỉnh Tây Côn Lĩnh 243Im). 

- Các dãy núi lớn nằm trong miền ? 

(Hoàng Liên Sơn, Pu-Đen Đinh, Pu 
Sam Sao, Trường Sơn Bắc, Hoành 
Sơn - Bạch Mã). 

- Các cao nguyên đá vôi nằm dọc 
sông Đà ? 

- Các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La. 

- Các dòng sông lớn và các đồng 
bằng trong miền. 

GV : Chuẩn xác lại kiến thức trên . 

CH : - Hãy cho biết hướng phát triển 
của các địa hình nêu trên ? 

- Địa hình ảnh hưởng đến khí hậu 
sinh vật như thế nào ? 


- Tân kiến tạo nâng lên mạnh, nên 
miền có địa hình cao, đồ sộ, hiểm 
trở. Nhiều đỉnh núi cao tập trung tại 
miền như Phanxipãng 4143m cao 
nhất nước ta. 


- Các dãy núi cao, các sông lớn và 
các cao nguyên đá vôi theo hướng 




(Nhiều vành đai khí hậu, sinh vật tây bắc - đông nam. 
theo đai cao). _ Đồng bằng nhỏ. 

Chuyển ý : Những đặc điểm nổi bật 
của địa hình đã ảnh hưởng tối khí 
hậu - thời tiết như thế nào ? Để trả 
lòi câu hỏi đó ta chuyển sang nghiên 
cứu phần 3. 

Hoạt động 3 
CẶP NHÓM 

CH : Dựa yào SGK (trl44) yà vtfn 3 

hiểu biết của em hãy cho biết mùa hình 

đông ở miền này có gì khác vói mùa , . VI . 

9. V - Mùa đông đên muộn vàkêt thúc sớm. 

đông ớ miên Bãc và Đông Bãc Bãc 

Bộ? 

CH : Hãy giải thích tại sao miền Tây 
Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại 
ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và 
Đông Bắc Bắc Bộ. 

(+ Hướng gió mùa mùa đông đông 
bắc bị ảnh hưởng của địa hình 
(TB - ĐN) có tác dụng như bức tường 
thành ngăn chặn ảnh hưởng của gió 
mùa đông bắc, gió mùa đông bắc đi 
xuống đồng bằng rồi đi ngược lên. 

+ Còn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ 
có địa hình núi cánh cung mở rộng 
đón gió mùa đông bắc). 

CH : Khí hậu lạnh của miền chủ yếu - Khí hậu lạnh chủ yếu do núi cao, 
do yếu tố tự nhiên nào ? tác động của các đợt gió mùa đông 

(Địa hình cao nhất, nhiệt độ giảm bắc đã giảm nhiều, 
theo độ cao của núi....). 




- Khí hậu nhiệt đới, gió mùa bị biến 
tính mạnh do yếu tố nào ? 

(Do độ cao và hướng núi). 

CH : Mùa hạ khí hậu của miền có 
đặc điểm gì ? 

- Hãy giải thích hiện tượng gió tây 
nam khô nóng ở nước ta ? 

- Vùng nào chịu ảnh hưởng mạnh 
của gió tây nam khô nóng ? 

(Hiệu ứng phơn của gió mùa tây 
nam. Khi vào tói miền bị biến tính 
trở nên khô nóng, ảnh hưởng mạnh 
đến chế độ mưa của miền... Vùng 
ven biển Đông Trường Sơn bị ảnh 
hưởng nhất...). 

CH : Qua H42.2 Có nhận xét gì về 
chế độ mưa của miền Tây Bắc và 
Bắc Trung Bộ ? 

( Các tháng mưa nhiều —> mùa mưa 
Lai Châu mùa mưa 6,7,8 
Quảng Bình mùa mưa 9, 10, 11). 

- Vậy mùa lũ ở Tây Bắc và Bắc 
Trung Bộ chịu ảnh hưởng mùa mưa 
diễn ra như thế nào ? 


- Mùa hạ đến sớm, có gió nóng tây 
nam. 


- Mùa mưa chuyển dần sang thu và 
đông. 

- Mùa lũ chậm dần. 


Hoạt động 4 


GV : Giới thiệu khái quát các tài 
nguyên chính của miền. 

CH : - Nãng lượng : tiềm nãng hàng 
đầu, dựa vào thế mạnh gì ? 

- Khoáng sản : xác định vị trí và địa 
danh các mỏ H42.1 ? 


4. Tài nguyên phong phú đang 
được điều tra, khai thác 





- Rừng, địa hình núi chịu ảnh hưởng 
gì tói đất đai, sinh vật ? 

- Biển : Bãi biển nào đẹp, tốt nổi 
tiếng ? 

CH : Nêu giá trị tổng hợp của hồ - Tài nguyên của miền phần lớn còn 
Hoà Bình. ở dạng tiềm nãng tự nhiên. Kinh tế, 

(Sử dụng SGK gợi ý cho HS). sông của miền chưa phát triển. 

Hoạt động 5 

CH : Vì sao bảo vệ và phát triển rừng 5 . Bảo vệ môi trường và phòng 
là khâu then chốt để xây dựng cuộc chống thiên tai., 
sống bền vững của nhân dân miền 
Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

(Lũ bùn, lũ quét...). - Nổi bật là bảo vệ rừng đầu nguồn tại 

các sườn núi cao và dốc. Trong miền 
phát triển tốt vốn rừng hiện nay. 

CH : Bằng kiến thức SGK và trong - Chủ động phòng chống thiên tai. 
thực tế. Hãy cho biết các thiên tai 
thường xẩy ra trong miền ? 

(- Vùng núi có những thiên tai gì ? 

- Vùng biển có những thiên tai gì ? 

IV. CỦNG CỐ 

Câu 1. Dùng mũi tên để hoàn thành sơ đồ về mối liên hệ giữa các hợp phần tự 
nhiên trong miền 

Vận động kiến tạo nâng lên mạnh Địa hình; núi được nâng cao 

Đai cao thổ nhưỡng - sinh vật Khí hậu lạnh giá 

á nhiêt đới và ôn đới núi cao I-^^- 









Câu 2. So sánh đặc điểm tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bộ vối miền 
Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 


Miền Bác và Đông Bác Bác Bộ 

Miền Tây Bác và Bác Trung Bộ 

- Tân kiến tạo nâng yếu 

— 

- Núi thấp 

- Hướng núi vòng cung 

- Trung du và đồng bằng rộng 

- Núi cao, đồ sộ 

- Hướng 

Khí hậu lạnh chủ yếu do có nhiều đợt 
gió mùa đông Bắc, ít bị biến tính 

- Mùa Đông đến sớm, kéo dài, kết 
thúc muộn 

- Mùa hạ mưa nhiều 

Khí hậu 

Sinh vật : ưa lạnh từ Hoa Nam tràn 
xuống 

Sinh vật 


Câu 3. Đánh dấu X vào câu đúng. 

So sánh với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, mùa đông ở miền Tây Bắc và 


Bắc Trung Bộ đến muộn và kết thúc sớm hơn vì: 

a. Là miền có địa hình cao nhất nước ta Q 

b. Các đợt gió mùa đông bắc lạnh khô bị chặn lại bởi dãy Q 
Hoàng Liên Sơn và nóng dần khi xuống phía Nam 

c. Ánh hưởng của gió tây nam từ vịnh Bengan tới và bị biến tính ũ 

d. Tất cả các đáp án trên Q 


Câu 4. Nổi lên hàng đầu trong tài nguyên của miền là : 


a. Tiềm nãng thuỷ điện lớn trên Sông Đà Q 

b. Có hàng trãm mỏ và điểm quặng Q 

c. Tài nguyên biển rất lớn và đa dạng Q 

d. Có đủ các vành đai thực vật ở nước ta Q 














Câu 5. Nét đặc sắc của địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 

a. Có địa hình núi cao nhất Q 

b. Có hồ Thuỷ điện nhân tạo lớn nhất Q 

c. Có khí hậu khắc nghiệt nhất Q 

d. Có hang động đá vôi kì vĩ nhất Q 

e. Có chiều ngang lãnh thổ hẹp nhất Q 

g. Tất cả các đáp án trên Q 

Đáp án : Câu 1. 


Câu 3. (d) 

Câu 4. (a) 

Câu 5. (g) 

V. DẶN DÒ 

Ôn tập một số kiến thức sau : 

• Nền cổ KonTum. 

• Vùng sụt võng Tân sinh Tây Nam Bộ. 

• Cao nguyên đất đỏ badan. 

• So sánh hai đồng bằng châu thổ lớn của nước ta. 



Bài 43 


MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ 


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức : HS cần nắm : 

• Vị trí và phạm vi lãnh thổ của miền. 

• Các đặc điểm nổi bật về tự nhiên của miền. 

+ Khí hậu : nhiệt đới gió mùa điển hình nóng quanh năm. 

+ Địa hình chia thành ba khu vực rõ rệt. 

+ Tài nguyên phong phú, tập trung, dễ khai thác. 

• Ôn tập, so sánh vổd 2 miền đã học. 

2. Kĩ năng 

• Củng cố rèn luyện kĩ năng xác định vị trí, giổd hạn của một miền tự 
nhiên vị trí một số núi, cao nguyên, sông lớn của từng khu vực. 

• Phân tích các yếu tố tự nhiên của miền. 

• Xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên trong một miền. 

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

• Bản đồ tự nhiên Việt Nam. 

• Bản đồ tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 

• Tư liệu, tranh ảnh về thiên nhiên các khu vực của miền. 

III. BÀI GIẢNG 

1. Kiểm tra bài cũ 

a. Nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. 




b. Cho biết sự khác biệt về khí hậu của hai miền. 

Miền Bắc và Đông Bắc Bộ và miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, giải thích 
nguyên nhân cơ bản của sự khác biệt đó. 

2. Bài mới 

Vào bài (GV dùng bản đồ tự nhiên Việt Nam khái quát lại hai miền đã học 
là miền Bắc và Đông Bắc Bộ (Ml) và miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ (M2)). 

Nhà thơ Tản Đà trên đường thiên lí từ Bắc vào Nam khi qua đèo Hải Vân 
đã “sửng sốt” khi được nhìn thấy sự thay đổi lạ thường của thiên nhiên hai bên 
sườn núi phía Bắc và Nam trên dải Bạch Mã : 

'"Hải Vân đèo lớn vừa qua 

Mưa xuân ai đã đổi ra nắng hể' 

Như vậy rõ ràng là dãy Bạch Mã (nằm trên vĩ tuyến 16“B) trở thành ranh 
giới tự nhiên rõ rệt giữa các miền tự nhiên phía Bắc và phía Nam nước ta. 

Phía Nam dãy núi Bạch Mã là miền tự nhiên có đặc trưng nổi bật như thế nào ? 
Thiên nhiên có sự khác biệt so với hai miền tự nhiên phía Bắc ra sao ? Chúng ta 
cùng tìm câu trả lời trong bài học hôm nay 

Hoạt động của thầy và trờ Ghi bảng 

Hoạt động 1 

CẢ NHÂN 

GF : Dùng bận đí tự nhiên Việt Nam ^ , 1 ,^ 

hướng dẫn HS nhận biết giới hạn 
chung các khu vực trong miền (Tây 
Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, 

Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ). 

CH : - Dựa vào H43.1 xác định vị trí - Từ Đà Nẩng vào tới Cà Mau có 
và giói hạn miền Nam Trung Bộ và diện tích rộng lớn. 

Nam Bộ. 

(+ Từ vĩ tuyến 16“ “ Nam Bạch Mã 
trở vào phía Nam 






+ Từ diện tích 165.000 km^ (32 tỉnh, 
thành phố) chiếm gần 1/2 diện tích 
lãnh thổ). 

- Xác định rõ các khu vực trong 
miền. 

(Khu vực Trường Sơn Nam ...., Khu 
vực phía Đông Nam Trung Bộ ...). 

Hoạt động 2 
THEO NHÓM 

GV : Yêu cầu mỗi nhóm trao đổi thảo ^ ,,,, 

" 2. Một miên nhiệt đới gió mùa nóng 

luận một câu hỏi sau : ' _ , . . V _ 1 1 . ^ ^. 

quanh nảm, có mùa khô sâu sác. 

CHÌ : Tại sao nói rằng : miền nam 
Trung Bộ và Nam Bộ là một miền 
nhiệt đới gió mùa nóng quanh nãm, 
có mùa khô sâu sắc. 

(+ Nhiệt độ TB năm cao 25° - 27° c 
Biểu đồ nhiệt nãm nhỏ 4°- 7° c 
+ Hai mùa khô 6 tháng ít mưa 

+ Hai mùa mưa 6 tháng mưa (80% 
lượng cả năm). 

CH2 : Vì sao miền Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động 
và không có mùa đông lạnh như hai 
miền phía Bắc ? 

(+ Tác động gió mùa đông bắc giảm 
sút mạnh. 

+ Gió Tín phong đông bắc khô nóng 
và gió tây nam nóng ẩm đóng vai trò 
chủ yếu ...). 




CH3 : Vì sao mùa khô miền Nam có 
diễn ra gay gắt hơn so vói hai miền ở 
phía Bắc ? 

(Do mùa khô ở miền Nam thòi tiết 
nắng nóng ít mưa, độ ẩm nhỏ, khả 
nãng bốc hoi lớn ). 

GV : - Sau khi đại diện nhóm trình 
bày kết quả thảo luận, nhóm khác 
nhận xét bổ sung. 

- GV kết luận. - Miền có khí hậu nóng quanh nãm 

+ Nhiệt độ TB nãm 25" - 27" c. 

Mùa khô kéo dài 6 tháng dễ gây ra 
hạn hán và cháy rừng. 

+ Có gió Tín phong đông bắc khô 
nóng và gió mùa tây nam nóng ẩm 
thổi thường xuyên. 

Hoạt động 3 
CẶP NHÓM 

GV : Nhắc lại sự phát triển tự nhiên ^ _T.T_, v__ V 

• * ^ * 3. Trường Sơn Nam hùng vĩ và 

cua mien. đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. 

- Phân tích mối quan hệ giữa địa 
chất và địa hình. 

Địa hình của miền được chia làm 3 
khu vực. Trong mục 3 của SGK. 

Không xét tới đặc điểm của khu vực 
Duyên hải Nam Trung Bộ là dải 
đồng bằng nhỏ hẹp phía Đông, chỉ 
xét hai khu vực Tây Nguyên và Đông 
Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 





CH : Dựa trên H43.1 miền NTB và 
NB có những dạng địa hình nào ? 

- Tìm những đỉnh núi cao trên 
2000m (đọc tên, độ cao). 

- Các cao nguyên badan (5 cao 
nguyên, đọc tên). 


a) 

- Trường Sơn Nam là khu vực núi 
cao nguyên rộng lớn được hình thành 
trên nền cổ KonTum ... 

+ Nhiều đỉnh núi cao trên 2000m. 

+ Các cao nguyên xếp tầng phủ 
badan. 


b) Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn. 


GV : - Cho HS so sánh hai đồng bằng 
Bắc Bộ và Nam Bộ bằng phương pháp 
làm bài tập trắc nghiệm sau : 


- Yêu cầu HS quan sát hai khu vực đồng bằng trên bản đồ tự nhiên Việt Nam. 


Nối nội dung ở bên trái vối nội dung ở bên phải cho phù hợp vói tính chất của 
từng đồng bằng : 


Đồng bằng 

Các đặc điểm 

A. 

Châu thổ sông Hồng 

1. CÓ hệ thống đê lớn ngãn lũ 

2. Có nhiều ô trũng nhân tạo 

3. Có nhiều cồn cát ven biển 

4. Có mùa khô sâu sắc 

B. 

Châu thổ sông Cửu Long 

5. Có chế độ nhiệt ít biến động 

6. Có mùa đông lạnh giá 

7. Có nhiều bão 

8. Có diện tích phù sa mặn, phèn chua 


9. Có lũ lụt hàng nãm 

A:(l + 2 + 3+7 + 6) B: (4+ 8 + 9 +5) 


















Hoạt động 4 
THEO NHÓM 


GV : - Chia lớp 3 nhóm. 

- Mỗi nhóm trao đổi, thảo luận 
những tài nguyên chính của miền. 

1. Khí hậu - đất đai 

2. Tài nguyên rừng 

3. Tài nguyên biển 

GV : - Tham khảo phần phụ lục tài 
nguyên dầu khí bài 22. Khắc hoạ 
thêm trữ lượng dầu khí thềm lục địa 
phía Nam. 

- Kết luân. 


4. Tài nguyên phong phú và tập 
trung, dễ khai thác. 


- Các tài nguyên có quy mô lớn, 
chiếm tỉ trọng cao so vối cả nước : 
diện tích : đất phù sa, đất đỏ badan, 
rừng, trữ lượng dầu khí, quặng bôxít. 

- Để phát triển kinh tế bề vững, cần 
chú trọng bảo vệ môi trường rừng, 
biển, đất và các hệ sinh thái tự nhiên. 


IV. CỦNG CỐ 


1. Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên theo mẫu sau 


Miền 

Yếu tố 

MI 

M2 

M3 

Địa chất 

Địa hình 

- Miền nền cổ núi 
thấp, hướng vòng 
cung là chính 

- Miền địa máng, 
núi cao hướng tây 
bắc - đông nam là 
chính 

- Miền nền cổ, núi 
và cao nguyên hình 
khối, nhiều hưởng 

Khí hậu 







Sông ngòi 







Đất 

Sinh vật 







Bảo vệ môi 
trường 

- Chống rét đậm, 
rét hại, hạn, bão 

- Xói mòn đất, 
trồng cây gây rừng 

- Chống bão, lũ, hạn 

- Gió tây khô nóng 

- Cháy rừng, cát 
mặn 

- Chống bão, lũ 
lụt, hạn mùa khô, 
sống chung vói lũ 

- Chống mặn, 
phèn, cháy rừng 



















2. Đọc thêm : Kì thú vườn quốc gia YOKĐÔN 


V. DẶN DÒ 

• Phổ biến dụng cụ giờ sau thực hành : 
Tìm hiểu địa phương... 



Bài 22 


PHỤ LỤC 


VIỆT NAM - ĐẤT NƯÒC, CON NGƯÒI 

I. TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ ỏ Nước TA 

• Giếng khoan 61 Tiền Hải 

... Từ nám 1959, Đảng và nhà nước ta đã mời các nhà khoa học Liên Xô phối 
hợp với các nhà khoa học trong nước vạch kế hoạch triển khai nghiên cứu 
điều tra dầu khí... Năm 1959 trong chuyến thám chính thức Liên Xô, chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm vùng mỏ dầu ở thành phố Bacu (Azerbaijan). 
Người nói đại ý : Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Azerbaijan nói chung 
và Bacu nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam khai thác chế biến dầu khí, xây dựng 
những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Bacu. 

... Năm 1961 tổng cục địa chất ra quyết định thành lập đoàn thăm dò dầu khí 
36 mà sau này tháng 10 - 1969. Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ra quyết 
định thành lập Liên đoàn địa chất 36 đây là một liên đoàn cực mạnh được đầu tư 
nhiểu nhất về trang thiết bị và cán bộ... Tại giếng khoan Tiền Hải - Thái Bình đã 
phát hiện mỏ khí có trữ lượng 1,3 tỉ m^ Đây là giếng khai trương dòng khí công 
nghiệp đầu tiên ở nước ta. Tuy trữ lượng không lán nhưng từ năm 1981 việc khai 
thác khí đốt và condensat (khí ngưng tụ) đã phục vụ đắc lực việc chạy tổ máy 
tuabin khí phát điện phục vụ công nghiệp, nông nghiệp tỉnh Thái Bình. 

Giếng khoan 61 Tiền Hải là giếng đầu tiên khai thác dòng khí từ bể 
Sông Hồng. Dù mai sau có phát hiện thêm các mỏ dầu khí ở bề trầm 
tích 

Sông Hồng và lưu lượng khai thác từ các giếng lớn bao nhiêu chãng 
nữa thì 

dân ta vẫn không quên giếng 61 Tiền Hải. 


• Mỏ Bach Hổ 05 



Sau ngày giải phóng Miền Nam, công cuộc thăn dò dầu khí được bắt đầu 
ở thềm lục địa phía Nam. Trước đó một số dạng công việc địa Vật lí địa 
chấn đã được ngưòd Mĩ tiến hành. 

Năm 1973 Nguy quyền Sài Gòn đấu thầu đợt một ưên 8 lô (mỗi lô có 
diện tích 6800 km^). 

Năm 1974 đấu thầu dợt hai đều mang kí hiệu TNĐ (thềm lục địa) các 
công ty dầu khí của Mĩ và thế giới đã trúng thầu. 

Tháng 4 - 1975 các công ty trên đã tiến hành khoảng SOOOOkm địa chấn hoàn 
tất 5 giếng khoan, một giếng khoan dở tói tổng cộng khoảng 17000m khoan thành quả : 
Các giếng Dừa - IX do PECTEN khoan ưên ưũng Nam Côn Sơn và giếng Bạch Hổ 
IX do MOBIL khoan ở trũng cửu Long đã phát hiện dầu khí. Tháng 4 - 1975 
phần lớn tài liệu địa chất, vật lí bị mang đi, nhưng cũng còn một số để giữ tại 
Tổng cục Dầu Hoả và khoáng sản thuộc nguy quyền Sài Gòn đã được cán bộ của 
ta tiếp quản và lập tức được tập hợp nghiên cứu. 

Chỉ hơn 3 tháng sau ngày miền Nam giải phóng, ngày 9/8/1975 chính phủ đã 
ra Nghị định thành lập Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam, gọi tắt là Tổng cục 
Dầu khí chịu ưách nhiệm về toàn bộ hoạt động thăm dò khai thác, chế biến dầu khí. 

Ngày 19-6-1981 Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam - Liên Xô về việc 
thành lập liên doanh Vietsopetro được kí kết tại Matxơcơva 

19 - 11 - 1981 có quyết định cho phép Vietsopetro chính thức hoạt động 
ưên lãnh thổ lục địa và ưong vùng đặc quyển kinh tế của nước CHXHCN 
Việt Nam... 

Ngày 24 - 5 - 1984 đã phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên ở tầng Mioxen 
vói lưu lượng 22 tấn/ngày. Tiếp đó các nhà địa chất của Vietsopeưo 
phát hiện thêm các tầng dầu Oligoxen và đặc biệt là ở tầng móng granít nứt nẻ. Tại 
những tầng dầu mói này có những giếng khoan cho lưu lượng từ vài trăm tắn đến trên 
1000 tm/ngày. Ngày 24 - 5 - 1984 được ghi vào lịch sử Dầu Khí Việt Nam gắn tên 
vói giếng Bạch Hổ 05 vì từ đó khẳng định đất nước Việt Nam có dầu. 

Ngày 21-6-1985 phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên ở mỏ Rồng. 

Ngày 26 - 6 - 1986 khai thác tấn dầu thô đầu tiên ở mỏ Bạch Hổ. 

Ngày 18 - 7 - 1988 phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên ở mỏ 
Đại Hùng. 



Ngày 12 - 10 - 1997 khai thác tấn dầu thứ 50 triệu. 

11 - 2001 khai thác tấn dầu thứ 100 triệu. 

Giếng khoan Bạch Hổ 05 thực sự đánh dấu thòi kì khai thác công nghiệp 
dầu khí của Việt Nam. 

• Yên Tử-IX 

Ngày 28 - 1 - 2000 hợp đồng phân chia sản phẩm khí là 102 và 106 ở 
Vịnh Bắc Bộ được kí giữa Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và American 
Technologies Inc. (ATI). Chủ tịch tập đoàn ATI là một Việt kiều ở Mĩ - 
ông Đinh Đức Hữu là vị Việt kiều năng động và giầu tâm huyết vói đất 
nước này. 

Ngày 17 - 9 - 2004 mũi khoan đầu tiên mang tên Yên Tử - IX đặt tại cấu tạo 
Yên Tử được tiến hành và kết thúc ở chiều sâu 1.967m vào ngày 6 - 10 - 2004. Theo 
thông báo của ông Dinh Đức Hữu vói báo chí, giếng Yên Tử - IX trên cấu tạo 
Yên Tử thuộc lô 106 thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ đã gặp 2 tầng dầu. 

Với dự tính ban đầu của các nhà địa chất, trữ lượng có thể lên tới 700 - 800 
triệu thùng dầu và 40 tỉ m^ khí. Sự kiện trên không chỉ làm nức lòng người dân 
Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Một mốc mới về dầu khí ở 
nước ta được ghi thêm từ việc phát hiện dầu khí tại giếng khoan Yên Tử - IX, một 
tầng trong tầng Mioxen, một trong tầng móng cacbonnat nứt nẻ có tuổi trước Kỉ 
Đệ Tam. Thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước ta tài nguyên quí giá là dầu khí. 
Nhờ phương pháp địa chấn 3D mà mũi khoan thăm dò đầu tiên được lựa chọn đặt 
tại cấu tạo Yên Tử và tính toán kĩ thuật cho thấy cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam của 
cấu tạo này đều có dầu - ông Chủ tịch Tập đoàn ATI khẳng định như vậy. 

Tất cả còn ở phía trước khi các nhà thầu bỏ thêm các khoản đầu tư lớn. Để 
đánh giá được trữ lượng chính xác ATI Petrolenm cần ít nhất 100 triệu USD nữa 
để khoan tiếp và cũng phải mất một khoản tương ứng để phát triển mỏ và bắt đầu 
khai thác thương mại... 

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT và XUẤT KHẨU gạo từ sau 1975 ĐEN NAY 
(2004) 

Năm 2003, Việt Nam sản xuất được 34,5 triệu tấn gạo, cao gấp 3 lần sản 
lượng năm 1976. Sản lượng bình quân đạt 4,6 tấn/ha, thấp hơn Trung 



Quốc 

(6,1 tấn), tương đương vói Inđônêxia (4,5 tấn) và cao hơn Thái Lan khá 
nhiều (2,5 tắn). Việt Nam vẫn là một trong những nước xuất khẩu gạo 
hàng đầu thế giới vói sản lượng bình quân đầu người đạt 
300kg/người/năm, thừa để đáp ứng 

nhu cầu trong nước và xuất khẩu 1/6 tổng sản lượng. 

Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, nông nghiệp ở phía Nam được 
tập thể hoá. Chương trình khuyến nông nghèo nàn vói đầu vào lạc hậu đã dẫn đến 
tình trạng trì trệ trong sản xuất. Việc mở rộng diện tích trồng trọt không theo kịp 
tốc độ tăng dân số. Việt Nam phải nhập một lượng lán gạo từ nước ngoài để đáp 
ứng nhu cầu trong nước. Năm 1986, tỉ lệ lạm phát lên tới 500%, Việt Nam phải 
nhập tói 351,000 tấn gạo, sang đến năm 1987, sản lượng giảm 5,6% và thiếu hụt 
lương thực nghiêm trọng đã diễn ra, đặc biệt là ở miền Bắc. 

Cải cách năm 1988 (đặc biệt là nghị quyết 10) đã thực sự “cỏd trói” cho nông 
nghiệp. Hết sức nhanh chóng Việt Nam chuyển từ một nước phải nhập khẩu lương 
thực sang một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giói. Trong 5 năm đầu 
(1986 - 1990) ưung bình mỗi năm xuất khẩu một triệu tấn, sau đó tăng dần lên 2 
triệu tấn, 3 triệu tấn và đỉnh cao là năm 1999 xuất khẩu 4,5 triệu tấn và thu về 1 tỉ 
USD ưong năm đó. 

Những biến động của thị trường gạo thế giói gần đây hoàn toàn có lợi cho Việt 
Nam trong hoạt động xuất khẩu gạo. Nhiểu nước muốn chuyển sang nhập khẩu 
gạo châu Á vói giá rẻ chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 giá gạo của Mĩ, Nhật. Các quốc gia 
xuất khẩu gạo lán như Trung Quốc, Ân Độ tạm ngừng xuất khẩu gạo để đáp ứng 
cầu nội địa hoặc dự trữ trước tình hình thiên tai lũ lụt hoành hoành. Như vậy chỉ 
còn 2 quốc gia chủ yếu là Thái Lan và Việt Nam cung cấp gạo cho thị trường thế 
giới. Bộ Thương mại nhận định đây là cơ hội vàng cho xuất khẩu gạo Việt Nam và 
gần đây đã tăng quota gạo (hạn ngạch gạo) lên 3,8 triệu tắn cho năm 2004 thay vì 
3,5 triệu tấn như ban đầu. 

(Tổng hợp từ - “Báo cáo gạo Ngân hàng Thế giới năm 2003” 

- Báo cáo tình hình xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2004 - Bộ Thương 
mại.) 



Bài23 Vị TRÍ —GIÒI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THổ VIỆT NAM 


I. ĐẢO PHÚ QUỐC 

Phú Quốc là đảo lán nhất nước ta nằm trong vịnh Thái Lan. Diện tích tự nhiên 
rộng 568km^ thuộc tỉnh Kiên Giang, là noi hội tụ của nhiều lợi thế phát triển : đất 
rộng nông - lâm nghiệp đều tốt, các cây lương thực, cây điều, cây tiêu, cây dừa 
đều cho năng suất cao, có vùng nước sâu để xây dựng hải cảng lán, có nhiều bãi 
biển, cảnh quan môi trường thích hợp cho sự phát triển du lịch. 

Tài nguyên trên mặt và dưới đất của Phú Quốc rất phong phú. Đảo có các 
khoáng sản như sét trắng, mangan, sắt, nhất là đá huyền mầu đen nhánh làm đồ 
trang sức. Trung tâm đảo có than đá, than nâu. 

Đặc sản của Phú Quốc là hồ tiêu và nước mắm. ở phía bắc của đảo là những 
vườn tiêu rộng, mọc xum xuê, có nãm xuất cảng hơn 25 tấn. Còn nước mắm 
Phú Quốc là loại ngon nổi tiếng, cả nước ai cũng biết, có loại sánh như mật ong. 

Phú Quốc còn là ngư trường giầu có nhất nước ta. Vùng ven biển quanh 
đảo rất nhiều cá, đặc biệt có loài cá cơm mòi nổi tiếng dùng để nấu nước 
mắm. 

Giới sinh vật đảo rất phong phú. Trong rừng có các loại cây gỗ quí như 
Kiển Kiền, Bời Lòd, các cây họ dầu v.v... Đặc biệt có loài hoa lan đài 
vàng, cánh tím trông xa như một đàn bướm đậu trên cây. Còn thú rừng có 
hươu, nai, chồn, lợn lòi, chim trĩ, chim hồng ... 

Với vị trí địa lí sát gần đất liền, chỉ cách thị xã Hà Tiên 46 km và cách các 
quốc gia có nền kinh tế năng động như Thái Lan, Malaysia và Singapore không 
xa, Phú Quốc có lọi thế để phát triển kinh tế đối ngoại. 

Để đạt mục tiêu tăng trường kinh tế 16,3%/năm và để đến năm 2010 có 
GĐP bình quân đầu người trên 1900USD. 

Từ năm 1996 - 2000 là giai đoạn chuẩn bị với nhiều nhiệm vụ chủ yếu là đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng 150km cầu đường bộ trên đảo, nâng cấp cảng 
Khánh An Thới, cảng Dương Đông và sân bay Dương Đông, xây dựng mói nhà 
máy nhiệt điện Diesel công suất 10 - 15MW. 



Giai đoạn 2001 - 2010 đẩy mạnh liên doanh liên kết để xây dựng và phát triển 
khu công nghiệp tập trung Đường T 3000km các trung tâm thương mại tài chính ở 
An Thới và Dương Đông, các khu du lịch ở Bãi Khem, Dương Đông, Hàm Ninh. 

II. NON NƯỎC HẠ LONG — DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỎI — VỊNH 
BIỂN ĐẸP NHẤT NỮÓC TA 


Cuối năm 1994 uỷ ban UNESCO đã ghi nhận vịnh Hạ Long vào danh 
sách di sản thế giới, bỏd thiên nhiên Hạ Long hùng vĩ, xinh đẹp lạ thường 

29 -11 - 2000 tại kì họp lần thứ 24 của Hội đồng di sản thế giới ở 
Australia, vịnh Hạ Long đã được công nhận là di sản thế giới lần thứ hai 
theo tiêu chuẩn (i) của công ước Quốc tế về di sản thế giới. 

Tiêu chuẩn (i) là giá trị về địa chất địa mạo vùng đá vôi Karst vịnh Hạ 
Long là một điển hình phát triển lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới về 
cảnh quan tháp Karst đã bị biển làm chìm ngập. “Không thể nói gì hơn, ta 
có thể khẳng định vịnh Hạ Long là một thắng cảnh Karst mang ý nghĩa 
toàn cầu với nền tảng là khoa học địa chất. Hạ Long bao gồm tất cả địa 
hình dạng Feng Cong, Eengliu và các hang động vẫn đang trong quá trình 
phát triển”. 

(Trích báo cáo của ông Tony Waltham, giáo sư địa chất học trường đại 
học Trent Notthing ham thuộc Hoàng gia Anh). 

- Vị trí địa lí vịnh Hạ Long : Là vùng biển đảo được xác định trong toạ độ từ 
106°58’ đến 107° 22’ kinh độ Đông. Và từ 20°45' đến 20°56' vĩ độ Bắc. Đó là vùng 
biển đảo thuộc thành phố Hạ Long, thị xã cẩm Phả của vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ 
Long nằm về phía Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 165km. 

Vịnh Hạ Long rộng 1533km^. Địa hình Hạ Long là đảo xen kẽ giữa các trũng 
biển, là vùng bằng cát mặn có sú vẹt mọc và những đảo đá vôi vách đứng, rất 
tương phản nhau. Đó là nét đặc biệt của địa hình Hạ Long. 

Theo sự đánh giá của Hội đồng di sản thế giới : “Những núi đá vôi nhô lên từ 
mặt nước ở vịnh Hạ Long là một cảnh độc đáo tự nhiên vói một sự tuyệt mĩ của 
thiên nhiên ưu đãi, đặc biệt là các di sản khảo cổ, nó xứng đáng được bảo tồn và 
ghi vào danh mục di sản vói tiêu chuẩn là một di sản thiên nhiên. 



Vịnh Hạ Long có bốn giá trị nổi bật sau 

1) Giá trị thẩm mĩ (cảnh quan) bao gồm nội dung sau : 

+ Vẻ đẹp tổng thể của cảnh quan vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, vừa đa dạng 
vừa hài hoà như một tác phẩm nghệ thuật tạo hình của tạo hoá. 

+ Vẻ đẹp tạo dáng cực kì phong phú của các đảo đá vói những qui mô khác 
nhau phân bố trên diện tích rộng hàng ngàn km^. 

+ Vẻ đẹp của sự biến đổi đột ngột của cảnh quan theo thời gian và góc 
nhìn, tạo nên trong giây lát những cảnh sắc khác thường, khiến cho du 
khách ngỡ ngàng, bối rối. 

+ Vẻ đẹp của các hang động như những lâu đài lộng lẫy của tạo hoá. 

+ Vẻ đẹp của hệ sinh thái đa dạng vói nhiều loại cây con quí hiếm. 

2) Giá trị địa chất và địa mạo 

Địa hình Karst đá vôi Hạ Long là nội dung nổi bật của giá trị địa chất 
Hạ Long. Địa hình Karst đá vôi Hạ Long vói dấu tích phong phú sinh 
động là “cuốn sử biên niên trung thực về sự biến đổi của vỏ trái đất, của 
khí hậu trong một thòi kì dài hàng chục triệu năm trước đến nay”. 

Đặc trưng của địa hình Karst Hạ Long là hàng trăm các đảo đá trong vịnh 
tạo nên những cảnh quan nổi tiếng và ngoạn mục với hình dáng những 
hình tháp đứng riêng biệt xen kẽ các đồng bằng Karst đã bị biển tràn 
ngập. Nét đặc biệt ở 

Hạ Long là có nhiều hồ nước nằm bên trong các đảo đá vôi... 

Địa mạo vịnh Hạ Long có thể coi là độc nhất vô nhị. 

3) Giá trị sinh học (Động vật và thực vật dưới biển và trên các đảo). 

Hạ Long có điều kiện tự nhiên thích hợp với hầu hết các giống loài hải 
sản sinh sản và phát triển. 



ở Hạ Long loại hải đặc sản nổi tiếng xưa nay, mà những vùng biển khác của 
Việt Nam không có là ngọc trai, ngọc điệp. Hiện có ngư trường nuôi trai ngọc ở 
đảo Thanh Lâu nằm phía đông Côtô, liên doanh vói một số nước. 

Nguồn lợi lớn ở Hạ Long, hiếm thấy ở các vùng khác của Việt Nam là bào 
ngư, hải sâm, sá sùng. Dưới đáy vịnh Hạ Long còn có những cảnh đẹp 
tuyệt vòd đó là các cồn hải san hô và rong tảo. Đặc biệt san hô đỏ tía thuộc 
loại quí hiếm được chép vào sách đỏ. Rong câu ở đáy vịnh có thể chế biến 
thành thực phẩm ngon và bổ. ở vịnh Hạ Long có đảo Rều là đảo đất. Từ 
những năm 60 của thế kỉ XX trở thành trại nuôi khỉ đàn. Hiện có hàng trăm 
chuồng trại nuôi khỉ vói tổng số vài nghìn con. 
Thận loài khỉ này là dược liệu quí chế tạo vac-xin phòng bệnh bại liệt trẻ 
em... 

4) Giá trị vãn hoá 

Văn hoá Hạ Long là toàn bộ về các giá trị về tinh thần và vật chất do các 
thế hệ người Việt Nam và Quảng Ninh từ thòi tiền sử đến nay sáng tạo ra 
trên đất Quảng Ninh. 

Trong bốn giá trị trên, thì hai giá trị thẩm mĩ và địa chất địa mạo được 
Hội đồng Di sản thế giói công nhận vào năm 1994 và 2000 là những di sản 
thế giói, có tính chất ngoại hạng và ý nghĩa toàn cầu. 


Bài 24 VÙNG BIẾN VIỆT NAM 

I. BIỂN ĐÕNG LÀ MỘT VÙNG BIÊN LỎN, TƯƠNG Đốl KÍN 

Biển Đông trông như một vịnh của Thái Bình Dương, ăn sâu vào lục địa. Diện 
tích là 3.447.000km^ - đứng hàng thứ ba trong các biển thế giói. 

Biển Đông trải ra trên một vùng nước từ vĩ độ 3° Nam lên đến vĩ độ 26° Bắc 
từ kinh độ 100° đến 12° Đông. Đường trục dài nhất của nó kéo dài theo hướng 
Đông Bắc - Tây Nam, tính từ đường ranh giói phía Bắc (Phúc Kiến - Bắc Đài Loan) 
đến đường ranh giói phía Nam (Sumatra - BanKa - Biliton - Boocnêo). Phía Bắc 
và phía Tây là bờ lục địa, bao gồm lãnh thổ nước ta, Trung Quốc, Cămpuchia, 



Thái Lan, Malaixia. Phía Đông và Nam án ngữ bởi bức bình phong khổng lồ là 
cung các đảo, quần đảo, tạo cho biển Đông gần như khép kín lại. Đó là đảo 
Đài Loan, quần đảo Philippin, Boocnêo và Sumatra. Hai vịnh lớn của biển Đông 
(vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan) ăn sâu vào đất liền. Những đảo và quần đảo lán 
Hải Nam (Trung Quốc), Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Phú Quốc (Việt Nam) 
v.v... Biển Đông có độ sâu ưung bình 1.140m, độ sâu lán nhất là 5.420m, gấp 1,7 lần 
độ cao đỉnh Panxipáng (3143m). Khối nước Biển Đông chiếm tói 3.928 nghìn km^ 

Biển Đông có thềm lục địa rộng lán. Mép ngoài của nó bao toàn vịnh 
Bắc Bộ, biển Nam Bộ và phần phụ cận lần lượt cách bờ Đài Loan 1 Ikm, Philippin 
18km, bờ đảo Paravan 55km và bờ Boocnêo 93km. 

Dù được bao bọc bởi hệ thống đảo, Biển Đông vẫn là con đường biển 
quốc tế quan trọng, vì các cảng then chốt của biển nằm trên ngã ba giao lưu giữa 
các châu. Tầu vượt Đại Tây Dương từ châu Âu, châu Phi sang châu Á hay 
Châu Đại Dương đều phải qua eo Malacca vào Singapo và cảng TP.HỒ Chí Minh. 

Từ các cảng này, tầu biển lại qua các eo ở phía Nam (Krimata, Gaspa) 
đến các cảng lán của Inđônêxia và các nước Châu Đại Dương, hay qua eo 
Đài Loan (Phía Bắc) để lên các nước Đông Bắc Á. Nhờ các cảng này và 
các eo này. Biển Đông có vai trò chiến lược trong nhiều lĩnh vực hoạt 
động quốc tế. 

... Eo Malaca là một eo hẹp, Eo Krimata và Gaspa ở phía Nam sâu 40m thông 
với biển Java, Eo Đài Loan và Bashi nằm ở Đông Bắc biển Đông vói độ sâu 70m 
và 2.000m. Eo Bashi là một eo rộng có độ sâu lán, nơi xảy ra sự trao đổi nước 
quan trọng nhất của Biển Đông vói Thái Bình Dương ... 

II. BIỂN ĐÔNG THỂ HIỆN RÕ TÍNH NHIỆT ĐỎI GIÓ MÙA ĐÔNG NAM Á 

Sự chi phối của gió thể hiện trong sự hình thành các dòng hoàn lưu trong 
Biển Đông. Biển Đông nằm trọn trong vùng Đông Nam châu Á gió mùa. 
Nhịp điệu của hai gió chính : gió mùa đông bắc và gió mùa tây nam, là 
một trong những yếu tố cơ bản chi phối mọi điều kiện về khí tượng, thuỷ 
văn, về sự phân bố và đặc tính sinh học của các sinh vật sống ở đây. 

Về mùa đông, trên lục địa châu Á hình thành một vùng áp cao, trong khi đó ở 
Bắc Thái Bình Dương và vùng đại lục Ôxtrâylia xuất hiện vùng áp thấp. Sự chuyển 



dịch của vùng áp cao xuống vùng áp thấp gây ra gió mùa, mùa đông hay gió mùa 
Đông Bắc (gọi theo hướng gió chính). Ngược lại, vì mùa hạ mặt đất đại lục 
châu A rất nóng, hình thành vùng áp thấp - áp thấp An Độ - Pakistáng có tâm ơ 
Ira. Trong khi đó ở Nam bán cầu trên Ần Độ Dương và Thái Bình Dương tồn tại 
một dải áp cao cận chí tuyến. Do vậy vùng áp cao chuyển vào lục địa, tạo nên 

^ V ^ 

xoáy thuận lớn với hướng gió tây nam trên An Độ Dương và phần Nam châu A. 
Đó là gió mùa mùa hạ. 

Sự chi phối lán nhất của mùa gió thể hiện trong sự hình thành các dòng hoàn lưu 
ưong biển Đông, và sự ưao đổi nước của Biển Đông vói Thái Bình Dương và các biển 
lân cận. 

Trong thòi kì gió mùa tây nam, xu hướng chung của dòng hải lưu trong Biển 
Đông chảy theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ trao đổi nước càng mạnh, khi gió thổi 
ổn định. Dòng chính nằm gần bờ biển nước ta, chảy theo hưáng tây nam, 
đông bắc. Khối nước chủ yếu của dòng chảy qua eo biển Bashi, đổ vào gốc của 
dòng chảy Koroshio ở Thái Bình Dương. 

Trong tháng 9. Sự vận động của nước giảm đi và đến tháng 10 gió mùa 
đông bắc bắt đầu thổi vói cường độ mạnh dần. Dưới ảnh hưởng của gió, 
khối nước của dòng Bắc xích đạo khi đi lên phía bắc đã tách ra một 
nhánh qua eo Bashi đổ vào biển Đông, chảy theo hướng đông bắc - tây 
nam xuống tận biển Java biển Plores. Một nhánh khác tách khỏi dòng 
chính ở gần xích đạo chảy ngược theo hướng đông bắc rồi chệch hướng, 
cuối cùng lại đổ vào dòng chính. Như vậy, trong thời kì này các dòng 
trong biển Đông vận động ngược vói chiểu kim đồng hồ. 
Dòng chính chảy men theo dòng phía Tây còn được mạnh thêm bỏd dòng 
nhánh khác từ biển Sulu, một dòng nước lạnh từ biển Đông Trung Quốc 
chảy qua eo biển Đài Loan men theo bờ biển nước ta xuống phía Nam. 
Cũng thời kì này tại bờ biển Nam Trung Bộ, dòng nước lạnh chảy sâu 
phía dưói dòng nước ấm Bắc xích đạo va phải các thềm sườn lục địa, buộc 
phải trồi lên, tạo nên ở đây một vùng nước ưồi lên, tạo nên ở đây một 
vùng nước nổi rộng lán giàu có nguồn dinh dưỡng. 

Nhờ sự vận động của hệ thống dòng mà khối nước của Biển Đông luôn 
được đổi mói. Điều quan trọng là các dòng hải lưu Biển Đông tạo lên trên 
vùng thềm lục địa nước ta những vùng nước nổi, nước hỗn hợp của các dòng 



nước có nguồn gốc khác nhau rất rộng lớn. Tại khu vực như thế sinh vật 
làm thức án phát ưiển rất phong phú, lôi cuốn tụ tập nhiều đàn cá nổi có 
giá trị. Bản thân các dòng chảy tạo nên các luồng di cư lán của các sinh 
vật, trong đó có cả cá từ các biển ôn đói và đặc biệt, từ vùng nước ấm 
ngoài khơi Thái Bình Dương xâm nhập vào, quần tụ tại vùng biển thuộc 
thềm lục địa nước ta. 

III. TÀI NGUYÊN BIỂN VIỆT NAM 

1. Nguồn lợi thuỷ sản 

Trong biển Việt Nam có 6845 loài động vật, 573 loài thực vật phù du, 
653 loài rong biển, riêng cá có 2028 loài khác nhau. Trữ lượng ca khoảng 
3 triệu tấn/năm, có thể khai thác 1,3 ưiệu tấn/năm. Ngoài cá, biển Việt 
Nam có trên 1800 loài nhuyễn thể như tôm, cua, mực, sò huyết, hải sâm, 
bào ngư ... Riêng tôm hùm có đến 20 loài, có con nặng gần 20kg. 

Vùng biển Việt Nam có nhiều loài chữn, thú sinh sống như cá voi, cá heo, cò 
biển, bồ nông, hải âu, thiên nga, chim yến ... 

Rong biển ở Việt Nam có 600 loài, nhiều nhất là rau câu, trường tảo, rau 
mơ, rau hoa đá, đỗ quyên. Phần lớn các loài rong là thức ăn ngon, bổ và 
nguồn nguyên liệu quý cho công nghiệp dược phẩm. 

2. Tài nguyên dầu khí (tham khảo phụ lục bài 22) 

Vùng biển Việt Nam có diện tích bằng 1 triệu km^, trong đó vùng biển có 
triển vọng dầu khí rộng SOO.OOOkm^. 

Trữ lượng dầu ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam có thể chiếm tới 25% trữ 
lượng dầu dưới đáy Biển Đông, cho phép khai thác 30.000 - 40.000 thùng 
dầu/ngày (mỗi thùng dầu là 159 lít). Như vậy sản lượng dầu hàng năm có thể đạt 
20 triệu tấn. 

Ngoài dầu, Việt Nam còn có khí đốt vói 2 trữ lượng khoảng ưên 3000 tỉ m^ 
Trữ lượng dầu khí dự báo của toàn bộ thềm lục địa Việt Nam là khoảng 9 tỉ tấn 
dầu quy đổi. 



Hiện nay, dầu khí nước ta là lĩnh vực hấp dẫn đối với các công ty nước ngoài. 
Hầu hết các hãng dầu lán trên thế giới đều đã tìm đến và làm ăn với Việt Nam. 

Gần 3 tỷ USD đã đầu tư vào việc tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ở 
Việt Nam. Tiềm năng dầu khí Việt Nam được dự báo ở mức khá cao qua việc 
đánh giá các bể trầm tích : Bể trầm tích sông Hồng có trữ lượng khoảng 
một tỉ tắn dầu quy đổi, bể trầm tích cửu Long có trữ lượng dự báo gần 
bằng 2 tỉ tấn dầu quy đổi, bể trầm tích Nam Côn Sơn có trữ lượng dự báo 
3 tỉ tấn dầu quy đổi... Mỏ dầu 
Bạch Hổ thuộc bể cửu Long được xem là mỏ dầu lán nhất của Việt Nam 
đã phát hiện được vói tổng trữ lượng địa chất gần bằng 761 triệu tấn dầu 
thô và 114 tỉ mét khối khí đồng hành. 

3. Khoáng sản trong lòng biển 

Vùng biển Việt Nam nằm trọn trong phần phía Tây vòng đai quặng thiếc 
Thái Bình Dương có trữ lượng lớn vói hàm lượng thiếc đến 70%. Các khoáng 
sản ngoài thiếc, còn có tital, diricon,... phần lán suốt dọc bờ biển nước ta. 

Các bãi cát trắng ở những đảo vùng Đông Bắc và Cam Ranh có tỉ lệ thạch 
anh cao (90 đến 95%) đang là nguồn nguyên liệu quý cho ngành công 
nghiệp thuỷ tinh, pha lê, kính quang học. 

Đáy biển Việt Nam có nhiều loại đất hiếm giá trị, là nguyên liệu cho các 
ngành công nghiệp chế tạo hợp kim, vật liệu cao cấp với những đặc tính 
siêu bền, siêu nhiệt... 

Khoáng chất quan trọng nhất ở đáy biển là các khối quặng kết hạch rộng đến 
hàng ngàn km^, trong đó chứa nhiều kim loại với hàm lượng khoảng 
20 - 25% mangan, 14% sắt, 2% niken, 05% đồng, 0,5% coban và nhiều nguyên 
tố phóng xạ đất hiếm khác. 

4. Tài nguyên du lịch biển 

Với 3260 km bờ biển, có nhiều bãi cát trắng, đẹp, nhiều nắng gió, danh lam 
thắng cảnh và hải sản phong phú, đa dạng, biển Việt Nam đang là noi thu hút du 
khách trong và ngoài nước. 



Nhiều trung tâm du lịch ven biển nổi tiếng từ Trà cổ ở miền Đông Bắc đến 
Vũng Tàu - Hà Tiên ở miền Tây Nam đón hàng chục vạn du khách đến nghỉ ngoi 
tham quan mỗi năm. 

Tiềm năng du lịch biển và ven biển còn rất lán. Trong tương lai, nếu được đầu 
tư cơ sở hạ tầng và đội ngũ cán bộ du lịch thì chắc chắn du lịch biển sẽ trở thành 
một ngành quan trọng và có hiệu quả lớn ở nước ta. 

5. Xây dựng hệ thống cảng biển 

Trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 
năm 2010, Việt Nam sẽ có 114 cảng biển được chia thành 8 nhóm, phân bố 
dọc theo bờ biển từ Móng Cái đến Kiên Giang. Mỗi nhóm cảng là một 
hệ thống cảng nhỏ liên hoàn hỗ trợ lẫn nhau vói tổng số vốn đầu tư ước tính gần 
bằng 3,15 tỉ USD, có năng lực thông quan lên đến 268 triệu tắn vào năm 2010. 

8 nhóm cảng chính được quy hoạch bao gồm : Nhóm cảng Bắc Bộ, nhóm 
cảng Bắc Trung Bộ, nhóm cảng Trung Trung Bộ, nhóm cảng Nam Trung 
Bộ, nhóm cảng Nam Bộ, nhóm cảng thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, 
Thị Vải, nhóm cảng đồng bằng Sông cửu Long, nhóm cảng Phú Quốc - 
Côn Đảo và nhóm cảng chuyển tầu quốc tế. 

6. Nghê muối 

Hiện này sản lượng muối của Việt Nam khoảng 630.000 tấn/nám trong đó có 
khoảng có 355.000 tấn muối ăn và 275.000 tấn muối công nghiệp, đáp ứng được 
nhu cầu muối ăn nhưng vẫn phải nhập số lượng lớn muối công nghiệp. Năm 1996, 
nước ta phải nhập khẩu 51.922 tấn muối công nghiệp và nám 1997 nhập khẩu đến 
70.000 tấn. Nguyên nhân thiếu hụt muối công nghiệp là do công nghiệp sản xuất 
thấp kém. Chất lượng muối ăn và muối công nghiệp đều thấp so với tiêu chuẩn 
quốc tế. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành muối đến 2010. 

IV. CÁC VÙNG NƯÓC TRỒI VÀ NƯÓC CHÌM ỏ BIỂN ĐÕNG 

Bộ phận Tây Tây Nam biển Đông, tức là dọc bờ biển Việt Nam, từ Nam 
Trung Bộ, Đông Nam Bộ cho tới cửa vịnh Thái Lan còn tồn tại và phát 
triển các dòng chảy theo phương thẳng đứng : đó là các vùng nước trồi 



(upwelling) và nước chìm (Sinking). Đây là một hiện tượng độc đáo và rất 
quan trọng vì có thể làm biến đổi môi trường nước, hình thành các khối 
nước khác nhau và nhất là có liên quan tói độ phì của nước biển và nghề 
khai thác hải sản. 

1. Hiện tượng các vùng nước lạ thường 

Về hiện tượng này, đã được phát hiện từ 1934. Đến 1963 đã được các 
nhà khoa học nghiên cứu về biển khẳng định. Đó là các vùng dị thường 
của nước mặt ngoài khơi. 

Ví dụ : Như ở vùng biển phía ngoài Phan Thiết về mùa hè có nhiệt độ thấp, 
khoảng 26° c trong khi đó nhiệt độ nước ở xung quanh lại là 28 - 29° c ; 
ngượclại độ uốn lại lớn, khoảng 34,2 %0 trong khi đó ở vùng xung quanh là 33 - 
33,5 %0. 

Sự vận hành thẳng đứng của nước biển theo các tác giả thuộc Viện Nghiên cứu 
biển Nha Trang là một hiện tượng kì thú, song còn khá mới mẻ. Nhất là đối vói 
vùng biển nước ta. 

2. Nguyên nhân hình thành các vùng nước trồi và chìm 

Nguyên nhân hình thành hiện tượng nước trồi nhiều nhà nghiên cứu về 
biển trong và ngoài nước có nhiều ý kiến giải thích hiện tượng này nhưng 
kết luận là do những nguyên nhân sau : 

- Ảnh hưởng của địa hình đáy biển, địa hình bờ biển và do xáo trộn của các 
hải lưu có hướng trái ngược nhau. 

- Do tác động của gió mùa Tây Nam. 

- Do sự thay đổi đột ngột của độ sâu đáy biển và thông số Coriolis. 

- Do sự khác biệt của nhiệt độ nước và của tỉ trọng nước biển. 

Để biểu thị cho cường độ của các dòng thẳng đứng, một đặc trưng quan 
ưọng thường đề cập tói là tốc độ. Nói chung tốc độ của các dòng chảy này là 
rất nhỏ và cũng có sự phân hoá khác nhau tuỳ thuộc vào các điều kiện địa 
phương cụ thể. 



3. Hoạt động của các vùng nước trồi và chìm 

Thòd gian xuất hiện và tồn tại của các vùng nước trồi và nước chìm có sự khác 
nhau và sự phát triển luân phiên của các dòng này : về mùa gió tây nam (4-9 dương 
lịch) có nước trồi và về mùa gió mùa đông bắc (11-3) là xảy ra hiện tượng nước 
chìm nghiên cứu về gió mùa tây nam người ta đã xác định được 3 vùng nước trồi ở 
bờ tây nam của biển : Nam Trung Bộ, đông Côn Đảo và cửa vịnh Thái Lan. về 
mùa gió tây nam dọc bờ biển Việt Nam xuất hiện đồng thời cả nước trồi lẫn nước 
chìm. Cụ thể là ở phía bắc vĩ tuyến 13°B , ở tầng mặt (ưên độ sâu 150m) xuất hiện 
nước ưồi và bên dưói (150 - 400m) là tồn tại nước chìm. Còn ở phía nam (9° - 13° B ) 
ngay ở tầng mặt cũng xẩy ra các dòng nước này : ở vùng ven bờ trong tầng mặt 
(trên 150m) là tồn tại nước trồi, và ngoài khơi là vùng nước chìm. Còn nghiên cứu 
về gió mùa đông bắc : vùng vĩ tuyến 16^B là xảy ra quá trình nước chìm, vùng giữa 
(13°-14°B) xẩy ra quá trình hồn hợp của các khối nước và ở phía Nam 
(giữa Côn Đảo - Trường Sa 8° - 10° B), ở trên mặt nước là nước trồi và dưới sâu là 
nước chìm. 

Như vậy có thể nói rằng các dòng chảy này (trồi và chìm) là tồn tại quanh 
năm, trung tâm hoạt động của chúng có thể bị chuyển dịch hay cường độ 
bị thay đổi trong đó mùa hè mạnh hơn về mùa đông. 

4. Phân bố của các vùng nước trồi và chìm 

Sự phân bố không gian của hiện tượng nước trồi và nước chìm : 

Ngoài 3 vùng nước ưồi từ Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ cho tói vịnh Thái 
Lan, còn có một ưung tâm nước ưồi nhỏ ở vịnh Bắc Bộ. 

ở vùng vĩ tuyến 15°B trở lên xẩy ra quá trình nước chìm là chủ yếu, 
trong khi đó vùng vĩ tuyến 9°B trở xuống, quá trình nước trồi chiếm ưu thế tuyệt 
đối, còn vùng giữa (9° - 15°B ) là vùng xen kẽ của các quá trình trên (giữa ven bờ 
và ngoài khơi, hay giữa các tầng của một vùng). 

Theo tài liệu của FAO về vùng nước có năng suất sinh học cao, bao gồm cả 
vùng nước trồi, vùng nước hỗn hợp và khu vực trên diện rộng tới 1,6 triệu km^, bao 
trùm gần khắp nửa phía Tây Bắc của biển Đông từ vùng thềm qua sườn lục địa và 
cả đáy sâu ở trung tâm biển ... Từ dưới sâu đi lên, các vùng nước trồi(upwelling) 
bao giờ cũng hàm chứa nhiều muối khoáng nên thường tạo thành các vùng biển có 
năng suất sinh học cao như : Phan Thiết, Côn Lôn ... 



5. Việt Nam có những ngư trường lớn nhờ có thềm lục địa rộng, biển 
không sâu, có nhiều sông đổ ra biển, có dòng biển thay đổi chiều theo mùa 
và có nhiều đảo, quần đảo 

Thềm lục địa nước ta rộng và nông nhất là ở vịnh Bắc Bộ và từ phía 
Phan Thiết trở vào Nam Bộ bao trùm luôn cả vịnh Thái Lan... Vịnh Bắc 
Bộ và vịnh 

Thái Lan không nơi nào sâu quá 800m. Đường chỉ độ sâu 200m nằm cách 
xa các cửa sông cửu Long đều từ 300 đến 350km. 

Nước ta có nhiều sông đổ ra biển mang theo nhiều thức ăn cho cá ở thềm lục địa, 
nhất là sông Hồng, sông Mã, sông cửu Long là 3 sông lớn có nhiều phù sa. 

Biển Đông nước ta và vịnh Thái Lan có dòng biển đổi chiều theo mùa và có 
hiện tượng nước trồi. 

Theo Habe (Habert), Sơvây (Chevey), Viêcki (Wyrtki) thu thập được trong 
cuộc khảo sát hải học NAGA thì Biển Đông có 3 loại hải lưu chính : 

- Loại dòng lạnh từ Bắc xuống Nam thường xuyên chảy sát bờ biển Việt Nam, 
mạnh nhất vào mùa đông nhờ có sự hỗ trợ của gió mùa đông bắc. Tới Huế, dòng 
lạnh này tách ra một nhánh phụ chảy ngược lên phía bắc vào vịnh Bắc Bộ, nhánh 
chính mạnh hơn chảy tiếp xuống phía nam. Tói địa phận Bình Thuận, dòng này 
chìm dần xuống sâu đẩy lóp nước tương đối ắm hơn từ dưới đáy lên, mang theo 
nhiều thức ăn cho tôm cá. 

Khi gió mùa đông bắc thổi thường xuyên hơn và mạnh hơn, dòng lạnh Bắc - Nam 
tiến xa xuống phía nam nhưng không vào biển Java mà lại vòng lên phía bắc, 
men theo bờ biển đảo Boocnêô (Bornéo), Philipin tạo một vòng quay ngược chiểu 
kim đồng hồ. Đây là xoáy nước nằm ngang ở Biển Đông. 

- Vào mùa hè, gió mùa tây nam tạo ra dòng nóng tây nam chảy lên phía bắc 
nhưng tốc độ không mạnh bằng dòng lạnh đông bắc. 

Dòng lạnh tây nam chảy lệnh về phía tay phải (theo lực Côriôlit), ở ven bờ bên 
phía tay trái của hướng dòng nước chảy có hiện tượng nước trồi, rõ nhất là ven 
biển từ Nha Trang đến Phan Thiết. Đó là lí do giải thích tại sao vùng này có nhiều 
tôm cá. ở vịnh Thái Lan, dòng biển thay đổi chiều theo mùa và cũng tạo ra vòng 
quay cùng chiều kim đồng hồ vào mùa đông, ngược chiều kim đồng hồ vào mùa hè. 

vể hiện tượng nước trồi ở vịnh Thái Lan tuy chưa được nghiên cứu lã nhưng theo 
quy luật trên ở Bắc Bán Cầu thì dòng nước mùa đông sẽ tạo ra hiện tượng nước trồi. 



Vịnh Thái Lan còn tiếp nhận nhiều thức ăn cho cá do sông ông Đốc, 
sông 

Bảy Háp, sông Cái Tàu, các kênh rạch đổ phù sa ra vịnh, nhất là trong 
mùa lũ ở đồng bằng sông cửu Long. 

Bài25 LịCH SỬ PHÁT TRIỂN của tự nhiên việt nam 

1. Trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam có nói đến các mảng 
nền cổ. Vậy nền cổ là gì ? Và ở nước ta có những mảng nền nào ? 

Nền là yếu tố cơ bản của vỏ Trái Đất. Nền cổ là một bộ phận của lục địa 
trước kia được hình thành cách đây hàng 500 - 600 triệu năm. Các loại đá 
cấu tạo nên nền cổ đã bị biến chất rất mạnh, trở nên rất chắc và không bị 
tác động uốn nếp lại vào những thời kì tạo núi sau này. Các hang động 
địa chất mạnh cũng chỉ có thể làm cho các nền cổ bị nứt vỡ thành từng 
mảng, có bộ phận được nâng cao, có bộ phận bị sụt xuống. Các bộ phận 
nâng cao thường trở thành các cao nguyên rộng lớn, còn các bộ phận sụt 
lún thường bị các lóp trầm tích phủ dày lên có khi dày tới 500 - 800m. 
Các lóp trầm tích này có thể lại bị uốn nếp trong các chu kì tạo núi trẻ 
hơn hoặc bị các khối mác ma xâm nhập hoặc phun xuất tạo thành núi lửa. 

Trên lãnh thổ Việt Nam có các mảng nển cổ (còn gọi là các địa khối) 
tương đối lán là : mảng nền cổ Vòm Sông Chảy ở phía Bắc và mảng nền 
cổ Kon Tum ở phía Nam. Ngoài ra, còn có những mảng nền cổ nhỏ hơn 
lộ ra như các khối Phanxipăng, sông Mã, Puhoạt Rào cỏ. Mảng nền cổ 
Kon Tum là bộ phận phía đông của nền cổ Inđônêxia bao gồm cả vùng 
Hạ Lào, miền Đông Thái Lan và 

lãnh thổ Cămpuchia. 

2. Địa máng là gì ? Hoạt động của địa máng như thế nào ? Tại sao các 
dãy núi ở nước ta lại có hướng tây bác - đông nam và hướng vòng cung ? 

- Cũng giống như nền, địa máng là một cấu trúc của vỏ Trái Đất. Đó là 
những bộ phận trũng của vỏ Trái Đất bị nước biển phủ ngập. Trải qua một 
thòi gian rất dài, trong địa máng có trầm tích lắng đọng (Chiều dày có thể 
tới 10 - 15km). Tiếp sau thời kì lắng đọng là thời kì hoạt động của địa 



máng. Các lớp trầm tích được uốn nếp và nâng lên trong các vận động tạo 
núi. ở vị trí địa máng bị phủ ngập trước kia, nay có dãy núi nổi lên. Độ 
cao của núi tuỳ thuộc vào cường độ nâng lên mạnh hay yếu. Như vậy có 
thể coi địa máng là noi sinh ra các dãy núi uốn nếp, còn vật liệu trầm tích 
trong địa máng là nguyên liệu hình thành các loại đá cấu tạo nên các dãy 
núi. 

Trong quá trình phát triển lâu dài của một lãnh thổ (qua các thòi đại địa chất), 
sự kế tiếp của các giai đoạn: lúc là địa máng, lúc trở thành nền, rồi lại địa máng ... 
thường xảy ra. Đó là các giai đoạn có chế độ : biển, rồi lục địa, rồi lại biển, ... 
Những thòi kì biển xuất hiện thường gọi là thời kì biển tiến, còn các thời kì lục địa 
xuất hiện là thòi kì biển thoái, ở nước ta, các địa máng cũng được hình thành và 
tồn tại trước khi có các vận động tạo núi xảy ra. 

- Các dãy núi của nước ta ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hướng tây 
bắc - đông nam rõ rệt là vì các dãy núi này đã được hình thành trong đầu nút 
của địa máng cổ kéo dài từ phía Himalaya tói theo hưáng tây bắc - đông 
nam. 

Các núi cổ hướng vòng cung chủ yếu là được hình thành ở rìa phía đông của 
các mảng nền cổ, cho nên hình dạng của các mảng nền này cũng có tác dụng định 
hướng cho các nếp uốn hình thành nên chúng. 


Bài 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
I . QUẶNG BÕXIT ỏ NUÓC TA : 

Nước ta quặng bôxit có ở : Tây Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn vv... Tại 
Đồng Đáng (Lạng Sơn) quặng bôxit lộ ra khỏi mặt đất thành các tầng, các 
Phiến có màu đỏ nâu và nhân dân trong vùng thường thu lại để kê vào lối 
đi, xếp thành chuồng lợn, chuồng gà. 

Các núi cổ hướng vòng cung chủ yếu là được hình thành ở rìa phía đông của 
các mảng nền cổ, cho nên hình dạng của các mảng nền này cũng có tác dụng định 
hướng cho các nếp uốn hình thành nên chúng. 



Bài 26 ĐAC ĐIEM TAI NGUYÊN KHOANG SAN VIẸT NAM 


I . QUẶNG BÕXIT ỏ NUÓC TA : 

Nước ta quặng bôxit có ở : Tây Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn vv... Tại 
Đồng Đáng (Lạng Sơn) quặng bôxit lộ ra khỏi mặt đất thành các tầng, các 
Phiến có màu đỏ nâu và nhân dân trong vùng thường thu lại để kê vào lối 
đi, xếp thành chuồng lợn, chuồng gà. 

Các núi cổ hướng vòng cung chủ yếu là được hình thành ở rìa phía đông của 
các mảng nền cổ, cho nên hình dạng của các mảng nền này cũng có tác dụng định 
hướng cho các nếp uốn hình thành nên chúng. 


Bài 26 ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
I . QUẶNG BÕXIT ỏ NUÓC TA : 

Nước ta quặng bôxit có ở : Tây Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn vv... Tại 
Đồng Đăng (Lạng Sơn) quặng bôxit lộ ra khỏi mặt đất thành các tầng, các 
Phiến có màu đỏ nâu và nhân dân trong vùng thường thu lại để kê vào lối 
đi, xếp thành chuồng lợn, chuồng gà. 

ở vùng núi đá vôi huyện Bảo Lạc - Cao Bằng, quặng bôxit thường tập 
trung ở các bồn địa và thung lũng đá vôi. Tuy nhiên, trữ lượng quặng 
bôxit nhiều nhất phải kể đến Tây Nguyên, ước lượng tới 1,2 tỉ tấn. Nếu 
tính cả quặng bôxit lẫn tatêrit sắt thì ước lượng tới 6 tỉ tấn. Các quặng 
bôxit ở Tây Nguyên thường nằm nông và thuận lợi cho việc khai thác. 
Đào sâu 1 - l,5m đã có quặng Latêrit sắt - bôxit, 

và từ 1,5 - 5 m đã có quặng bôxit. 

Vì sao trữ lượng quặng bôxit lại lớn như vậy ? Theo các nhà địa chất, lóp 
vỏ Trái Đất có noi chiều dày tới trên 70km và cấu tạo chủ yếu bởi đá 
granít, badan mà loại đá này có tới 10% trọng lượng là nhôm. Qua đó có 
thể ước tính, kim loại nhôm chiếm 10% trọng lượng lóp vỏ Trái Đất. Đó 
là con số kỉ lục về trữ lượng các kim loại khác như vàng, bạc, đồng, 
thiếc,v.v... không kim loại nào có thể sánh nổi. 



Vùng Tây Nguyên nước ta có cấu tạo nham thạch chủ yếu là đá granít và 
đá badan, do vậy có nhiều mỏ quặng bôxit vói trữ lượng lớn. 

Trong thiên nhiên, nhôm có mặt ở nhiều nơi, nhôm tham gia vào các thành 
phần cấu tạo các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Đất nhiệt đới có màu đỏ, vàng trong 
đất có nhiều oxit sắt và ôxit nhôm. Cây cỏ, hoa quả nhiệt đới có chứa nhiểu nhôm 
và những con chim có màu sắc sặc sỡ (bộ lông) là do chúng ăn thức ăn có nhiều 
thành phần nhôm. 

Các quặng bôxit được hình thành từ sự phong hoá các nham gốc. Các 
nguyên tố kim loại nhôm trong vỏ phong hoá bị nước rửa trôi, di động và 
tập trung lại thành quặng. 


II. Mỏ APATÍT — Mỏ LÀM GIÀU CHO ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA DAT 

Cách đây khoảng 70 - 75 năm tại làng Cóc, nay là thị trấn Cam Đường 
thuộc tỉnh Lào Cai có một thanh niên người dân tộc Nhắng đi đào củ mài 
trong rừng. Kiếm mấy hòn đá, nhóm nửa để nướng ăn. Khi củi cháy thì 
đá cũng cháy thành ngọn lửa xanh. Anh rất lấy làm lạ, mang mấy hòn về 
bản đốt cho mọi người chứng kiến điều kì lạ của ngọn lửa xanh kì quặc 
cháy từ viên đá. Tin đồn đến thị xã 
Lào Cai, công chức người Pháp về xem xét, mang về mấy tải đá để xét 
nghiệm và họ đã biết đó là quặng apatít có chứa phốt phát nên khi gặp lửa 
thì cháy. Đây là một mỏ rất lán, có chiều dài ngót lOOkm, chạy suốt dọc 
bờ sông Hồng từ Bắc Hà đến huyện lị Bát Xát. 

Năm 1956. Nhà nước ta bắt đầu có kế hoạch khai thác, thành lập xí 
nghiệp khai thác mỏ apatít Cam Đường. 

Hơn bốn mươi năm qua. Khu mỏ apatít Cam Đường được xây dựng to 
lớn, phương pháp khai thác hiện đại. Quặng apatít đã xuất khẩu, cung cấp 
cho các 

nhà máy supe lân Lâm Thao (Vĩnh Phúc), nhà máy phân lân nung chảy 
Văn Điển (Hà Nội) để chế biến thành phân bón cho cây trồng, tăng độ 
phì nhiêu cho đất. 


III. ĐÁ VÕI — TÀI NGUYÊN QUÍ CỦA DAT NƯÓC 



Có thể nói rằng nước ta bắt đầu là đá vôi và tận cùng cũng là đá vôi, vì 
vùng đá vôi trên cao nguyên Đồng Văn nằm ở điểm cực Bắc của Tổ quốc. 
Còn vói tói Hà Tiên những núi đá vôi với Hòn Phụ Tử nổi tiếng cũng nằm 
trong vùng kết thúc đường bờ biển nước ta. 

Song các núi đá vôi rộng lán hùng vĩ của nước ta chủ yếu tập trung ở 
miền Bắc trên các cao nguyên ở Tây Bắc và vùng núi phía bắc, đó là cao 
nguyên đá vôi Đồng Văn (Hà Giang), cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai). 

Cao nguyên Đồng Văn độ cao TB 1600 - 1655m chạy dài 40km, rộng 26km. 
Đá vôi ở đây có màu xám sáng và đen. Cao nguyên Bắc Hà cao trung bình 
1000 - 1500m cấu tạo đá vôi phân lóp màu sáng, một số đã bị biến chất thành đá hoa, 
xen kẽ đá vôi. 

Vùng Tây Bắc có dải các cao nguyên đá vôi chạy theo hướng tây bắc - đông nam, độ 
cao TB lOOOm. Đó là các cao nguyên đá vôi Tả Phình - Sin Chai, cao nguyên Sơn La 
và cao nguyên Mộc Châu. 

Ngoài ra đá vôi còn có ở Quảng Bình miền Trung. Khối núi đá vôi Kẻ Bàng 
rất hiểm trở. Tói Ngũ Hành Sơn, cuối cùng là đá vôi có ở Hà Tiên. Núi đá vôi ở 
nước ta có diện tích rất rộng lớn, tới SO.OOOkm^ 

Núi đá vôi ở nước ta đã thực sự trở thành một tài nguyên quí giá bởi lẽ : 

- Đá vôi là một nguyên liệu không thể thiếu được trong xây dựng, đá vôi 
nung ra thành vôi, đá vôi làm clanhke cho xi măng. Đá hoa (đá vôi kết 
tinh) xẻ ra thành tấm làm vật liệu ốp lát trong các công trình xây dựng ... 

Có những nước thiếu đá vôi phải nhập đá vôi rất tốn kém. 

- Vùng núi đá vôi có nhiều cảnh đẹp, nhiều hang động nổi tiếng trong và 
ngoài nước. Động Hương Tích (Hà Tây) từ lâu được coi là “Nam thiên đệ 
nhất động”. Đặc biệt Vịnh Hạ Long cùng với động Phong Nha Kẻ Bàng 
đã được Tổ chức văn hoá khoa học giáo dục thế giói (UNESCO) xếp hạng 
di sản thiên nhiên thế giói ... 

Địa hình caxctơ tạo nên phong cảnh đẹp vì núi non hùng vĩ và nhiều dáng 
hình, đặc biệt là các hang động và sông suối nhiều kì ảo là đối tượng rất 
hấp dẫn thu hút khách du lịch. Nhiều hang động là nơi cư trú của ngưòd 
cổ xưa vì thế để lại nhiều dấu tích khảo cổ hoặc rất có giá trị ... 



IV. CÁT TRẮNG MIỀN TRUNG — TốT NHẤT THẾ GIÓI 


Miền Trung nước ta, từ đèo Ngang trở vào bờ biển khúc khuỷu nhiều đầm 
phá và nổi lên các cồn cát cao tói vài chục mét. ở đây có nhiều bãi cát rất 
trắng, như ở Cam Ranh có loại cát trắng như đường kính trắng. Cát trắng 
sinh ra từ đá thạch anh tinh khiết mà loại đá này rất sẵn ở các núi nằm 
dọc bờ biển miền Trung. 

ở Cam Ranh có bãi cát Thuỷ Triều rộng 7 km^, trữ lượng ước tính vài trăm triệu 
tắn. Cát ở bãi này rất trắng, theo đánh giá của khách Nhật Bản tói đây mua cát thì cát 
Thuỷ Triều là loại cát tốt nhất thế giói, có độ tinh khiết gần như tuyệt đối. 

Cát trắng được xuất khẩu sang Nhật từ thòi kì Mĩ - Nguy, mỗi năm khai 
thác khoảng 10 vạn tm, giá mỗi tấn là 3,5 đô la Mĩ. Từ năm 1989 tới nay, 
ta tiếp tục xuất khẩu cát trắng cho các nước như Nhật, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Philíppin, Ôtxtrâylia. Năm 1991 ta xuất 34.229 tấn thu được 
305.505 đô la. Giá bán như vậy là rất rẻ vì là cát thô. Vì vậy ta đã xây 
dựng nhà máy tuyển rửa cát. Cát tuyển rửa có giá trị cao hơn, thường đắt 
khách hơn, dễ bán hơn cát thô. 

Hiện nay cát trắng miền Trung là nguyên liệu cho công nghệ sản xuất kính 
Đáp Cầu, làm vỏ chai, công nghiệp cáp quang, điện tử v.v... 

Nói chung ngành công nghiệp này còn rất nhỏ bé đối với trữ lượng to lớn 
vể cát trắng của nước ta ... 

V. Mỏ VÀNG BỒNG MIÊU 

Kim loại vàng được hình thành ở dưới sâu lóp vỏ Trái Đất, nằm xâm tán trong 
lóp măcma granit và trong các mạch đá quăczít nguội dầu thì vàng tách ra, kết tinh 
ở nhiệt độ khoảng 150° - 200°. 

Mỏ vàng Bông Miêu của nước ta thuộc loại mỏ sa khoáng. Theo tiếng của 
người Chăm thì Bồng Miêu có nghĩa là cánh đồng vàng. Mỏ vàng Bồng Miêu ở xã 
Tam Lãnh, huyện Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. Đã từ lâu, ông cha ta đã biết tói mỏ 
vàng này ở đây từ thời các vua chúa Nguyễn. Thời đó, ngưòd ở khắp nơi đã tói lập 
các làng, xã để khai thác vàng cho chúa. 



Sau khi ứiống nhất đất nước (1975) ngưòd tứ xứ đã kéo về Bồng Miêu đào đãi 
vàng. 

Năm 1991, Công ty liên doanh khai thác vàng Bồng Miêu đã bắt đầu bước vào 
hoạt động trên một diện rộng 30km^. 


Bài 28 ĐẶC ĐIẾM ĐỈA HÌNH VIỆT NAM 

1, Kiểu địa hình cacxtơ 

Kiểu địa hình cacxtơ ở nước ta là kiểu địa hình của vùng núi đá vôi được hình 
thành do quá trình xâm thực chủ yếu là của nước đối vói các loại đá cacbonnat có 
đặc tính thấm nước và hòa tan. Địa hình núi đá vôi ở nước ta có diện tích rất rộng 
lớn, tới SO.OOOkm^ và tập trung chủ yếu ở miền Bắc, từ biên giới phía bắc tới 
Quảng Bình, còn ở miền Nam chỉ có một ít ở Hà Tiên (Kiên Giang). 

Địa hình cacxtơ ở nước ta có thể phân chia ra các kiểu địa hình cacxtơ ngập 
nước, địa hình cacxtơ nằm xen kẽ ở vùng đồng bằng và địa hình cacxtơ tập trung. 

Kiểu địa hình cacxtơ ngập nước tập tmng ở vùng biển Đông Bắc trên vịnh Hạ Long 
và địa hình vịnh Bái Tử Long vói hàng nghìn hòn đảo đá vôi tạo nên một kì quan 
và vịnh Hạ Long đã được Tổ chức văn hoá khoa học giáo dục Thế giói (LỈNESCO) 
xếp hạng di sản thiên nhiên thế giói. 

Kiểu địa hình cacxtơ nằm xen kẽ ở vùng đồng bằng bao gồm các núi đá vôi 
còn sót lại nằm rải rác và xen kẽ giữa các cánh đồng như ở Hà Tây, Hà Nam, 
Ninh Bình có dáng dấp như một Vịnh Hạ Long trên cạn. 

Kiểu địa hình cacxtơ tập trung thành các khối núi, dãy cao nguyên rất phổ 
biến ở các vùng núi đá vôi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, 
Hoà Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình. 

Nói chung, địa hình cacxtơ ở nước ta rất hiểm trở, bề mặt lởm chởm sắc 
nhọn, thành vách núi dựng đứng, có nhiều khe nứt, phễu giếng sâu, hang 
động, ở những vùng địa hình cacxtơ đã trải qua quá trình phát triển lâu 
dài có các dạng thung và cánh đồng cacxtơ và đá vôi đã bị phong hoá 



thành loại đất đá vôi tơi xốp, màu hồng và nâu sẫm rất thích hợp vói một số 
loài thực vật ưa đất kiềm và trung tính. 

Địa hình cacxtơ tạo nên nhiều phong cảnh đẹp vì núi non hùng vĩ và 
nhiều dáng hình, đặc biệt là các hang động và sông suối ngầm kì ảo là 
đối tượng du lịch rất hấp dẫn. Nhiều hang động còn là nơi cư trú của 
người cổ xưa vì thế còn để lại nhiều dấu tích khảo cổ học có giá trị. 

2. Kiểu địa hình cao nguyên 

Do tính chất phân bậc của địa hình gây nên bởi các chu kì trong vận động 
Tân kiến tạo, trên đất nước ta đã hình thành nên một số cao nguyên. Các cao 
nguyên này có cấu tạo, nguồn gốc và độ cao khác nhau nhưng vẫn có thể xếp 
chung vào một kiểu địa hình về đặc điểm hình thái của nó. Đó là kiểu địa hình có 
độ cao khá lớn với bề mặt khá bằng phẳng, lượn sóng hoăc có các dãy đồi ở trên 
các miền núi và ngán cách với các vùng thấp bởi chính là các cao nguyên đá vôi, 
cao nguyên đất đá badan và cao nguyên hỗn hợp các loại đá trầm tích macma và 
biến chất. 

a. Kiểu địa hình cao nguyên đá vôi 

Kiểu địa hình cao nguyên đá vôi rất điển hình ở vùng núi phía Bắc và 
Tây Bắc nước ta. Kiểu địa hình này có đặc điểm chung là độ cao khá lán nhưng bề 
mặt khá bằng phẳng, mạng lưới sông suối thưa thớt và rất hiếm nước, nhất là vào 
mùa khô. 

Điển hình cho địa hình cao nguyên đá vôi ở vùng núi tương đối cao mang tính chất 
sơn nguyên là các cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang), cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai). 

Cao nguyên Đồng Văn nằm ở vùng cao ở khu vực Bắc của nước ta, có độ cao 
trung bình 1600 - 1650m, chạy dài 40km và rộng 26km. Đá vôi ở đây có màu 
xám sáng và đen, có chứa nhiều hoá đá vi sinh vật. Do ảnh hường của vận động 
Tân kiến tạo, khu vực này được nâng lên mạnh mẽ và các quá trình cacxtơ hiện 
đang trong giai đoạn trẻ lại. Xung quanh cao nguyên Đồng Ván là những thành vách 
đá vôi dựng đứng cao 700 - 800m, có nơi tói lOOOm. Mạng lưói thuỷ văn ở đây chủ 
yếu là các sông suối ngầm, còn dòng chảy trên mặt rất hiếm thiếu nước. 

Cao nguyên Bắc Hà phần lớn được cấu tạo bởi đá vôi phân lóp màu sáng, một 
số đã bị biến chất thành đá hoa, xen kẽ các lóp đá phiến có tuổi Cambri. 



Cao nguyên Bắc Hà có độ cao tương đối lớn, từ 1000 - 1500m, đỉnh núi cao nhất 
ở đây trên 1800m. Địa hình vùng này có độ chia cắt sâu rất lớn, có noi tới lOOOm, 
điển hình là hẻm vực sông Chảy ở khu vực giữa Mường Khương và Bắc Hà. 
Cao nguyên Bắc Hà cũng nằm trên một vùng được nâng lên mạnh nên các quá 
trình cacxtơ ở đây cũng rất phát triển, dòng chảy trên mặt rất hiếm, mạng lưới 
sông suối thưa thớt, chủ yếu là các mạch suối ngầm. 

ở vùng núi Tây Bắc nước ta còn có một dải các cao nguyên chạy dài theo 
hướng tây bắc - đông nam, có độ cao tương đối thấp, dưới lOOOm. Đó là các cao 
nguyên Tả Phình - Sin Chải, cao nguyên Sơn La và cao nguyên Mộc Châu. 

Cao nguyên Tả Phình - Sin Chải là cao nguyên đá vôi có độ cao hung bình lOOOm. 
Đá vôi ở đây có màu đen và sáng, phân lóp và dạng khối, có tuổi Cácbon - Pecmi. 
Trên bề mặt cao nguyên Tả Phình - Sin Chải các dải đá vôi nằm xen kẽ vói các 
loại đá phiến, cát kết, cuội kết và đá phun trào spilit. Do đặc tính của địa hình đá 
vôi nên ở đây xuất hiện nhiều phễu cacxtơ, địa hình chia cắt sâu và 
rất hiếm nước. Đáng chú ý là lóp phủ thực vật tự nhiên ở đây đã bị tàn phá nhiều 
và còn lại diện tích khá lớn các đồng cỏ. 

Cao nguyên đá vôi Sơn La có địa hình thấp hơn cả, độ cao trung bình chỉ vào 
khoảng 550 - 770m. Đá vôi ở đây phân lóp mỏng, có nhiều màu sắc tạo thành các 
dải nằm kẹp giữa các đứt gãy và những dải đá trầm tích, biến chất và macma xâm nhập. 
Quá trình cacxtơ ở đây đã trải qua giai đoạn phát triển rất lâu dài, nhiều nơi còn 
sót lại các đỉnh núi đá vôi đã bị phong hoá mạnh. 

Cao nguyên đá vôi Mộc Châu bao gồm các dải đá vôi lán hơn và có địa hình 
cacxtơ trẻ hơn. Mặt bằng của cao nguyên này có độ cao trung bình 1000 - 1 lOOm, 
còn ở bộ phận rìa cao nguyên có độ cao từ 600 - lOOOm. Trên bề mặt cao nguyên 
đã xuất hiện nhiều thung đá vôi và các cánh đồng cacxtơ mở rộng thành các cánh 
đồng phù sa. Nhiều noi đá vôi bị bóc mòn để lộ ra các lóp đá trầm tích khác ở bên 
dưới. Cao nguyên Mộc Châu còn có lóp phủ thổ nhưỡng khá dày là đất íeralit có 
mùn và đất íeralit đỏ sẫm do đá vôi phong hoá. Lóp phủ thực vật ở đây cũng còn 
khá và nhiều cánh đồng cỏ tự nhiên rất xanh tốt. 


h) Kiểu địa hình cao nguyên badan 



Khác với kiểu địa hình cao nguyên đá vôi có nét hiểm trở, các cao nguyên 
badan có dáng hình mềm mại, bằng phẳng hơn và trên bề mặt cao nguyên còn có 
nhiều di tích của các hoạt động núi lửa như các nón miệng núi lửa, các hồ tròn. 
Các cao nguyên badan được bao phủ chủ yếu bởi các lóp đá badan phun trào tuổi 
Tân sinh đã được phong hoá và trở thành loại đát đỏ badan phì nhiêu, rất thuận lọi 
cho sự phát triển của các cánh rừng tự nhiên cũng như cho sản xuất nông lâm nghiệp. 

Các cao nguyên badan ở nước ta tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên và rìa của 
miền Đông Nam Bộ. 

Cao nguyên Kon Tum - Plây Cu và cao nguyên Đắk Lắk là hai cao nguyên badan 
rộng lán nhất ở Tây Nguyên có địa hình bằng phẳng và nằm ở độ cao 700 - 800m. 

Cao nguyên Mơ Nông và cao nguyên Di Linh ở phía nam Tây Nguyên có độ cao 
ưung bình lOOOm và được bao phủ bỏd lóp đất đá badan có tuổi trẻ hơn (hình 9). 

c) Kiểu địa hình cao nguyên hỗn hợp các loại đá trầm tích, macma và hiến chất 

Thuộc kiểu địa hình này là các cao nguyên bõ mòn có độ cao khá lớn, 
tới 1500m ở phía bắc tỉnh Lâm Đồng. Trên bề mặt cao nguyên còn lộ ra các loại 
đá tích tuổi Cổ sinh và các loại đá macma, biến chất có tuổi trẻ hơn. ở đây địa hình 
bằng phẳng xen kẽ vói các dãy đồi và ngọn đồi thoải tạo nên cảnh quan thiên nhiên 
rộng mở có nhiều phong cảnh đẹp mà tiêu biểu là cao nguyên Lâm Viên - Đà Lạt. 


Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU vực ĐỈA HÌNH 


1 Địa hình đồi núi 

a) Khu vực đồi núi hờ trái sông Hồng 

Bao gồm một loạt các dãy núi chạy theo hướng cánh cung uốn quanh 
khối núi đá kết tinh cổ thượng nguồn sông Chảy. Các cánh cung này mở 
rộng về phía bắc và qui tụ ở núi Tam Đảo, bao gồm các cánh cung Sông 
Gâm, cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều. 



Do ảnh hưởng của hoạt động Tân Kiến tạo khu vực này được nâng lên vói 
cường độ trung bình và đổ từ tây bắc về đông nam. Đa số các núi thuộc loại thấp, 
từ độ cao 2000m xuống còn 1500m - 500m và thấp dần ra biển. 

Ngoài các cánh cung núi còn có những dải sơn nguyên đá vôi, độ cao 
trung bình lOOOm và chạy dọc biên giới Việt - Trung từ Lào Cai đến Cao 
Bằng. Đó là các sơn nguyên Mường Khương (772m), sơn nguyên Bắc Hà 
(974m), 

sơn nguyên Sinmacai, sơn nguyên Quản Bạ (870m), sơn nguyên Đồng Vãn 
(1482m) và sơn nguyên Mèo Vạc (950m). 

Trên nền các cao nguyên đá vôi có các khối núi cao trên dưới 2000m như : 
Tây Côn Lĩnh 2431m, Kiều Liêu Ti 2403m, Pu Tha Ca 2274m, Phia Ya 1979m và 
Phía Uăc 1931m. 

h) Khu vực đồi núi hờ phải sông Hồng cho đến dải núi Bạch Mã - Hải Vân 

Khu vực này phát triển trong cấu trúc địa máng Đông Dương (Việt - Lào), 
với các nếp núi chạy song song theo hướng tây bắc - đông nam. Đây là khu vực 
núi cao nhất Việt Nam và Đông Dương. 

• Khu vực núi Tây Bác 

Khu vực núi Tây Bắc có các đơn vị kiến trúc cơ bản là : 

- Dãy Hoàng Liên Sơn. 

- Dãy núi biên giói Việt - Lào : Pu Đen Đinh và Pu Sam Sao. 

- Dải sơn nguyên đá vôi chạy từ Phong Thổ đến Mộc Châu. 

• Khu vực Trường Sơn Bác 

Khu vực Trường Sơn Bắc kéo dài từ phía nam sông cả đến núi Bạch Mã. 
Núi Trường Sơn được nâng lên với hai sườn không đối xứng. Sườn phía 
tây 

(trên lãnh thổ Lào) rộng và thoải dần về thung lũng sông Mê Công, còn 
sườn 

phía đông (thuộc Việt Nam) hẹp và dốc, núi lan sát ra biển. 

Dãy núi Trường Sơn Bắc bao gồm một chuỗi các dãy núi cùng hướng tây 
bắc - đông nam, có đường chia nước chạy dọc biên giới Việt - Lào, phân 
chia 2 lưu vực sông Mê Công và các sông ven biển miền Trung. Núi ở 



đây không cao lắm, chỉ trên dưới lOOOm song có một vài đỉnh cao trêm 
2000m như Pu Lai Leng 271 Im, Rào cỏ 2235m. 

Các đỉnh núi nhô cao phần lớn là những nền cổ đá mácma xâm nhập 
được Tân Kiến tạo nâng lên mạnh. 

Noi thấp nhất của các đường chia nước là các đèo. Các đường giao thông số 
8,9 vượt qua các đèo Keo Nưa (Hà Tĩnh) và Lao Bảo (Quảng Trị) thông 
thương vói Lào. 

Đáng chú ý là ở khu vực núi này có khối đá vôi Kẻ Bàng cao 600 - 900m 
rất hoang vu, hiểm trở. Khu vực vườn Quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng đã 
được 

xếp hạng là di tích thiên nhiên của thế giói. 

c) Khu vực từ nam núi Bạch Mã đến Đông Nam Bộ 

Khu vực này phát triển trong phạm vi địa khối cổ Inđôxini và các địa máng 
ven rìa tuổi Đêvon, Cacbon - Pecmi có tên là Trường Sơn Nam. Địa hình ở đây 
cao hơn ở khu vực Trường Sơn Bắc do được Tân Kiến tạo lên mạnh. Kèm theo sự 
nâng lên là sự phun trào mãnh liệt đá badan tạo nên một vùng cao nguyên đất đỏ 
rộng lán. 

ở phía bắc thị xã KonTum, có nhiều đỉnh núi đá khiến tinh cổ cao ưên 2000m 
như : Ngọc Linh 2598m, Ngọc Niay 2259m, Ngọc Pan 2252m, Ngọc Krinh 2052m. 

ở khu vực giữa Tây Nguyên được nâng lên yếu, địa hình cao nguyên badan 
phát triển rộng và độ cao thấp dưói lOOOm như : PlâyCu 772m, Buôn Ma Thuột 461m. 

- Từ phía nam Buôn Ma Thuột, do được nâng lên mạnh nên có nhiều núi cao 
trên 2000m, như các núi Vọng Phu 205 Im, Chư Yang Sin 2405m, LangBiang 
2169m, GiaRich 2014m, Bi Đúp 2287m. 

Các cao nguyên badan có độ cao xấp xỉ lOOOm như Mơ Nông, Bảo Lộc, 
Di Linh. 

Núi đá vôi ưong khu vực có rất ít và tập tmng ở Hà Tiên, Kiên Giang. Đôi chỗ có 
đá hoa như ở Đà Nẩng, Quảng Nam và Hà Tiên ưong phức hệ đá biến chất tiền Cambri. 


2. Địa hình đồng bằng 



a) Nhận xét chung 

Các đồng bằng châu thổ sông lớn ở nước ta được hình thành tại các vùng 
sụt võng quan trọng theo các đứt gẫy sâu vào cuối Đệ Tam, đầu Đệ Tứ 
(Plioxen - Pleistoxen) như châu thổ sông Hồng và châu thổ sông cửu Long. 

Dải ven biển được hình thành tại các vùng biển hẹp được hình thành nên trong 
các giai đoạn biển tiến do băng hà thế giói tan hoặc do các dao động thăng trầm 
nhỏ của thềm lục địa. Phù sa các sông Trung Bộ bồi lấp các vùng biển và đất đai 
mở rộng dần, bờ biển cũ bị xoá dần và trở thành các dải cồn cát, bãi sò hến, các 
đồng bằng ven biển. 

b) Các đồng bằng 

Từ bắc vào nam lần lượt là các đồng bằng sau đây : 

• Đồng bằng ven biển Quảng Ninh 

Đồng bằng ven biển Quảng Ninh kéo dài từ Móng Cái đến Quảng Yên 
nhưng hẹp ngang, chỗ rộng nhất chưa đến lOkm phần lán là phù sa cổ, có 
độ cao khoảng lOm với các bậc thềm. Noi có phù sa mói được san thành 
ruộng lúa. ở một số noi đồi núi ra sát biển không còn chỗ cho đồng bằng 
phát triển và chỉ tồn tại một vài thung lũng. 

• Đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình 

Đồng bằng sông Hồng - sông Thái Bình có dạng một tam giác cân, đáy là 
đoạn bờ biển từ Hải Phòng đến Ninh Bình, đỉnh là Việt Trì ở độ cao 15m. 
Đồng bằng rộng ISOOOkm^. 

Nơi sụt võng mạnh giữa sông Hồng và sông Thái Bình có độ dày phù sa rất 
lớn : phù sa Đệ Tam dày hàng nghìn mét, còn phù sa Đệ Tứ cũng tói hàng trăm 
mét như ở Thường Tín (Hà Tây) đạt tới 392m. Hiện nay, quá trình sụt võng ở đây 
vẫn tiếp diễn, nhưng rất yếu. Sông Hồng vẫn tiếp tục bồi đắp phù sa cho châu thổ 
sông Hồng và hàng năm lấn ra biển hàng chục mét. 

Hai bên rìa đồng bằng là vùng đồi thấp có nguồn gốc là thềm phù sa cổ, bị 
nâng lên nhẹ, lóp phù sa mới mỏng có noi lộ cả đá gốc. 



ở đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình có trên 2000km đê lán, nhỏ chia 
cắt đồng bằng thành từng ô trũng. Ô trũng lớn nhất là nằm ở vùng trong đê giữa 
sông Hồng và sông Đáy. 

Phía bờ biển có các đê biển nhằm ngăn nước mặn, mở rộng diện tích canh tác, 
thau chua rửa mặn dần dần chuyển thành ruộng cói, ruộng lúa hoặc nuôi thả tôm, 
cua. 


• Đồng bằng Thanh Hoá 

Đồng bằng Thanh Hoá rộng khoảng 31.000km^ do sông Mã và sông Chu bồi 
đắp. Đồng bằng này có tính chất chuyển tiếp từ kiểu đồng bằng châu thổ sang 
đồng bằng ven biển chân núi. Trên bề mặt đồng bằng có nhiều đồi núi sót và cồn 
cát, nhiều bãi sò ốc ven biển. 

• Dải đồng bằng ven biển miền Trung 

Có tổng diện tích 12.000km^ chạy từ Nghệ An tói Bình Thuận và bị phân cách bỏd 
dãy núi đâm ngang, tạo thành các đồng bằng nhỏ: Nghệ An 1750km^, Hà Tĩnh 
1660km^, Quảng Bình 640km^, Quảng TiỊ 610km^, Thừa Thiên 900km^, Quảng Nam 
1450km^, Quảng Ngãi 1200km^, Bình Định 1700km^, Phú Yên 820km^, Khánh Hoà 
400km^, Phan Rang 220km^, Phan Thiết 3 lOkm^. 

Về mặt nguồn gốc dải đồng bằng này là những đầm phá, vùng vịnh, những 
thểm biển cũ được phù sa và biển bồi đắp. Trên bề mặt đồng bằng còn có nhiều 
cồn cát lớn và di động do gió. 

Dải đồng bằng trên bị chia cắt bởi các núi chạy ngay ra biển thành những khu 
vực độc lập theo các lưu vực sông. 

Từ Mũi Nạy đến Mũi Dinh, đồi núi lại ra sát biển, các sông rất ngắn và 
đồng bằng nhỏ hẹp. Nhưng bờ biển thật đẹp và nên thơ, nước biển xanh 
trong, khí hậu mát mẻ, sinh vật biển phong phú rất thuận lợi để phát triển 
du lịch. 

• Đồng bằng Nam Bộ 

Đồng bằng Nam Bộ gồm hai bộ phận 

- Đông Nam Bộ : Là đồng bằng bội tụ, xâm thực, phù sa xám xen đất đỏ 
badan, có độ cao từ 20 - 200m, và diện tích gần 28.000km^. 



- Tây Nam Bộ : Là đồng bằng thấp ngập nước, độ cao trung bình 2m, thường 
xuyên chịu ảnh hưởng thuỷ triều. 

Diện tích toàn đồng bằng khoảng 40.000km^ trong đó IS.OOOkm^ bị phèn, 
hơn lO.OOOkm^ bị ngập nước lũ hàng năm. Nhiều nơi nước lũ ngập sâu tói 2 - 3m. 
Đất chỉ khô ráo từ tháng 1 đến tháng 4. 

ở một số nơi như u Minh, Đồng Tháp Mười còn có quá trình đầm lầy, vói các 
lóp than bùn dày tói 2 - 6m. 

Đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa chính của cả nước song cũng có nhiều vấn đề 
cần phải đầu tư và giải quyết như việc chung sống với lũ, làm thuỷ lợi, cải tạo đất, 
trồng rừng, chọn giống cây trồng... để có thể khai thác có hiệu quả nhất những 
tiềm năng to lán của nó theo hưáng phát triển bền vững. 

3. Địa hình bờ biển 

Bờ biển Việt Nam có nhiều đoạn với các hình thái khác nhau 

- Từ Móng Cái đến Yên Lập vốn là một khu vực đồi núi bị biển tràn ngập, 
tạo nên đoạn bờ biển nhiều đảo nhất Việt Nam. 

- Bãi biển đẹp nhất ở đây là Trà cổ. Còn vùng bờ Bãi Cháy ở thành phố 
Hạ Long là bãi biển hẹp, sâu, giá trị của nó được tôn lên còn do phong cảnh Hạ Long. 

- Từ Yên Lập đến Lạch Trường là đoạn bờ biển rất thấp, lầy bùn. Bãi biển 
Đồ Sơn (Hải Phòng) được khai thác làm bãi tắm nhưng nước biển vẫn đục vì hoà 
lẫn phù sa do các cửa sông lân cận đổ ra. 

- Đoạn từ Lạch Trường đến Quy Nhơn là đoạn bờ biển khúc khuỷu, song 
được san bằng qua phương thức cồn - phá. Những mỏm núi nhô ra biển 
được nối liền với nhau bởi các cồn cát, bãi cát, lấp kín cùng biển làm 
thành các phá. Rồi phá bị lấp thành đồng bằng chân núi. Cũng vì thế, 
đoạn này có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như Sầm Sơn, cửa Lò, cửa Tùng, 
Thuận An, Mĩ Khê, Non Nước, Sa Huỳnh. 

- Đoạn từ Quy Nhơn - Mũi Dinh là đoạn bờ biển có dạng trẻ nhất và khúc 
khuỷu nhất vói nhiều mũi đất, vách đá và vùng biển kín đáo. Đây cũng là đoạn bờ 



biển tuyệt đẹp, có sự hài hoà giữa núi và biển. Nổi tiếng nhất là vùng Cam Ranh, 
kín đáo, có độ sâu 20 - 30 m, tàu biển có trọng tải 100.000 tấn có thể ra vào dễ dàng. 

- Dọc bờ biển ở khu vực bán đảo Cà Mau có rừng nhập mặn rất phát triển với 
diện tích trên 300.000ha. 

Từ Rạch Giá đến Hà Tiên có địa hình giống như bờ biển khu vực Quảng Ninh 
với nhiều đảo lán nhỏ, trong đó có cả các đảo đá vôi tạo nên các cảnh quan đẹp 
như mũi Nai, Hòn Phụ Tử... địa hình bồi tụ, kiểu địa hình mài mòn và kiểu 
địa hình trung gian kết hợp bồi tụ - mài mòn. 

a) Kiểu địa hình hờ hiển hồi tụ 

Kiểu địa hình bờ biển bồi tụ được quyết định bỏd quá trình bồi tụ ở vùng cửa 
sông và ven biển. Khu vực cửa sông Hồng và khu vực bờ biển từ cửa sông và ven 
biển. Khu vực cửa sông Hồng và khu vực bờ biển từ sông Sài Gòn đến Hà Tiên là 
điển hình cho kiểu địa hình bồi tụ tam giác châu ở nước ta. ở đây hàng năm có 
lượng nước rất lán của các sông đổ ra biển mang theo rất nhiều phù sa. Các phù sa 
này bồi đắp khu vực cửa sông và di chuyển, tích tụ ở các khu vực lân cận do tác 
động của các dòng biển. 

Trong kiểu địa hình bờ biển bồi tụ bên cạnh các đoạn bờ biển có kiểu địa 
hình tam giác châu còn có kiểu địa hình cửa sông dạng etchuye hình phễu. 
Kiểu địa hình này được hình thành ở những nơi sông chảy ra biển vói lượng nước 
không lán, nghèo phù sa lại chịu ảnh hưởng của thuỷ triểu nên hạn chế sự bồi đắp 
phù sa và làm cho khu vực cửa sông có độ sâu khá lớn. Điều này rất thuận lợi 
cho việc xây dựng và khai thác các cảng ở tương đối sâu trong đất liền như cảng 
Hải Phòng, cảng Sài Gòn. 

h) Kiểu địa hình hờ hiển mài mòn 

Kiểu địa hình bờ biển mài mòn ở nước ta xuất hiện ở các khu vực đồi núi trực 
tiếp tiếp xúc vói biển, điển hình nhất ở đoạn bờ biển từ mũi Đại Lãnh 
(Phú Yên) đến Mũi Dinh (Ninh Thuận). 

Đặc điểm của kiểu địa hình bờ biển mài mòn là bờ biển khúc khuỷu vói các 
mũi đá, bán đảo, vũng, vịnh sâu và các đảo sát bờ. ở nhiểu nơi thuộc kiểu địa hình 



này có những điều kiện thuận lọi để xây dựng các cảng biển nước sâu, kín đáo như 
cảng Cam Ranh hoặc có nhiều bãi biển bằng phẳng rộng lán, cát ưắng ưong khung 
cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất có giá trị để phát triển du lịch biển. 

c) Kiểu địa hình bờ hiển bồi tụ - mài mòn 

Kiểu địa hình bờ biển bồi tụ - mài mòn có dạng tương đối bằng phẳng, 
ở những noi có đồi núi nằm sát biển thì bờ biển có khúc khuỷu hơn với các mũi 
đất và vùng biển, ở khu vực ven biển Trung Bộ còn xuất hiện kiểu địa hình cồn 
cát ven biển như ở Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận hoặc các 
đầm phá và vùng biển như ở Thừa Thiên - Huế. 

Điển hình cho kiểu địa hình bờ biển này là các khu vực ven biển Quảng Ninh, 
khu vực bờ biển núền Trung từ Thanh Hoá đến Mũi Dinh và đoạn ven biển từ 
Ninh Thuận đến Vũng Tàu. ở đây rất nhiều nod có phong cảnh đẹp và bãi biển 
nổi tiếng như vịnh 

Hạ Long, Sầm Sơn, cửa Lò, cửa Tùng, Thuận An, Sa Huỳnh, Cà Ná, Vũng 
Tàu. 

có nguồn gốc từ vùng áp cao Xibia, còn các đợt gió mùa đông bắc sớm và muộn, 
thường yếu và ít lạnh hơn thì xuất phát từ vùng áp cao phụ biển Đông Trung Hoa. 
Trong mọi trường hợp gió mùa đông bắc đều lạnh hơn gió tín phong và nhiệt độ 
xuống dưới 20"C. 

vể mùa đông ở nước ta có sự luân phiên hoạt động của các khối không khí sau 
đây: 

- Khối không khí cực đới lục địa (NPc) 

Từ khu vực áp cao cực đói lục địa không khí cực đới lục địa (NPc) thành từng 
đợt tràn về phía nam với quãng đường dài hàng vạn kilômet, theo hai đường : 
một đường từ lục địa đi thẳng xuống qua lục địa Trung Quốc, một đường dịch quá về 
phía đông đi xuống biển Nhật Bản và biển Hoàng Hải. Trên chặng đường 
di chuyển này, các thuộc tính ban đầu của khối khí đã bị biến tính cả về nhiệt độ 
(gradien tăng nhiệt độ khoảng 0,5 - 0,87L vĩ tuyến), cả về tính chất ẩm. Tuỳ 
thuộc vào tính chất ẩm có thể chia thành hai kiểu không khí cực đói trong mùa 



đông: không khí cực đới lục địa biến tính khô và không khí cực đới lục địa biến 
tính ẩm. 

- Khối không khí cực đới lục địa hiến tính khô (NPc đất) 

Đây là bộ phận không khí cực đói tràn đến nước ta theo đường lục địa Trung 
Quốc vói đặc trưng là khối không khí lạnh nhất và khô nhất. Vào giữa mùa đông, 
các thuộc tính nhiệt độ và độ ẩm riêng biến tính rõ rệt nhất. Nhiệt độ và độ ẩm 
tuyệt đối thấp nhất vào giữa mùa đông, còn vào thời kì đầu và cuối mùa nhiệt độ 
có cao hơn. Cũng như mọi khối không khí, các tính chất của NPc đất có sự thay đổi 
theo thòi gian và không gian. Tại Hà Nội vào tháng 11 và tháng 3 nhiệt độ NPc đất 
khoảng 16-18°c, độ ẩm tuyệt đối 10-12g/m\ độ ẩm tương đối 75%, còn ưong 
các tháng từ tháng 12 đến tháng 2 các trị số tương ứng là 13-15°c, 7-9g/m^ và 
75%. So với Hà Nội. Lạng Sơn thường lạnh hơn 1-2‘^C và khô hơn l-2g/m\ trái 
lại Lai Châu thường nóng hơn 2-3°C và ẩm hơn l-l,5g/m^ 

NPc đất là khối không khí ổn định nên thòi tiết đặc trưng là trời lạnh, khô, 
quang mây. Thời gian hoạt động mạnh nhất của NPc đất vào đầu và giữa mùa 
đông (từ tháng 11 đến tháng 1). Từ tháng 2 trở đi không khí cực đới biến tính 
ẩm (NPc biển) ngày càng chiếm ưu thế. Phạm vi ảnh hường của không khí này 
chủ yếu ở phần lãnh thổ phía bắc, đến vĩ độ 16^B, và sự biến tính khá mạnh đã 
gần như xoá mờ hết tính chất cực đới. Vì vậy, có thể coi đèo Hải Vân là giói hạn 
phía nam của phạm vi tác động của gió mùa đông. 

- Khối không khí cực đới hiến tính ẩm (NPc hiển) 

Vào thời kì nửa sau mùa đông (từ tháng 1 đến tháng 4) trung tâm của vùng áp 
cao lục địa châu Á chuyển dịch sang phía đông khiến cho đường di chuyển của 
không khí cực đới vòng qua vùng biển trước khi tràn vào lãnh thổ Việt Nam. 

So vói NPc đất thì NPc biển ẩm và ẩm hơn rõ rệt, đặc biệt là độ ẩm tương đối khá 
cao (90%). Kiểu thời tiết thịnh hành là trời lạnh, đầy mây, âm u, có mưa phùn 
và mưa nhỏ rải rác, rét buốt khó chịu. Càng tiến sâu vào lãnh thổ nước ta thuộc 
tính nhiệt, ẩm của khối khí thay đổi càng rõ rệt. Thòi kì cuối mùa đông nhiệt độ 
đã tăng 5°c và độ ẩm tuyệt đối tăng 4-5g/cm^ so với giữa mùa đông. Từ Bắc 
vào Nam cũng như từ đồng bằng Bắc Bộ lên Tây Bắc, sự tăng nhiệt độ tương 
đối rõ rệt, song sự thay đổi vể độ ẩm lại không đáng kể. Vào giữa mùa đông, tại 



Hà Nội, NPc biển có nhiệt độ trung bình khoảng Ỉ5-ỈTC, độ ẩm tuyệt đối 
9-llg/m\ độ ẩm tương đối 90%. Vào cuối mùa đông các trị số tương ứng là 
18-20°c, ll-12g/m^ và 90%. So với Hà Nội, Lạng Sơn lạnh hơn 1,LC và khô hơn 
2,1 g/m^ Riêng khu Tây Bắc, do hiệu ứng phơn nên nhiệt độ tăng 2-4°C và 
độ ẩm giảm đi đáng kể nhất là độ ẩm tương đối. Do hình thành dưới chế độ áp cao 
nên NPc biển vẫn có tính chất ổn định không có mưa to, mưa do NPc biển cung 
cấp chỉ chiếm khoảng 25% trường hợp. Sở dĩ vào thòi gian này có mưa là do hoạt 
động của frông cực (giữa NPc biển và NPc đất và giữa NPc biển và Tm). 

Prông cực là loại frông lạnh hình thành giữa khối không khí cực mới đến và 
các khối không khí nóng hơn đang tồn tại ở Việt Nam. Mỗi khi frông cực tràn về 
nhiệt độ giảm đi nhanh chóng, trung bình khoảng 3-5‘^C/24 giờ, có khi đến 
5-10”C/24 giờ. Tại khu vực mà NPc biến tính ít nhất như ở khu Đông Bắc, nhiệt độ 
có thể giảm trên 10°C/24 giờ. Sự biến thiên về độ ẩm và mưa mỗi khi frông cực 
tràn về có phần phức tạp hơn, rõ nét nhất là sự giảm sút về độ ẩm tuyệt đối. Tác 
động gây mưa của frông cực có thể chia làm hai thòd kì: vào nửa đầu mùa đông 
thường có mưa nhỏ rải rác, vào nửa sau mùa đông có mưa nhỏ và mưa phùn, 
có khi kéo dài hàng tuần lễ, nhưng lượng mưa không đáng kể. Trong các thời kì 
chuyển tiếp, do các khối khí trước và sau frông nóng và ẩm hơn, ít ổn định nên 
mỗi khi frông về thường có mưa rào và mưa đông với lượng mưa khá lớn, đặc 
biệt trong các tháng 10-11. Khi frông đến khu vực Bình - Trị - Thiên đã 
gây mưa rào lớn, có khi đến 100 - 200 mm một đợt khiến cho mùa mưa ở đây đã 
lùi sang thời kì thu - đông. Hàng năm, frông cực tràn đến Việt Nam trên 20 lần 
và không đồng đều về số lần ở các khu vực : nơi nhiều nhất là khu Đông Bắc 
(Lạng Sơn 22 lần) rồi đến đồng bằng Bắc Bộ (Hà Nội 20,6 lần), từ nam 
Thanh Hoá chỉ còn 14-15 lần. Tại khu Tây Bắc, do bị che khuất sau dãy 
Hoàng Liên Sơn, số lần frông cực xâm nhập ít hơn cả (Lai Châu 7,2 lần 
Điện Biên 5,2 lần). Prông cực thường dừng lại ở phía Bắc vĩ tuyến 16°B, cho 
nên từ sau đèo Hải Vân là phạm vi hoạt động của gió tín phong. Tuy nhiên, mỗi 
khi gió mùa đông bắc hoạt động rất mạnh thì frông cực cũng có thể tràn xuống các 
vĩ độ thấp hơn, nhưng không gây hậu quả lớn về thời tiết. 

- Khối không khí nhiệt đới biển Đông Trung Hoa (Tp) 

Không khí nhiệt đới biển Đông Trung Hoa có nguồn gốc là khối không khí 
cực đói Xibia đã được nhiệt đói hoá do tồn tại lâu ngày trên biển Đông Trung Hoa, nên 



có nhiệt độ và độ ẩm thấp hơn không khí nhiệt đới biển thuần tuý. Nhiệt độ trung 
bình của khối không khí này là 18 - 20°c (thấp nhất 14 - IS^^C) và độ ẩm tương 
đối thay đổi phụ thuộc vào NPc đất hay NPc biển bị biến tính : khoảng 80-85% 
nếu là NPc đất và 90% nếu là NPc biển. Càng đi về phía nam, nhiệt độ và độ ẩm 
không khí càng tăng, tạo nên sự chênh lệch về nhiệt độ tới 2°c và độ ẩm tương 
đối tới 5% giữa Bắc Bộ và Nam Bộ. 

Không khí nhiệt đới Biển Đông Trung Hoa có ảnh hưởng tói lãnh thổ Việt Nam 
ưong suốt thòi kì mùa đông, ở phần lãnh thổ phía Bắc nó chiếm ưu thế vào thòd kì đầu 
và cuối mùa đông và bị lẫh át vào thòi kì giữa mùa đông bỏd không khí cực đói. 

ở phần lãnh thổ phía Nam, không khí này chiếm ưu thế và đồng thời nó là gió 
mùa đông có thuộc tính là ấm và ẩm khá ổn định vói loại hình thòi tiết nắng, nóng, 
ít mây, tạnh ráo. 

Đặc biệt, trong các tháng cuối mùa đông, không khí nhiệt đới biển Đông 
Trung Hoa do tiếp xúc với bề mặt đất lạnh ở miền Bắc nên độ ẩm nhanh chóng đạt 
tới trạng thái bão hoà, tạo nên một kiểu thời tiết trời nồm: nhiệt độ thường cao hơn 
20°c, độ ẩm thường tới 95%, có mây thấp và mưa phùn. Mỗi khi xuất hiện 
nhiễu động trên cao đều có khả năng gây mưa vào thòi kì này. 

* Gió mùa mùa hạ 

ở nước ta gió mùa mùa hạ có nguồn gốc không đồng nhất. Gió mùa mùa hạ 
chính thức là gió tín phong nửa cầu Nam (có hưởng đông nam ở nửa cầu Nam khi 
vượt xích đạo thì đổi hướng thành gió tây nam). Gió tín phong nửa cầu Nam chỉ hoạt 
động mạnh vào các tháng 6, 7, 8 đối vói lãnh thổ Việt Nam. Trong mùa hạ ở khu 
vực nội chí tuyến còn hình thành dải áp thấp nhiệt đới (nơi hội tụ giữa hai luồng 
gió tín phong của nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam). Vào tháng 5, bộ phận phía tây 
của dải áp thấp này di chuyển lên phía bắc và xuất hiện ở Xrilanca (Ần Độ Dương) 
còn bộ phận phía đông vẫn còn ở nửa cầu Nam thuộc Thái Bình Dương. 
Từ tháng 6, gió ở nửa cầu Nam mới vượt xích đạo và hoạt động mạnh ở Ần Độ, 
bán đảo Đông Dương và Biển Đông trong các tháng mùa hạ (từ tháng 6 đến tháng 9). 
Đến tháng 10 nó lại trở lại vị trí của tháng 5 và sang tháng 11 gió từ nửa cầu Nam 
không còn hoạt động ở nửa cầu Bắc nữa. 

Gió mùa Tây Nam từ bán cầu Nam thổi theo từng đợt, mỗi đợt đều có kèm theo sự 
hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới tạo nên các xoáy áp thấp. Khi tích luỹ được các 



điều kiện đầy đủ thì các xoáy thấp này phát triển lên thành các áp thấp nhiệt 
đói hoặc bão. Trong mùa hạ ngoài gió tây nam chính thức kể trên còn có gió mùa tây 
nam có nguồn gốc từ vịnh Bengan (Băc An Độ Dương) thối tói khu vực Đông Nam 
Á có một số đặc điểm khác vói gió mùa tây nam chính thức. Như vậy, ưong mùa hạ 
có thể phân biệt hai luồng gió mùa hạ mang theo hai khối không khí là khối không 
khí nhiệt đới biến Bac An Độ Dương và khối không khí xích đạo. 

- Khối không khí nhiệt đới Bắc An Độ Dương (hay còn gọi là khối khí chí 
tuyến vịnh Bengan - TBg). 

Đây là dòng phía tây của gió mùa mùa hạ ở nước ta, có nguồn gốc biển nên 
nóng ẩm và phát triển suốt trong bề dày từ mặt đất đến độ cao 4-5 km. Khối 
không khí này có nhiệt độ trung bình 25-2T(Z, độ ẩm tuyệt đối 20g/cm^ và độ ẩm 
tương đối khoảng 85%, thường mang đến những trận mưa đầu mùa hạ. 

Ảnh hưởng của khối không khí này trên lãnh thổ nước ta có những điểm khác 
nhau đối vói từng khu vực. ở Nam Bộ và Tây Nguyên hay có mưa dông nhiệt. Càng 
lên phía bắc và sang sườn Đông của dãy núi Trường Sơn, do chịu hiệu ứng 
phơn, khối không khí này đã mang lại thời tiết rất khô nóng, nhiệt độ có thể lên tói 
37”C và độ ẩm tương đối xuống thấp dưới 45%, mà vẫn thường được gọi là gió 
Lào hay gió tây. Gió tây tác động mạnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và rải rác ở 
các khu vực phía đông của các dãy núi chạy dọc biên giói Việt - Lào và dãy núi 
Trường Sơn (khu Tây Bắc, Bình Định, Phú Yên, và đôi khi có ảnh hường tới tận 
đồng bằng Bắc Bộ). Thời gian hoạt động của gió Tây vào khoảng từ tháng 5 đến 
tháng 8. Gió tây thường thổi từng đợt, đợt ngắn 2-3 ngày, đợt dài thì có thể tới 
10-15 ngày với cường độ mạnh nhất vào buổi trưa đến buổi chiều (từ 11 giờ đến 
15 giờ). (Hinh 22). 

- Khối không khí xích đạo biển (Em) 

Đây là dòng phía nam của gió mùa mùa hạ ở nước ta. Khối không khí này 
được hình thành từ nửa cầu Nam vượt qua xích đạo và thổi đến Việt Nam thành 
gió mùa tây nam chính thức. Đến lãnh thổ nước ta, các thuộc tính về nhiệt và 
ẩm của khối không khí xích đạo tuy có sự biến tính ít nhiều nhưng vẫn giữ 
được bản chất là nóng và ẩm : nhiệt độ từ 26^-30^C, độ ẩm tương đối 85-95%. 
Khối khí này có tầng ẩm rất dày do tác dụng hội tụ và thăng lên của không khí 
trên dải hôi tu nhiêt đới. 



Do những điều kiện đó, gió mùa tây nam ở nước ta rất không ổn định và 
thường hay gây mưa lớn, kéo dài làm cho không khí bớt nóng hơn so với khối khí 
nhiệt đói biển. Khối khí xích đạo hoạt động ở miền Nam nước ta nhiều hơn ở miền 
Bắc do thòi gian dải hội tụ nhiệt đới nằm ở phía nam dài hơn, từ tháng 6 đến tháng 
10, còn ở đồng bằng Bắc Bộ thì chỉ mạnh nhất vào tháng 8, gây ra kiểu thòi tiết 
mưa ngâu (Hình 23). 

Qua phân tích trên cho thấy hệ thống gió mùa hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đã 
in đậm dấu ấn lên khí hậu nhiệt đới nước ta thông qua đặc tính và cơ chế hoạt 
động của các khối khí, các frông và dải hội tụ nhiệt đới. 

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa là sự tổng hoà của các tác động tương hỗ giữa 
cơ chế gió mùa, tín phong và bối cảnh địa lí tự nhiên Việt Nam thể hiện rõ nét 
qua lớp vỏ phong hoá, thổ nhưỡng với các kiểu thực bì nguyên sinh. Gió mùa 
đã tác động rõ rệt lên chế độ ẩm nhiều hơn là chế độ nhiệt vì gió mùa đông bắc chỉ 
mang lại một mùa đông lạnh ngắn và cũng chỉ trong một phạm vi lãnh thổ hạn chế. 
Hơn nữa, các đợt lạnh này cũng không diễn ra liên tục và ngay trong mùa đông 
vẫn có những ngày nóng trên 20°c. Quy luật đai cao do địa hình đồi núi cũng 
chỉ phát huy tác dụng mạnh trong khoảng 15% diện tích lãnh thổ. Do vậy, lóp phủ 
thổ nhưỡng - thực vật chủ yếu bao gồm các kiểu nhiệt đới. Thông thường, khí hậu 
nhiệt đới thường thiên vể tính chất khô hạn vói thảm thực bì nguyên sinh mang tính 
chất hoang mạc, xa van hoặc rừng thưa. Song do các luồng gió mùa ẩm, do những 
nhiễu động thòi tiết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới về mùa hạ và các frông 
về đông nên đã mang lại cho nước ta một lượng mưa mùa hạ khá lán, đồng thòi 
trong mùa đông vẫn có mưa khiến cho cán cân ẩm dư thừa rõ rệt để phát triển các 
kiểu thực bì nhiệt đới ẩm. 

Chính tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu đã quyết định tính chất nhiệt 
đói ẩm gió mùa của các thành phần tự nhiên khác cũng như của tự nhiên Việt Nam 
nói chung. 


2. Bão 



Bão là một hiện tượng thời tiết đặc biệt và nguy hiểm vì nó là một dạng nhiễu 
động rất mạnh của hoàn lưu không khí khí quyển gây mưa to, gió lớn có sức tàn 
phá rất lán trên một diện rộng. 

Bão ở nước ta thường được phát sinh từ khu vực biển Đông (chiếm 40% tổng 
số cơn bão) và vùng biển phía Tây Thái Bình Dương (chiếm 60% tổng số cơn bão) 
ưong phạm vi từ 5°B đến 20°B. Đây cũng là một ưong những ưung tâm lớn phát sinh 
và hoạt động mạnh của bão trên thế giới. 

Các cơn bão nhiệt đới được hình thành trên vùng biển nóng, có độ ẩm cao và 
tình trạng rất bất ổn định của khí quyển nên thường xảy ra vào mùa hạ và đã ưở 
thành quy luật mùa. Mùa bão ở nước ta thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12 và 
xuất hiện sớm ở khu vực phía Bắc, chậm dần đối vói khu vực phía Nam. Trung 
bình hàng năm ở nước ta có từ 3 đến 4 cơn bão. 

ở khu vực phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá mùa bão bắt đầu sớm, từ 
tháng 5, và cũng kết thúc sớm, vào tháng 10. Trung bình mỗi năm ở khu vực này 
có khoảng 1,4 cơn bão và bão thường xảy ra nhiều vào hai tháng 8 và 9. ở khu 
vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mùa bão kết thúc muộn hơn, vào tháng 
11 và tháng 12, trong đó các tháng 9, 10 và 11 thường hay có nhiều bão hơn. Trung 
bình mỗi năm ở khu vực này có ưên 2 cơn bão. ở khu vực Nam Bộ ít khi có bão, 
thường phải hơn 10 năm mới có 1 cơn bão. Những cơn bão lán như cơn bão số 5 
cuối năm 1997 ở khu vực này phải 40-50 nãm mói xảy ra một lần. 

Bão ở nước ta có phạm vi ảnh hưởng khá rộng. Mỗi khi có bão thường ảnh 
hưởng tói 3-4 tỉnh. Khi bão đổ bộ vào đất liền tốc độ gió đã giảm đi rõ rệt và ảnh 
hưởng trong phạm vi 50 -lOOkm rồi tan. Bão có sức tàn phá mạnh và mưa lán nên 
hay gây những thiệt hại lớn, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Thông thường, mưa do 
bão có thể chiếm đến 30-40% lượng mưa của mùa mưa. Vì thế những năm không 
có hoặc ít có bão, lượng mưa cả năm giảm đi rõ rệt. 


Bài 32 CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THÒI TIET ỏ Nước TA 



I. CAC MUA KHI HẠU 


1, Miền khí hậu phía Bác 

Miền khí hậu phía Bắc có phạm vi rộng lớn bao gồm toàn bộ phần phía Bắc 
lãnh thổ Việt Nam cho đến núi Hoành Sơn. 

Miền khí hậu này thuộc một loại hình khí hậu đặc biệt là khí hậu nhiệt đới gió 
mùa có mùa đông lạnh. Miền khí hậu phía Bắc có ba đặc điểm nổi bật là : 

- Có sự hạ thấp đáng kể của nhiệt độ vào mùa đông, thấp hơn tới 4 - 5°c so 
với các giá trị số trung bình của các cùng có vùng vĩ độ. 

- Có sự phân hoá mùa rõ rệt không chỉ trong nhiệt độ mà còn biểu hiện trong 
tất cả các yếu tố khí hậu khác. 

- Có tính bất ổn định rất cao trong diễn biến thòi tiết, khí hậu. 

Căn cứ vào mức độ và phạm vi ảnh hưởng của gió mùa cực đói có thể phân 
chia miền khí hậu phía Bắc thành 5 vùng khí hậu sau : 

a. Vùng khí hậu khu vực núi Đông Bắc 

Vùng khí hậu khu vực núi Đông Bắc bao gồm vùng núi Đông Bắc từ dãy núi 
Phia Biooc ở khu phía tây cho đến dãy núi Đông Triều ở phía đông nam. 

Đặc điểm nổi bật nhất của miền khí hậu khu vực núi Đông Bắc là có mùa 
đông lạnh nhất so vói tất cả các vùng khí hậu khác trong cả nước. 

Nơi đây vể mùa đông có độ hạ nhiệt lán nhất nên rất lạnh và thời tiết hanh 
khô, dễ xảy ra sương muối. Toàn vùng có lượng mưa ít, lượng mưa trung bình 
hàng năm thường chỉ đạt 1400 - lóOOmm và có sự tương phản lán vể lượng mưa 
giữa khu vực ven biển Quảng Ninh vói các khu vực đồi núi thấp khuất sau dãy núi 
cánh cung Đông Triều. 

h. Vùng khí hậu khu vực Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn (vùng núi phía Bắc) 

Vùng khí hậu khu vực núi Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn bao gồm vùng 
núi phía Bắc từ dãy núi cánh cung sông Gâm đến dãy núi Hoàng Liên Sơn 
và kéo dài về phía nam đến vùng núi Hoà Bình. 

Đặc điểm đặc sắc và nổi bật nhất của vùng khí hậu này là quanh năm có độ 
ẩm cao. ở đây mùa đông ít lạnh hơn so với vùng núi Đông Bắc, tuy vậy, các khu 
vực núi cao cũng có sự giảm nhiệt lán do địa hình. 



Vùng khí hậu này ít chịu ảnh hưởng của bão nhưng lại hay có dông gây 
mưa to gió lớn, đôi khi cũng xảy ra mưa đá. 

c. Vùng khí hậu khu vực núi Tây Bắc 

Vùng khí hậu khu vực núi Tây Bắc bao gồm toàn bộ vùng núi phía tây Bắc Bộ, 
từ sườn phía tây dãy núi Hoàng Liên Sơn đến các dãy núi biên giói Việt - Lào. Đặc 
điểm quan trọng nhất của khí hậu vùng này là có mùa đông tương đối ấm và khô 
hanh rất điển hình cho chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa. ở đây vào thời kì mùa 
đông thường có thời tiết quang mây và lặng gió làm cho biên độ nhiệt độ trong 
ngày khá lán, thường đạt tới 12 - 14°c và cũng thường xảy ra sương muối. Mùa hạ 
ở vùng khí hậu này cũng đến sớm hơn so với các vùng khí hậu khác vói đặc trưng 
là có sự xuất hiện kiểu thòi tiết gió tây khô nóng, đặc biệt ở vùng thung lũng và 
khu vực phía sau của các sườn đón gió tây. Vùng khí hậu này chưa bao giờ chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng hiện tượng mưa đá lại xảy ra nhiều nhất trong 
cả nước. 

d. Vùng khí hậu khu vực đồng hằng Bắc Bộ 

Vung khí hậu khu vực đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm là có nền nhiệt độ 
đồng đều và cao hơn so với các vùng khí hậu khác ở miền Bắc. Mặt khác 
khí hậu vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng điều hoà, bớt khắc nghiệt hơn và ít 
phân hoá hơn : về mùa đông có lượng ẩm cao hơn do thòi tiết nồm và 
mưa phùn, mùa hạ bớt khô nóng hơn so với vùng đồng bằng Bắc Trung 
Bộ. Vùng khí hậu khu vực đồng bằng 
Bắc Bộ chịu ảnh hưởng nhiều của bão trong thời kì từ tháng 7 đến tháng 
10 . 

Lượng mưa bão thường chiếm 25 - 30% tổng lượng mưa mùa hạ. 

đ. Vùng khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ 

Vùng khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ gồm phần phía Bắc Trung Bộ từ 
Thanh Hoá đến núi Hoành Sơn. 

Đặc trưng của vùng khí hậu này là có tính chất chuyển tiếp từ miền khí hậu 
phía Bắc chuyển sang miền khí hậu Đông Trường Sơn. Vùng khí hậu này có đặc 
điểm là về mùa đông đã bớt lạnh hơn so vói Bắc Bộ. Trung bình nhiệt độ mùa 
đông ở Bắc Trung Bộ cao hơn Bắc Bộ khoảng LC. Đồng thòi, mùa đông ở đây 
cũng ẩm ướt hơn, vói độ ẩm tương đối trung bình hàng tháng đều vượt trên 85% và 
tháng có lượng mưa thấp nhất cũng tói 30 - 40mm. 



Đặc điểm quan trọng và nổi bật của vùng khí hậu này là sự xuất hiện của thời 
kì gió tây khô nóng rất điển hình vào đầu mùa hạ. Hàng năm có tới 20 - 30mm 
ngày có gió tây hoạt động mạnh. Chính sự phát triển mạnh mẽ của thời tiết gió tây 
đã làm cho mùa mưa ở đây chậm lại, lệch pha so với các vùng khí hậu phía Bắc. 
Vùng khí hậu khu vực phía Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều 
nhất của bão. Tháng có nhiều bão nhất là tháng 9. Bão gây gió rất lán và mưa to có 
khi chiếm tới 40 - 50% lượng mưa hàng tháng. Độ ẩm ở đây rất thấp, lượng mây ít 
và có số giờ nắmg trung bình hàng năm tới 2300 - 2400 giờ, cao nhất trong cả 
nước. Vùng khí hậu này có tính chất khí hậu nhiệt đới điển hình, không còn khái 
niệm mùa đông lạnh nữa, vì nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất trong năm cũng 
vựơt quá 23°c. ở vùng này cũng vẫn thường chịu ảnh hưởng của bão, tuy rằng 
mùa bão ở đây có muộn hơn song cường độ và tác hại của bão giảm đi rất nhiều so 
vói các khu vực phía Bắc. 

2. Miền khí hậu phía Nam 

Miền khí hậu phía Nam có phạm vi khá rộng lớn bao gồm toàn bộ Tây Nguyên 
và đồng bằng Nam Bộ. 

Miền khí hậu phía Nam mang đầy đủ tính chất chung của khí hậu nhiệt 
đới gió mùa vói hai mùa mưa và mùa khô rất khác biệt. Miền khí hậu này 
hoàn toàn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của gió mùa cực đói chỉ chịu 
ảnh hưởng trực tiếp của hệ thống hoàn lưu của vành đai nóng nội chí 
tuyến : mùa đông chủ yếu là tín phong bán cầu Bắc, mùa hạ là gió mùa 
tây nam và tín phong đông, đông nam. Miển khí hậu phía Nam có các đặc 
điểm cơ bản sau đây: 

- Có nền nhiệt độ cao và hầu như không thay đổi trong năm. Nhiệt độ trung 
bình hàng năm ở đây đạt 26 - 27°c, biên độ nhiệt độ hàng năm thường không quá 
4 - 5°c. Các trị số này hoàn toàn phù hợp vói điều kiện trung bình của các vùng có 
cùng vĩ độ. Với nền nhiệt độ cao như vậy nên tổng nhiệt độ hàng năm ở miền khí 
hậu này thường đạt 7500 - 9000°c, đạt tiêu chuẩn của vùng nhiệt đói và xích đạo. 
Một điều đáng chú ý ở miền khí hậu này là do ở gần xích đạo nên nhiều địa 
phương ở khu vực phía nam của miền đã có dạng diễn biến của chế độ nhiệt tương 
tự như ỏ các địa phương ở vùng xích đạo. 

- Có sự phân hoá rõ rệt trong chế độ mưa ẩm, tiêu biểu cho khí hậu gió mùa. 
Mùa mưa từ tháng 4, tháng 5 đến tháng 9, tháng 10, tập trung tói 90% lượng mưa 
cả năm. Mùa khô thường ngắn hơn, chỉ khoảng 5-6 tháng và có lượng mưa chỉ 
bằng 10% tổng lượng nước mưa cả năm. Trong điều kiện không có sự phân hoá rõ 



rệt về nhiệt độ thì chính sự phân hoá của chế độ mưa ẩm sẽ là chỉ tiêu quan trọng 
để phân chia mùa và phân vùng khí hậu. 

ít có biến động khí hậu hơn so với các miền khí hậu phía Bắc và miền khí hậu 
Đông Trường Sơn, và điều này được thể hiện rõ rệt nhất trong chế độ nhiệt. 

Miền khí hậu phía Nam có thể phân chia thành hai vùng khí hậu sau : 

a. Vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên 

Vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên bao gồm toàn bộ vùng núi và cao 
nguyên thuộc phần phía tây của dãy núi Trường Sơn thuộc Trung Bộ. 

Vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên có đặc điểm là có sự hạ thấp nền nhiệt 
độ do địa hình núi và cao nguyên có độ cao khá lớn. ở các độ cao từ 500 - lOOOm, 
là độ cao trung bình của Tây Nguyên, nhiệt độ đã thấp hơn ở các vùng đồng bằng 
từ 3 - ó^^C. ở độ cao 1500m, nhiệt độ trung bình đã giảm đi 8 - 9°c. Tuy vậy, ở 
vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên biên độ nhiệt độ trong năm cũng chỉ tói 
4 - 5”C. Do ở vĩ độ thấp hơn và quan trọng nhất là không chịu ảnh hường của gió 
mùa đông bắc nên mùa đông khí hậu ở Tây Nguyên vẫn ấm hơn so với vùng núi 
Bắc Bộ tới 7 - 8"C. 

Đặc điểm nổi bật của vùng khí hậu khu vực Tây Nguyên là có sự tương 
phản rất sâu sắc giữa mùa mưa và mùa khô. Đặc điểm này hoàn toàn do 
tác dụng chắn gió của địa hình dãy Trường Sơn quyết định, về mùa đông 
do hiệu ứng phơn, vùng Tây Nguyên bị khô hạn, lượng mưa trong suốt 
mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 3, chỉ chiếm 7 - 8% lượng mưa cả năm, 
có nhiều tháng không có mưa hoặc có lượng mưa không đáng kể, chỉ 
được 2 - 3mm. Đây cũng là vùng có mùa khô điển hình nhất của nước ta. 
Về mùa hạ, ở đây có lượng mưa trung bình hàng năm ở Tây Nguyên đạt 
khá cao, từ 1800 - 2800mm. 

Ngoài ra, đặc điểm địa hình của vùng Tây Nguyên khá phức tạp nên đã dẫn 
đến sự phân hoá khá sâu sắc của các yếu tố khí hậu trong nội bộ vùng, đặc 
biệt trong sự dao động của biên độ nhiệt độ ngày đêm, trong sự phân bố của 
lượng mưa. 

h. Vùng khí hậu khu vực đồng bằng Nam Bộ 

Vùng khí hậu khu vực đồng bằng Nam Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ vùng 
đồng bằng Nam Bộ và đồng bằng ven biển cực Nam Trung Bộ. 



Vùng khí hậu khu vực đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm là có nền nhiệt cao và 
đồng đều nhất trong cả nước, với nhiệt độ trung bình hàng năm đạt 26 - 27°c và 
tổng nhiệt độ trung bình hàng năm vượt trên 95000°c vùng khí hậu này, diễn biến 
hàng năm của một số yếu tố khí hậu như nhiệt độ và lượng mưa đã có dáng dấp 
của diễn biến theo chế độ xích đạo. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là tính ổn định, 
đồng nhất và tương đối điều hoà hơn cả so vói các vùng khí hậu khác trên đất nước ta. 

II. CÁC DẠNG THÒI TlẾT ĐẶC BIỆT 

1. Mưa ngâu - nguồn gốc của một câu chuyện cổ 

Câu chuyện “chàng Ngưu, ả Chức” đã phản ánh một quy luật đặc sắc 
trong mùa mưa ở miền Bắc. 

Theo chuyện kể, thì Chức Nữ vốn dòng dõi Ngọc hoàng Thượng đế, trong một 
lúc nặng tình đã quên mất địa vị cao sang của mình để kết duyên với Ngưu Lang là 
một chàng chán trâu ở cõi trần. Thượng đế nổi giận, bèn đầy hai người sang hai bờ 
sông Ngân, không cho giáp mặt nhau. May được Hằng Nga thương tình, mỗi năm 
một lần vào tháng bảy lại bắc một nhịp cầu Ô thước qua sông, khiến cho đôi vợ 
chồng trẻ có dịp gặp nhau tình tự, thở than. Nước mắt hai ngưòd sụt sùi roi xuống 
trần gian, thành những đợt mưa dai dẳng ngày này qua ngày khác. 

Thật có thể hình dung rằng dải sông Ngân (thực chất là một tập hợp vô vàn 
các vì sao, ở cách xa hệ Mặt Trời chúng ta hàng ngàn vạn năm ánh sáng) lại có thể 
tác động như thế nào tói thời tiết ở một bộ phận nào đó của Trái Đất. Cầu chuyện 
chỉ là hình tượng có tính chất huyền thoại nhằm nứnh hoạ cho quy luật đặc sắc của 
những đợt mưa ngâu “vào ngày ba, ra ngày bảy”, sụt sùi khi mưa tạnh. 

Nguồn gốc của mưa ngâu có thể tìm thấy ngay trong gió mùa. Gió mùa mùa 
hạ phát sinh từ biển thổi vào lục địa trên một quy mô rộng lớn cả theo chiều nằm 
ngang lẫn theo chiều thẳng đứng, về thực chất không phải hoàn toàn thuần nhất. 
Tuỳ theo tương quan với trung tâm nóng hút gió trên lục địa châu Á, cũng như vói 
các hệ thống khác, các đợt gió mùa phát triển khi mạnh khi yếu. Nó lại luôn luôn 
phải giao tranh với thứ gió thổi thường xuyên ở vùng nhiệt đới, từ các trung tâm 
trên biển nằm gần các vĩ tuyến 20 - 30 độ về xích đạo vói hướng đối lập với gió 
mùa. Nếu gió mùa mạnh tất nhiên sẽ lấn át. Nhưng chỉ cần gió mùa suy yếu đi 
một chút, là thứ gió thường xuyên của vùng nhiệt đới mà các nhà hàng hải quen 
gọi là “ gió mậu dịch “ sẽ phát huy tác dụng. Trong khu vực giáp ranh giữa hai thứ 



gió, xuất hiện một dải thòi tiết xấu : ở nhiệt độ, không khí ẩm nóng bị cuốn lên 
cao, tạo thành mây và mưa... 

Vùng gặp gỡ giữa hai thứ gió đó thường nằm trên lãnh thổ miền Bắc nước 
ta trong khoảng tháng 8. Sớm hơn nữa, nó chưa hình thành rõ rệt, vì gió 
mùa phát triển mạnh, bao trùm cả miền vĩ độ trung bình. Chậm hơn nữa, 
nó lùi về khoảng Nam Bộ, và là một trong những nguyên nhân gây ra 
mưa lán tháng 9 tại đó. Dải này là nguyên nhân gây ra mưa ngâu ở miền 
Bắc vói tính chất của một hệ thống thời tiết không ổn định, dải mưa ngâu 
mang lại mưa từng đợt và trời mây u ám kéo dài : cảnh tượng ảm đạm có 
mưa sập sùi dai dẳng đã gợi ra hình ảnh của câu chuyện trữ tình trên. 

2. Gió Tây 

Ai đã từng sống qua những mùa hè ở Bắc và Trung Trung Bộ đều không thể 
không quan tâm đến một hình thái thòi tiết khô nóng rất độc đáo xảy ra trong những 
ngày gió chuyển hưáng tây. ở miền Trung, vẫn quen gọi đó là thòi tiết gió Lào ... 

Một nhà nghiên cứu đã mô tả cảnh tượng trong một đợt gió Lào ở khu 4 cũ 
như sau : 

“Trong suốt tám ngày, gió tây nam thổi liên tục duy trì một tình trạng khô 
nóng khủng khiếp, cảnh vật như chìm ngập trong một lò lửa. Một vài vệt 
mây nhỏ bé trên tròi xanh cao tít, không hề làm giảm bớt chút nào ánh 
nắng gay gắt của Mặt Trời. Buổi trưa, đôi khi xuất hiện một vài cụm mây 
trắng, song lại tan đi mau chóng. Đất như bị vắt kiệt hết nước, bờ ao bốc 
hơi lên ngùn ngụt. Cành lá phủ đầy một một thứ bụi xám bẩn và những 
đồng cỏ vàng úa xác xơ. Có ra sức quạt, cũng chẳng làm giảm bớt cơn 
nóng nực. Sờ tay vào bất cứ vật gì cũng tường như chúng ta vừa lấy ở lò 
xấy ra. Mọi hoạt động của cuộc sống dường như bị tê liệt...” 

Trong những ngày như vậy, rừng cây nhà cửa, kho tàng đều rất dễ bốc cháy, 
ở những vùng gió Lào mạnh, thường phải tuyệt đối cấm lửa để tránh khỏi gây ra 
hoả hoạn do sơ ý ... 

Tên gọi “gió Lào” xuất phát từ một quan niệm sai lầm trước đây. Thực ra, gió 
ấy không phải có nguồn gốc từ đất nước Lào. Quê hương của nó ở xa hơn, tận 
vùng biển nhiệt đới Ân Độ Dương hay những khu vực biển lân cận. Có thể tin rằng 



gió Lào chính là gió mùa tây nam bị biến chất. Nhưng tại sao lại xảy ra sự biến đổi 
trong tính chất của cả luồng gió phát triển mạnh mẽ như thế ? 

Điều bí mật ở ngay trên những sườn núi Trường Sơn ! Luồng gió từ 
hướng tây thổi về nước ta, vấp phải cả dãy núi đồ sộ chắn ngang như một 
bức tường thành dài đặc. Nó không có cách gì khác là phải vượt qua dãy 
núi. Lúc bấy giờ, bắt đầu một sự biến đổi về nhiều đặc tính của không khí 
vốn ẩm và tương đối mát. Khi bị nâng lên cao theo sườn núi, nhiệt độ 
giảm, đồng thòi hơi nước chứa bên trong ngưng đọng lại thành mây. Hiện 
tượng ngưng đọng lại kèm theo sự toả nhiệt. Thành thử, một mặt không 
khí trở lên khô hơn, nhưng mặt khác, cũng kém lạnh hơn. Khi sang tói 
sườn bên kia, bao nhiêu hoi nước ẩm đã trút hết, chỉ còn là không khí khô 
và rất nóng do đó khí áp hạ thấp. 

Quá trình biến đổi như thế rất quen thuộc ở các vùng núi. Người ta đã 
tính rằng, khi không khí bị nâng cao theo sườn núi tới độ cao 1000 mét, 
nó sẽ lạnh đi khoảng 5 độ ; nhưng khi cùng khối không khí hạ thấp xuống 
ở sườn núi bên kia, lại nóng thêm tới 10 độ. Thành thử, nhiệt độ chênh 
lệch giữa hai bên sườn núi tói xấp xỉ 5 độ. 

Trong trường hợp gió mùa tây nam thổi vượt qua Trường Sơn, nó đã gây 
ra mưa rất lớn trên sườn phía tây. Qua sườn phía đông, gió trở nên rất 
khô, hầu như không còn chứa hoi nước nữa. Đồng thời nhiệt độ lại cao, 
tới 30 - 35 độ và trong những trường hợp đặc biệt tói 35 - 38 độ....Cộng 
thêm với ảnh hưởng của mặt đất bị đốt nóng, gió đã mạnh lại thòi tiết khô 
nóng trên khắp dải đất miền Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, do tiếp 
thu được thêm ít nhiều hơi ẩm từ mặt đất, tính chất khô nóng có giảm bớt. 
Nhưng thời tiết gió tây vẫn là những ngày khô nóng khó chịu nhất trong 
mùa hè. 

Do mối tương quan phức tạp giữa các luồng gió mùa, phía tây chỉ hoạt 
động mạnh vào những tháng đầu mùa. Thành thử thời tiết gió tây (gió 
Lào) thường xẩy ra ở Tây Bắc từ tháng 4 đến tháng 7, ở Trung Bộ còn kéo 
dài đến tháng 8. Gió thường thổi từng đợt, duy trì thời tiết nóng chừng vài 
ba ngày, có khi tói mươi ngày liền. Đã từng có trường hợp gió tây thổi 
liên tục trong 15 ngày, có lúc gió thổi mạnh, người ta phải gọi là “bão 
Lào”. 



Bài 33 


ĐAC ĐIEM SONG NGOI VIẸT NAM 


1. Vì sao nước một số sông hồ biến thành màu đen và thối ? 

Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà máy thực phẩm, in, nhuộm vải, sản 
xuất giấy chứa rất nhiều chất như mỡ... Để nâng cao sản lượng cây trồng, 
trong nông nghiệp đã dùng một lượng phân đạm, phân phôtphát, trong đó 
cây trồng hấp thu chưa đến một nửa, phần còn lại lẫn vào nước chảy ra 
sông biển. 

Vì trong nước thải phần lớn chứa nitơ, phôtpho, kali làm cho thành phần dinh 
dưỡng của nước “giàu” lên. Các sinh vật thuỷ sinh cần đến những nguyên tố dinh 
dưỡng như nitơ, phôtpho, kali mói sinh trường được. Dinh dưỡng vừa mức khiến 
cho chúng phát triển bình thường. Nhưng nếu dinh dưỡng này quá nhiều thì một số 
sinh vật trong nước như vi sinh vật, các loài tảo sẽ sinh sôi nảy nở mạnh. Loài tảo 
bắt đầu phát triểm lan tràn, chiếm phần lán khu vực nước, sinh sôi nhiều thì chết đi 
cũng không ít. 

Khi vi sinh vật và tảo chết sẽ đòi hỏi tiêu hao một lượng lán ôxy trong nước để 
phân giải chúng. Mọi người đều biết trong không khí có nhiều ôxy, trong nước 
cũng có ôxy, nhưng số lượng ôxy tan trong nước có hạn. Im^ nước chỉ hoà tan 
khoảng 9 gam ôxy. Khi tiêu hao hết ôxy trong nước, thì cá tôm cua và những động 
vật khác sẽ chết. 

Ôxy hoà trong nước giảm thấp dần, thậm chí cạn kiệt, vi khuẩn yếm khí sẽ 
thừa cơ phát triển mạnh. Chúng sẽ phân giải hầu như hết các chất hữu cơ, giải 
phóng những chất khí độc hại như khí amôniac, suníua, mêtan, thioalchol, khiến 
cho nước trở thành thối và đục. Do đó cả dòng sông hay ao hồ trở nên thối và chết. 

2. Tài nguyên nước và tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam 

Nước ta có 2345 con sông (có chiều dài trên 10 km) với tổng chiều dài 52000 
km. Sông ngòi có lưu lượng trung bình 26.600mVs vói tổng lượng nước 839 tỉ m\ 
trong đó có 325 tỉ m^ nước sản sinh trên lãnh thổ nước ta (chiếm 38,5% tổng lượng 
nước). Tiềm năng nước dưới đất của nước ta khá phong phú, trữ lượng đạt 
1513mVs - xấp xỉ 15% tổng lượng nước mặt sản sinh trên trên lãnh thổ. Trữ lượng 
nước tính theo đầu người của chúng ta là 17000 mVnăm. Hiện thời chúng ta mói 



khai thác sử dụng được khoảng 500 mVngười/năm ; nghĩa là hệ số khai thác mới 
đạt 3% tổng lượng nước tự nhiên. 

Lượng nước này được sử dụng chủ yếu cho nông nghiệp (gấp 6-7 lần lượng 
nước dùng cho công nghiệp và sinh hoạt). Mặc dù tài nguyên nước phong phú, 
nhưng chúng ta đang gặp hai khó khán lớn, đó là nạn thiếu nước ngọt và tình trạng 
ô nhiễm nguồn nước. 

Việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm đã gây ra sự suy giảm lượng nước 
cung cấp và hạ thấp mực nước ở các công trình khai thác. Mức nước ở nhiều giếng 
đã bị tụt xuống từ 10 đến 20m, và lượng nước cung cấp giảm đi 1/2 so với ban đầu. 
Dân cư sống ở các vùng đồi núi thường thiếu nước gay gắt trong mùa khô. ở đồng 
bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, hiện tượng nước bị ô nhiễm mặn, nhiễm sắt, nhiễm phèn 
khá phổ biến. Gần 20% dân sống ở các thành phố chỉ được cung cấp từ 50 - 60 lít 
nước trong một ngày, quá thấp so với nhu cầu sử dụng nước (trung bình cần từ 250 
- 3001/người/ngày). 

Sự phát triển công nghiệp, hoá học trong nông nghiệp, đô thị hoá tự phát 
không có qui hoạch, sự táng dân số làm tăng lượng nước thải vào sông hồ chứa 
nhiều chất bẩn, chất độc hại đã gây ô nhiễm môi trường nước và đất. Tại các khu 
công nghiệp, khu đô thị, vùng cửa sông, ven biển, các nguồn nước đều bị nhiễm 
bẩn vượt quá tiêu chuẩn cho phép, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, 
đến sản xuất và các hệ sinh thái dưói nước. 

3. Nước - 2 tỉ người đang khát 

Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay “Nước - 2 tỉ người đang khát” 
như một lời kêu gọi mọi người trên Trái Đất hãy chung sức bảo vệ, giữ gìn và sử 
dụng tiết kiệm nước- nguồn sống quý giá của hành tinh. 

Những số liệu về nước sẽ làm rõ mục đích của lòd kêu gọi trên. 

• Nước ngọt - nguồn tài nguyên khan hiếm 

Nước chiếm từ 60 - 70% trọng lượng các sinh vật sống và rất cần thiết cho sự 
quang hợp. Nước bao phủ 75% bề mặt Trái Đất nhưng 97,5% lượng nước là nước 
mặn, chỉ có 2,5% là nước ngọt trong đó chỉ có 1% lượng nước ngọt có thể khai 
thác được cho sử dụng của con người. Hiện nay, 40% dân số thế giới ở hơn 80 



quốc gia đang bị thiếu nước nghiêm trọng : Trong vòng 25 năm tói, một nửa dân 
số thế giói có thể sẽ gặp khó khán trong việc không có đủ lượng nước ngọt để uống và 
tưói tiêu. 

• Nước ngọt rất cần cho sức khoẻ 

Cải thiện việc quản lí nước sẽ đem lại những lợi ích to lán cho mọi người 
ở các nước đang phát triển. Trong vòng 20 năm qua, trên 2,4 tỉ ngưòd đã 
được cung cấp nước sạch và 600 triệu ngưòd được cải thiện các điều kiện 
vệ sinh. Tuy nhiên trong 6 người lại có 1 ngưòd không thường xuyên có 
nước sạch để uống, trên 1/3 dân số thế giói (khoảng 2,4 tỉ người) không 
có được các điều kiện vệ sinh đầy đủ ; khoảng 90% nước thải không qua 
xử lí được nước thải trực tiếp ra sông, suối ở các nước đang phát triển ... 
Điều đó gây ra 80% loại bệnh tật và tử vong ở các nước đang phát triển và 
cứ 8 giây làm chết 1 đứa trẻ. Một nửa số ngưòi bệnh trong các bệnh viện trên 
thế giói là dành cho những bệnh nhân bị các bệnh phát sinh do nước. 

• Nước ngọt rất cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực 

Nông nghiệp chiếm tói 80% lượng nước tiêu thụ trên thế giói, trong khi nhu 
cầu nước uống hàng ngày của mỗi ngưòd chỉ cần khoảng 4 lít thì phải cần từ 
2000 - 5000 lít nước để đảm bảo cung cấp nhu cầu lương thực hàng ngày 
cho mỗi người. Vậy mà có tới 50% nước ở vùng đô thị và 60% nước dùng 
cho tưới tiêu bị lãng phí do rò rỉ và bốc hơi. 

• Tình hình nước ở Việt nam 

ở Việt Nam, tổng lượng nước mặt được tạo ra ưung bình hàng năm là 880 tỉ ml 
Tuy nhiên Việt Nam lại nằm ở vùng cuối hạ lưu sông Mê Kông, sông Mã, sông cả 
và sông Hồng, dó đó 62,5% (xấp xỉ 570 tỉ m^ nước) từ lãnh thổ các quốc gia ở 
thượng lưu đổ vào Việt Nam. Vì vậy vào mùa khô khi các nước ở thượng nguồn sử 
dụng nhiều, Việt Nam bị thiếu nước, về tài nguyên nước ngầm, hàng năm có thể 
khai thác trên dưới 1 tỉ m^ nước. 

Do chưa có sự đặc biệt quan tâm đến tài nguyên nước, giá nước không 
hợp lí, sự quản lí lỏng lẻo là nguyên nhân gây nên tình trạng khái thác 
bừa bãi và 

sử dụng lãng phí nước, đồng thời là nguyên nhân làm biến đổi số lượng, 



chất lượng tài nguyên nước trên nhiều vùng lãnh thổ, gây ra tình trạng 
thiếu nước trầm trọng. Nước thải và nước mưa không được xử lí gây nên ô 
nhiễm nước mặt và đang có xu hướng tăng. 90% số doanh nghiệp được 
khảo sát không đạt tiêu chuẩn chất lượng dòng nước thải xả ra môi trường 
; Nước thải sinh hoạt đô thị cũng xả trực tiếp vào hệ thống sông, suối dẫn 
đến ô nhiễm cục bộ, 37% nguồn nước sạch bị thất thoát ưên toàn quốc do 
sử dụng lãng phí, tại một số địa phương thất thoát đến 50% lượng nước 
sạch. Vì vậy, 80% bệnh tật ở Việt Nam là do sử dụng nguồn nước bị ô 
nhiễm, nhất là tại những khu vực sinh sống của người nghèo. 

Hiện nay, nhận rõ tầm quan trọng và giá trị của nguồn tài nguyên nước, 
Việt Nam đã đưa cuộc chiến chống nạn thiếu nước lên hàng ưu tiên sau cuộc 
chiến chống nạn đói. ở Việt Nam, số người được sử dụng nguồn nước sạch đã táng 
13% từ năm 1998 tói năm 2000 và được xem như một ưong những mức độ gia tăng 
nhanh nhất thế giói. Tuy nhiên sự gia tăng này không đồng đều vì ở thành thị có 70% 
dân số được cấp nước sạch, còn ở nông thôn con số này chỉ là 46%. 

• Nước trong tương lai 

Hai trăm nhà khoa học ở 50 quốc gia đã nghiên cứu và cho rằng : thiếu nước 
là một trong hai vấn đề của thế kỉ mói (vấn đề kia là biến đổi khí hậu) ; Sau 
20 năm nữa vói tốc độ sử dụng nước như hiện nay, mức sử dụng nước của con ngưòd 
sẽ tăng thêm 40%. Chi phí để cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn cho 
ngưòd trên Trái Đất vào năm 2025 khoảng 180 tỉ đôla Mĩ mỗi năm. 

Để đáp lại lời khẩn cầu của 2 tỉ người đang khát khao nước sạch và các 
điều kiện vệ sinh an toàn - điều mà chúng ta cần cũng như cần nước ngọt, 
đó là suy nghĩ mói. Chúng ta cần phải học cách coi trọng nước, tìm kiếm 
các giẩi pháp thực tiễn phù hợp nhằm đảm bảo cung cấp nước công bằng 
và đáng tin cậy. Một số giải pháp đó rất đơn giản và rẻ tiền, như khai thác 
cho 2 tỉ ngưòd ở châu Á, làm sạch nước ở cuối đường ống và giáo dục y tế 
cộng đồng về các điều kiện vệ sinh cơ bản có thể tạo ra những bước tiến 
dài trong xoá bỏ gánh nặng về bệnh tật trên toàn cầu do nước bẩn gây ra. 

Về trách nhiệm của mỗi người hay mỗi tập thể khi dùng nước cần có ý 
thức sử dụng một cách có trách nhiệm, đúng mức, giữ sạch và an toàn vì 
lợi ích của cả cộng đồng. 



ĐẢNG LÂN 


Bài 34 CÁC HỆ THỐNG SÔNG LÒN ỏ NƯÒC TA 

I. SÔNG NGÒI BẮC BỘ 

1. Sông Hồng 

Với chiều dài 1.161 km (phần chảy ở Việt Nam 556 km), vói lưu vực rộng 
153.000 km^ (phần ở Việt Nam 70.700 km^). Sông Hồng là một sông dài và lán 
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở thế giói. Bắt nguồn từ dãy núi Nguy Sơn gần hồ Đại 
Lí trên cao nguyên Vân Nam (Trung Quốc) từ độ cao L776m, sông Hồng 
chảy theo hướng tây bắc - đông nam và đổ vào Vịnh Bắc Bộ ở cửa Ba Lạt - Nam Định. 
Đoạn thượng lưu và trung lưu sông Hồng chảy ở vùng đồi núi có độ cao và tiếp 
nhận nước từ 72 nhánh sông lán nhỏ đổ vào 3 nhánh chính là sông Thao (tên gọi 
đoạn sông Hồng từ Yên Bái đến Việt Trì), sông Đà và sông Lô cũng bắt nguồn từ 
Vân Nam và cùng hội tụ ở đoạn gần Việt Trì. Do đó, dù lưu vực sông Hồng không 
rộng bằng sông Mêkông, nhưng lượng nước sông lại khá lớn (trung bình ở Sơn Tây là 
3.630 mVgiây) và thay đổi rất phức tạp, trong đó, sông Thao chiếm 22%, sông Lô 
chiếm 30%, và sông Đà chiếm 48% tổng lượng nước cung cấp cho sông Hồng. 
Lưu vực sông Hồng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, hay có bão đem mưa to dài 
ngày nên lũ trên sông Hồng thường đột ngột, có đỉnh lũ hình răng cưa, thất 
thường, xuất hiện 2-3 đợt liên tục, mỗi đợt từ 10 - 28 ngày, đợt trước chưa rút 
đợt sau đã dồn nước thêm, làm dòng chảy tăng nhanh có khi gấp 10 lần tốc độ 
bình thường, lồng lên như ngựa (nước mã phục), dễ phá vỡ đê, tràn bờ. Hệ thống 
sông Hồng có hình nan quạt lên khi có lũ ở 3 nhánh sông cùng lúc về đồng bằng 
dễ làm nước dâng cao đột ngột tràn bờ. Thống kê từ năm 1902 đến năm 1971, cho 
thấy có : 

• 7 lần lũ trên 3 sông chập vào nhau, lán nhất là các năm 1913, 1945 và 

1971. Trận lũ lịch sử tháng 8/1945 có lượng nước kỉ lục 32.550 mVgiây, 
phá vỡ 52 đoạn đê ở 8 tỉnh, làm ngập lụt 238.000 ha đất canh tác, nước 
trong đồng không thoát được ra sông làm ngập úng thêm 213.683 ha. 
Hậu quả gây ra nạn đói làm chết hơn 2 triệu người. 



• 16 lần lũ sông Đà và sông Lô kết hợp với nhau, lớn nhất là các năm 1915, 
1926, 1942, 1969, lượng nước lên đến 25.800 mVgiây (1915). 

• 5 lần lũ sông Đà kết hợp cùng sông Thao, lán nhất vào các năm 1904, 
1931, 1957, 1968, lượng nước cao nhất 21.300 mVgiây (1913). 

• 4 lần lũ sông Thao kết hợp với sông Lô, lán nhất các năm 1906, 1913, 
1931, 1941, lượng nước cao nhất 21.300 mVgiây. 

Lũ sông Hồng tập trung đến 90% vào tháng 7 (40%) và tháng 8 (50%) nhưng 
không bao giờ đến đúng mùa. Có năm tháng 5 đã có lũ sớm như tháng 5/1890, 
5/1970, nhưng có năm đến tháng 11 vẫn còn có lũ như tháng 11/1963, 11/1965 và 
ngay cả mùa cạn cũng vẫn có lũ trên sông Hồng như tháng 3/1961, 1/1962. ở 
đồng bằng Bắc Bộ, dù là vụ mùa hay vụ chiêm cũng đều có thể bị lũ sông Hồng 
dìm mất trắng. 

Từ Việt Trì, sông Hồng chẻ nhiều nhánh đổ nước ra vịnh Bắc Bộ, bằng 
nhiều cửa phụ. Bên phải có sông Đáy, sông Phủ Lí, sông Ninh Cơ, bên 
trái có sông Đuống và sông Luộc (đưa 33% nước lũ qua sông Thái Bình), 
sông Trà Lí. Nhưng sự điều lũ qua sông Thái Bình cũng hạn chế vì 
thường sông Hồng có lũ thì sông Thái Bình cũng có lũ. Thống kê từ năm 
1902 - 1971, trên sông Hồng có 22 lần lũ rất lán thì đã có 8 lần trùng vói 
lũ rất lớn trên sông Thái Bình. Nếu lũ sông Hồng có thoát ra cửa chính là 
cửa Ba Lạt, và các cửa nhánh phụ Trà Lí, Ninh Cơ, Đáy, Lạch Giáng ... 
thì lại trùng vào thời kì triều cường trên Vịnh Bắc Bộ, cao 2,9m - 3,2m, 
có thể dồn nước ngược lên tận đến Hà Nội. 

Sông Hồng cũng là con sông có nhiều phù sa vào hàng bậc nhất thế giói, trung 
bình là 904 g/m^ nhưng vào mùa lũ là 3.500g/m\ dòng sông đỏ quạch phù sa càng 
tăng thêm sức phá hoại của dòng nước. Năm cao nhất lên tói 14.000g/m^ Chính 
đất đỏ trên cao nguyên Vân Nam và vùng đồi núi Tây Bắc, Việt Bắc đã nhuộm đỏ 
màu nước. Để ngăn lũ tràn bờ, cha ông ta đã đắp đê dọc 2 bên bờ các nhánh sông, 
đến nay đã dài tổng cộng 1.650 km, mặt đê rộng 8 - lOm, chân đê rộng 30 - 50m, 
cao nhất đến 17,8m ở Việt Trì, thấp nhất là 2,4 m ở cửa Ba Lạt. Cũng do có đê, 
phù sa bồi lắng làm lòng sông nâng cao dần, hàng năm phải tốn sức tu sửa và 
tông đê lên cao thêm. Lượng cát bùn lán trong mùa lũ, đặc biệt vào tháng 8 chiếm 
tới 32% tổng lượng phù sa cả năm cũng thường gây ra những trận lũ quét (còn gọi 
là lũ hùn, lũ núi) ở vùng núi, nhất là vùng núi các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, 



Lai Châu. Tuy chỉ xảy ra ở trong một thời gian ngắn, lũ quét thường gây tác hại rất 
lớn về ngưòd và của như trận lũ quét ở Sơn La năm 1991, ở Lai Châu năm 1996 ... 

Những đặc điểm trên sông Hồng làm cho lũ sông Hồng thường lớn và kéo 
dài, nếu đê không vững rất dễ xảy ra nạn lụt. Sử sách ghi chép, tuy chưa 
có thống kê đầy đủ, đã có hàng trăm lần vỡ đê. Sử đời Trần còn ghi lại 
nhiều lần vỡ đê gây lụt lán. Vào thòi vua Tự Đức, đê Văn Giang đã vỡ tói 
18 năm liền. Thòi Pháp thuộc, từ năm 1900 đến 1945 đã có 20 lần vỡ đê, 
trong đó lần vỡ đê năm 1915 ngập lụt 10 tỉnh và 183.000 ha, và nhiều lần 
Pháp phải phá đê cho nước vào ô Vĩnh Yên để giảm sức nước như các 
năm 1895, 1905, 1909... 

Việc trị thuỷ sông Hồng được thực hiện bằng nhiều biện pháp trước mắt và lâu 
dài như : ngăn lũ bằng đắp đê, bình quân mỗi năm khoảng 5 triệu m\ thông lũ 
bằng cách phá thác, phá các vật cản trên sông và dời làng vào trong đê, phân lũ 
bằng mở rộng các nhánh để lũ thoát bớt sang các sông khác, điều tiết lũ bằng các 
hồ chứa vừa là nhà máy thuỷ điện như hồ Thác Bà, hồ Hoà Bình, trong đó 2 biện 
pháp quan trọng trước mắt là củng cố đê thật vững chắc và tiêu thoát lũ thật nhanh. 

Cũng giống như việc trị thuỷ trên sông “bất trị” trên thế giới, việc trị thuỷ sông 
Hồng là công việc đòi hỏi lâu dài bằng nhiều biện pháp tổng hợp mà hiện nay chỉ 
tập trung ở hạ lưu, trong khi nguồn gốc chính đồng thời cũng là tài nguyên quan 
trọng là phù sa thì lại diễn ra ở thượng lưu hoặc trung lưu, rất tiếc lại không nằm ở 
nước ta. 

2. Hệ thống sông Thái Bình 

Đây là một hệ thống sông khá lớn ở nước ta do ba con sông bắt nguồn ở 
vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ hợp thành là sông Cầu, sông 
Thương và sông Lục Nam. Hệ thống sông Thái Bình có chiều dài dòng 
chính khoảng 385km 

(sông Cầu dài 288,5km và sông Thái Bình từ Phả Lại ra biển dài 96,3 
km). Sông Cầu được xem như là dòng chính cho toàn bộ hệ thống, còn 
sông Thái Bình là tên gọi từ Phả Lại. Nhưng ngay sau đó, sông Thái Bình 
tiếp nhận được nguồn nước và phù sa của sông Hồng qua sông Đuống rồi 
sông Luộc với một khối lượng lán hơn của chính mình đến hai lần, khiến 
sông Thái Bình trở thành một bộ phân của hệ thống sông Hồng. Vì vậy, 
đặc trưng thuỷ văn của hệ thống sông Thái Bình chủ yếu được rút ra từ ba 
sông : sông Cầu, sông Thương, và sông Lục Nam cho đến Phả Lại. 



Lưu vực sông Thái Bình tính tại Phả Lại có diện tích 12680knfi^, nằm trong 
vùng đồi núi thấp, với độ cao trung bình khoảng 180m, trong đó có nhiều khu vực 
đá vôi, tương đối ít mưa và lóp phủ thực vật đã bị tàn phá mạnh. Do đó, lượng 
nước của sông Thái Bình không phong phú lắm. Tại Phả Lại, lưu lượng trung bình 
hàng năm là 262mVs tương đương vói tổng lượng dòng chảy là 8,26 tỉ mVnăm và 
mô đun dòng chảy là 22,91/s/km^ ứng với lóp dòng chảy 725mm/năm. Trong tổng 
lượng này, dòng chảy chính sông Cầu chiếm khoảng 62%, sông Lục Nam là 20% 
và sông Thương là 18%. về mô đun dòng chảy, lưu vực sông Cầu cũng đạt trị số 
lớn nhất, 23 1/s/km^, tiếp đến là ở lưu vực sông Lục Nam, 20,8 1/s/km^, còn ở lưu 
vực sông Thương chỉ đạt 15,6 1/s/km^. Lượng dòng chảy cát bùn của hệ thống sông 
Thái Bình cũng không lán lắm nếu không kể phần do sông Hồng chuyển sang qua 
sông Đuống và sông Luộc. Tổng lượng phù sa của sông Thái Bình tính đến Phả 
Lại chỉ khoảng 9,25 triệu tấn/năm, vói tốc độ trung bình 118g/m^ và trị số xâm 
thực là 75 tấn/kmVnăm. Trong đó sông Cầu chiếm 46%, sông Lục Nam chiếm 
43% và sông Thương chỉ có 11% tổng lượng phù sa. 

Chế độ nước sông Thái Bình đơn giản, trong năm có một mùa lũ và một mùa 
cạn. Mùa lũ dài 4-5 tháng, trên sông Cầu là 5 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10), 
trên sông Thương và sông Lục Nam là 4 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9). Lượng nước 
mùa lũ trung bình chiếm tói 78% tổng lượng cả năm, riêng ở sông Thương còn lên 
tới 83%. Do lượng nước sông không lán lắm và cửa sông lại thuộc loại vịnh cửa 
sông (etchuye) nên thuỷ triều có ảnh hưởng rất mạnh tới sông Thái Bình, nhất là 
về mùa cạn, thuỷ triều lên đến An Lạc trên sông Cầu, tới Chũ trên sông Lục Nam 
và tói quá Phủ Lạng Thương trên sông Thương. 

II. SÔNG NGÒI TRUNG BỘ 

1, Hệ thống sông cả (sông Lam) 

Hệ thống sông cả có diện tích lưu vực 27.200km^, trong đó có 9450km^ ở khu 
vực thượng lưu, chiếm 31% diện tích lưu vực, nằm trên lãnh thổ nước Lào. Dòng 
chính của hệ thống sông cả tính từ Nậm Nón bắt nguồn từ dãy Pu Lôi (Lào) có 
chiều dài 531km. Trên lãnh thổ Việt Nam, theo dòng Nậm Mô, sông cả chảy qua 
Cửa Rào, Đô Lương, thành phố Vinh và đổ ra vịnh Bắc bộ ở cửa Hội, có hưáng chính 
là hướng tây bắc - đông nam dọc theo đứt gãy sông cả. 

Hệ thống sông cả có tói 150 phụ lưu, tới phụ lưu cấp 3, trong đó có các phụ 
lưu quan trọng như sông Con bên tả ngạn, từ núi Phu Hoạt chảy xuống và các sông 



Ngàn Phố, Ngàn Sâu bên hữu ngạn trễn đất Hà Tĩnh từ sườn núi Bà Mụ và Rào cỏ 
chảy về. 

Hệ thống sông cả có lượng nước khá lớn, tổng lượng nước trung bình hàng 
năm tói 24,7 tỉ 

Môđun dòng chảy của lưu vực sông cả là 33 1/s/km^. Tuy vậy, môđun dòng 
chảy phân bố không đều. Tại Mường Xén (ưên sông Nậm Mô) môđun dòng chảy là 
26,71/s/km^, tại Quỳ Châu (ưên sông Hiếu) môđun dòng chảy là 47,7 1/s/km^ tại Hoà 
Duyệt (ưên sông Ngàn Sâu) môđun dòng chảy tới 64,9 1/s/km^. 

Về dòng chảy cát bùn, hệ thống sông cả có lượng phù sa không lớn lắm. Trên 
sông Cả, tại Yên Thượng, độ đục trung bình hàng năm là 206g/m^ tương đương 
tổng lượng phù sa là 3,5 triệu tấn/năm và trị số xâm thực là 148 tấn/năm/km^. Tuy 
vậy, tại Quỳ Châu độ đục trung bình hàng năm chỉ có 118g/m^ và tại Hoà Duyệt, 
độ đục thấp hơn cả, chỉ còn 114g/m^ 

Chế độ dòng chảy của hệ thống sông cả khá phức tạp và không đồng nhất tại 
các khu vực. Trên dòng chính sông cả, tại Yên Thượng mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ 
tháng 7 đến tháng 11) và tháng có lượng nước lán nhất là tháng 9. Trên sông Hiếu 
mùa lũ đến sớm hơn, từ tháng 6 và kéo dài 6 tháng cho đến tháng 11. Trên sông 
Ngàn Sâu, chế độ dòng chảy đã mang tính chất của sông ngòi Trung Trung Bộ vói 
sự xuất hiện của lũ tiểu mãn (tháng 5) và mùa lũ chính đã rút ngắn chỉ còn 3 tháng 
và thường xuyên xảy ra muộn, từ tháng 9 đến tháng 11. 

2. Hệ thống sông Thu Bồn 

Hệ thống sông Thu Bồn bao gồm các sông chính là sông Thu Bồn, sông Cái, 
sông Bung, có diện tích lưu vực là lO.SOOkm^ vói mật độ sông suối trung bình là 
0,4km/km^. Hệ thống sông Thu Bồn có 78 sông suối có chiều dài trên lOkm. 

Dòng chính của sông Thu Bồn dài 205km bắt nguồn từ vùng núi Ngọc Linh 
chảy ngược về phía bắc. Sau khi tiếp nhận nguồn nước từ sông Bung, sông Cái và 
sông Phú Gia, sông Thu Bồn chảy theo hướng tây - đông và chảy ra biển bằng 
hiều cửa sông với mạng lưới sông chằng chịt, ở khu vực hạ lưu có hiện tượng bồi 
lấp, xói lở rất phức tạp. 

Hệ thống sông Thu Bồn có dạng hình nan quạt, ở khu vực thượng lưu có 
độ dốc lớn, ở hạ lưu sông chảy quanh co, uốn khúc vói hệ số uốn khúc 
xấp xỉ 2,0. 



Hệ thống sông Thu Bồn có lượng nước khá phong phú, phân bố tương đối 
đồng đều, vói môđun dòng chảy đạt đến ưên 60 1/s/km^. 

Chế độ dòng chảy của hệ thống sông Thu Bồn chia làm hai mùa rõ rệt. 
Mùa lũ thường chỉ diễn ra trong 3 tháng, từ tháng 10 đến tháng 12 vói 
65% tổng lượng nước cả năm, trong đó đỉnh lũ thường xảy ra vào tháng 
10, tháng 11. Mùa cạn kéo dài 9 tháng, từ tháng 1 đến tháng 9, chiếm 
35% tổng lượng nước cả năm, trong đó tháng kiệt nhất là tháng 4, thường 
chỉ chiếm 2% tổng lượng nước cả năm. 

Đặc biệt, trên hệ thống sông Thu Bồn hay xảy ra lũ lán vói độ chênh lệch của 
lưu lượng nước giữa mùa lũ và mùa cạn tới 500 - 700 lần. 

3. Hệ thống sông Ba (sông Đà Rằng) 

Hệ thống sông Ba là một hệ thống sông khá lán và chảy hoàn toàn trong lãnh 
thổ nước ta. Diện tích lưu vực sông Ba Đạt 13.900km^ và chiều dài dòng chính 
388km. Bắt nguồn từ các sườn núi Công Ca Kinh (1761m) và Công Plông 
(1376m), sông Ba chảy theo hướng bắc - nam, đến Cheo Reo là cửa phụ lưu 
Ay Dun, sông chuyển sang hưáng tây bắc - đông nam và tói cổ Sơn thì chảy theo 
hướng tây - đông để đổ ra biển ở cửa Đà Diệt (Tuy Hoà). 

Hệ thống sông Ba cũng khá phát triển, có tới 105 phụ lưu thuộc 4 cấp, ưong 
đó đáng kể là sông Ay Dun dài 175km với diện tích lưu vực 2950km^, sông Krông 
H'năng dài 130km vói diện tích lưu vực 11840km^ và sông Hinh dài 88km với 
diện tích lưu vực 1040km^. Các trị số đặc trưng dòng chảy của hệ thống sông Ba 
không lán lắm. Tại củng Sơn, môđun dòng chảy là 23 1/s/km^ tương đương vói 
tổng lượng nước 9,39 tỉ mVnăm, với lóp dòng chảy 672mm/năm và hệ số dòng 
chảy 0,42. Tuy nhiên các phụ lưu của sông Ba có lượng nước lán hơn như tại khu 
vực Cheo Reo trên sông Ay Dun môđun dòng chảy đạt 24 1/s/km^ và tại khu vực 
sông Hinh, môđun lên tói 63,8 1/s/km^. Sông Ba cũng không nhiều phù sa. 
Tại Củng Sơn độ đục trung bình hàng năm là 227g/m^ và trị số xâm thực cũng chỉ 
tới 158tấn/km7năm. 

Chế độ nước của hệ thống sông Ba khá phức tạp, mang tính chất của các sông 
miền Trung Trung Bộ tức là có thêm lũ tiểu mãn vào các tháng 6, tháng 7, còn 
mùa lũ chính thì lại ngắn và xảy ra muộn, thường vào tháng 9 đến tháng 12. Lượng 
nước mùa lũ chiếm hơn 70% lượng nước cả năm và riêng tháng có lưu lượng lớn 
nhất (tháng 11) đã chiếm tói 28,5%, tương đương với lượng nước của tháng 8 mùa 
cạn. Tháng kiệt nhất là tháng 4 có lượng nước chỉ chiếm 1,4% tổng lượng nước cả 



năm. Điều đó cũng nói lên tính chất khắc nghiệt của mùa khô ở đây. Vì vậy ngay 
từ năm 1928 đập Đồng Cam đã được xây dựng và hiện đang tiếp tục xây dựng các 
công trình thuỷ lợi lớn như công trình thuỷ lọi sông Hinh để điều hoà mực nước và 
giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

III. SÔNG NGÒI NAM BỘ 

1, Hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ. 

Đây là một hệ thống khép kín, vì hai sông Đồng Nai và Vàm cỏ chỉ gặp nhau 
ở cửa Soi Rạp còn được nối với nhau bằng các kênh rạch. Đây là hệ thống sông 
lán thứ ba ở nước ta sau hệ thống sông Hồng và sông cửu Long. Chiều dài dòng 
chính sông Đồng Nai là 635km. Diện tích toàn lưu vực của hệ thống sông Đồng 
Nai - Vàm cỏ là 44.000km^, tập trung chủ yếu ở Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 
và một phần ở Tây Nam Bộ ; ngoài ra còn có một phần nằm trên lãnh thổ 
Campuchia là khu vực thượng lưu của các sông Vàm cỏ Đông và sông Sài Gòn 
(rộng khoảng 67000km^, chiếm 15% diện tích toàn lưu vực). 

Toàn bộ hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ tói 265 phụ lưu, phát triển tói cấp 4, 
trong đó có các sông quan trọng như sông Đa Dung dài 91km vói diện tích lưu vực 
1250km^ sông Đắc Nung dài 79km với diện tích lưu vực 1140km^, sông La Ngà 
dài 272km với diện tích lưu vực 4170km^, sông Bé dài 344km với diện tích lưu vực 
7170km^ sông Sài Gòn dài 256km với diện tích lưu vực 5560km^ và sông Vàm cỏ 
dài 218km vói diện tích lau vực 12800km^. ở khu vực hạ lưu sông Đồng Nai có 3 
chi lưu đổ ra biển gồm hai chi lưu cấp 1 là Lòng Tàu và sông Soi Rạp và một chi 
lưu cấp hai là sông Đồng Thanh. Tuy vậy chỉ có cửa Lòng Tàu mói thực sự là dạng 
vịnh cửa sông có độ sâu tói 18m và khá rộng nên ưung tâm thành phố Hồ Chí Minh 
mặc dù ở cách xa biển tới 80km vẫn có điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng Sài 
Gòn thành một cảng lớn nhất nước ta hiện nay. 

Lượng dòng chảy của hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ khá phong phú với 
tổng lượng nước vào khoảng 32,8 tỉ mVnăm, ứng vói lóp dòng chảy 811mm/năm 
và hệ số dòng chảy 0,4. Trong tổng lượng nước này phần từ lãnh thổ Campuchia 
chảy vào sông Vàm cỏ và sông Sài Gòn là 2,4 tỉ mVnăm, chiếm khoảng 7,4%. 

Môđun dòng chảy trên toàn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ là 

26.1 1/s/km^, tuy nhiên có sự phân bố không đều. Môđun dòng chảy tại Trị An trên 
dòng chính sông Đồng Nai là 39,9 1/s/km^, tại Đắc Nông trên sông Đắc Nung là 

34.1 1/s/km^, tại Tà Pao trên sông La Ngà là 37,9 1/s/km^, tại Phước Hoà trên sông 
Bé là 37,2 1/s/km^, tại Cần Đăng trên sông Vàm cỏ là 17,3 1/s/km^. 



Lượng phù sa của hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ không nhiều, tổng 
lượng phù sa vào khoảng 3,36 triệu tấn/năm với độ đục trung bình khoảng 
200g/m^ và giá trị số xâm thực là 227 tấn/km7năm. 

Chế độ nước của hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ cũng đơn giản, có một 
mùa lũ và một mùa cạn. Tại Trị An mùa lũ kéo dài 5 tháng (từ tháng 7 đến tháng 
11) với lượng nước chiếm tới 82,8% tổng lượng nước cả năm. Tháng có lượng 
nước lán nhất là tháng 8 chiếm 21% lượng nước cả năm. Mùa cạn kéo dài tới 7 
tháng (từ tháng 12 đến tháng 6) nhưng lượng nước chỉ bằng 17,2% tổng lượng 
nước cả năm và tháng kiệt nhất là tháng 3 chỉ chiếm 0,8% tổng lượng nước. Lũ 
trên hệ thống sông Đồng Nai - Vàm cỏ không tập trung đột ngột do dạng lông 
chim của mạng lưới sông, do độ dốc lưu vực không lớn với lóp vỏ phong hoá dày 
và do độ che phủ còn cao. Chỉ có ở khu vực hạ lưu, do cửa sông có dạng vịnh cửa 
sông nên thuỷ triều đã có tác động mạnh, nhất là trên các sông Vàm cỏ và sông 
Sài Gòn. Lên quá Biên Hoà 30 km vẫn còn thấy tác động của thuỷ triều. 

2. Hệ thống sông cửu Long (sông Mê Công) 

Hệ thống sông Mê Công là một trong những hệ thống sông lớn ở châu Á và 
thế giới. Hệ thống sông Mê Công có diện tích lưu vực tói SlO.OOOkm^, trong đó 
20,7% thuộc Trung Quốc ; 2,6% thuộc Mianma ; 32,4% thuộc Lào; 23,8% thuộc 
Thái Lan ; 19% thuộc Campuchia và 1,5% thuộc Việt Nam. Chiều dài dòng chính 
của sông Mê Công tói 4500km, nhưng phần ở Việt Nam chỉ có 230km. Sông Mê 
Công bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng (ở độ cao 5000m), chảy chủ yếu theo hưáng 
bắc - nam trừ hai đoạn ngắn nhất ở Thượng Lào theo hướng tây - đông, về đến 
Phhôm Pênh sông Mê Công chia làm 3 nhánh : nhánh Tông Lê Sáp chảy vào biển 
Hồ và hai nhánh chảy vào Việt Nam là sông Tiền và sông Hậu. Sông Mê Công đổ 
ra biển Đông qua 9 cửa là cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa cổ 
Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Định An, cửa Bát xắc và cửa Tranh Đề. Và chính vì 
vậy mà sông Mê Công ở Việt Nam còn được mang tên là sông cửu Long (9 con 
rồng tượng trưng cho 9 cửa sông) 

Hệ thống sông Mê Công có rất nhiều phụ lưu, riêng ở Việt Nam có 286 phụ 
lưu từ cấp 1 đến cấp 6 trong đó có con sông lán nhất là sông Xrêpốc dài 315km 
với diện tích lưu vực là 30.384km^, môđun dòng chảy là 22,7 1/s/km^ và độ đục 
trung bình 52,5g/m^ (tại Bản Đôn). 

Hai nhánh sông Tiền và sông Hậu ở Việt Nam là quan trọng nhất vì nó tiếp 
nhận nguồn nước của toàn bộ hệ thống sông Mê Công vói tổng lượng dòng chảy 
vô cùng phong phú, đạt 507 tỉ mVnăm, chiếm tói 60,4% tổng lượng nước tất cả các 



sông ngòi ở Việt Nam. Trong tổng lượng nước này phần nước từ các nước Trung 
Quốc, Mianma, Lào, Thái Lan, Campuchia cung cấp chiếm 88,5% (457 tỉ mVnăm) 
còn phần sản sinh tại nước ta chỉ có 50 tỉ mVnăm chiếm 11,5%. Khi mới chảy vào 
Việt Nam lượng nước của sông Tiền tại Tân Châu chiếm 80% còn của sông Hậu 
tại Châu Đốc chỉ có 20%. Chỉ đến khi sông Tiền chia nước cho sông Hậu qua sông 
Vàm Nao thì lượng nước của hai sông này mới tương đương nhau. Lượng nước của 
sông Tiền tại Mĩ Thuận còn 50,52% và của sông Hậu tại Cần Thơ là 49,48% tổng 
lượng nước của sông cửu Long. 

Tổng lượng phù sa của sông cửu Long rất lán tuy rằng độ đục trung bình của 
nó không cao chỉ vào khoảng 100 - 150g/m^ và trị số xâm thực đạt 76 - 100 
tấn/kmVnăm. Khối lượng phù sa đồ sộ này vẫn không ngừng bồi đắp cho đồng 
bằng châu thổ sông cửu Long thêm màu mỡ và hàng năm tiến ra biển hàng trăm 
mét. Chế độ nước sông đơn giản điều hoà mùa lũ dài khoảng 5 tháng, từ tháng 7 
đến tháng 11 vói lượng nước chiếm 75% tổng lượng nước cả năm lũ trên sông cửu 
Long khi lên và khi rút diễn ra từ từ vì lưu vực sông dài có dạng lông chim, diện 
tích lán, độ dốc bình quân nhỏ và chủ yếu là do tác dụng điều hoà của Biển Hồ tại 
Cămpuchia. ở đồng bằng sông cửu Long đỉnh lũ thường xẩy ra vào tháng 9 sau 
đó mức nước xuống thấp dần và kiệt nhất vào tháng 4. Điều đáng chú ý là hạ lưu 
sông Cửu Long vì địa hình thấp và vói hệ thống kênh rạch chằng chịt đã chịu tác 
động rất mạnh của chế độ thuỷ triều. 

a. Diễn biến lũ lụt ở đồng bằng sông cửu Long 

Đồng bằng sông cửu Long có địa hình lòng chảo, thấp. Hàng năm vào mùa lũ, 
vùng này luôn bị ngập nước ở những mức độ khác nhau do nước sông Mê Kông 
tràn bờ chảy vào theo hai hưởng : hướng theo dòng tràn từ biên giới Campuchia 
vào là chủ yếu và hướng dọc theo sông Tiền và sông Hậu. Tỉ lệ giữa hai hướng vào 
vùng bị lũ thay đổi theo mức độ lũ lớn, lũ vừa hay lũ nhỏ. Lũ càng lớn, dòng chảy 
tràn có ít phù sa càng thắng thế lấn át hướng từ sông ra có nhiều phù sa. 80 - 85% 
tổng lượng nước lũ tràn qua Đồng Tháp Mười và chỉ có 15 - 20% lượng nước lũ là 
từ sông vào, do đó vùng Đồng Tháp Mười ít được phù sa bồi lắng. 

Sau mỗi mùa lũ, nhờ lượng phù sa bồi đắp mà độ phì nhiêu đất tăng, vụ đông - 
xuân tiếp sau đó sẽ bội thu về năng suất và sản lượng. Lũ còn làm tăng 
nguồn lọi thuỷ sản vì tôm cá vao cuối mùa rất dồi dào. Nước ngập tràn 
đồng tạo điều kiện thuận lọi để làm vệ sinh đồng rộng, giúp tiêu diệt sâu 
bệnh và chuột bọ. Đặc biệt, vùng đất chua ở Đồng Tháp Mười và tứ giác 
Long Xuyên là vùng đất phèn tiểm tàng dày hàng chục mét nên chỉ có 



nước lũ mói đủ sức rửa phèn để có thể canh tác. Vì vậy, không thể thiếu 
nước lũ. 

So với các vùng khác trong nước và thế giói, lũ ở đồng bằng sông cửu 
Long là lũ hiền hoà nhất vói đặc điểm là ổn định, lên chậm và kéo dài, ít 
có diễn biến bất lợi trong nhiều năm nên việc chung sống với lũ là tương 
đối thuận lợi. 

b. Vấn đề sống chung với lữ ở đồng bằng sông cửu Long 

Chấp nhận sống chung với lũ là chấp nhận ngập lụt, tuy nhiên phải quan 
tâm đến chất lượng nước lũ. Nước lũ chảy tràn qua biên giói ít phù sa, 
trong khi nước từ sông Tiền và sông Hậu chứa nhiều phù sa, vì vậy phải 
cố gắng làm giảm bớt hoặc hạn chế lưu lượng nước chảy tràn qua biên 
giói nhằm giúp Đồng Tháp Mười ngày càng màu mỡ hơn. 

Chung sống vói lũ là phải chủ động làm cho lũ thay đổi theo hướng có lợi nhất 
cho con người, giảm bớt tác hại tự nhiên là biện pháp tích cực có thể thực hiện 
được. Đối với số dân cư trú lại trong mùa lũ, cần giúp họ xây dựng cuộc sống tiện 
nghi, văn minh, con em họ vẫn được đến trường, việc đi lại làm ăn vẫn thuận tiện 
trên các vùng đất cao, nhà sàn. Trong sản xuất nông nghiệp, cần bố trí thời vụ phù 
hợp, nhất là lúa hè thu để né lũ. Một số noi có thể làm đê bao ở vùng ngập nông, 
chống lũ đầu mùa. Các vùng ngập nông rộng lán ở Nam Long An, Tiền Giang, 
Vĩnh Long, Cần Thơ, Nam An Giang là vùng đất màu mỡ, ít chua phèn, không 
mặn, dễ cấp nước mùa khô, đông dân, ở đó có thể ngăn lũ hoàn toàn để tăng vụ, 
trồng cây lâu năm có giá trị. Do đó, có thể xây dựng những vùng bao vừa và nhỏ 
với quy mô khoảng 1.000 - 10.000 ha mỗi ô để chống lũ cả năm xen với đường 
thoát nước theo kênh để tiêu thoát cho vùng kề cận phía trên. Tất cả có đến 1/3 
tổng diện tích vùng lũ được các địa phương yêu cầu cho ngăn lũ cả năm, có công 
trình để tiêu thoát nước và lấy phù sa đúng lúc (Tiền Giang 140.000 ha, Vĩnh Long 
92.000 ha, Cần Thơ 110.000 ha, An Giang 100.000 ha...). Tỉnh An Giang đã đầu tư 23 
tỉ đồng để đắp đê, đập, làm cống thoát nước, bảo vệ gần 210.000 ha lúa và màu vụ hè 
thu năm 1997, trong đó ngân sách Nhà nước là 5,3 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 18 tỉ 
150 triệu đồng. Các huyện đầu nguồn và các huyện vùng sâu nằm trong Tứ giác Long 
Xuyên đắp được 693 đập tạm và sửa chữa được 34 cống dưới đê để tiêu thoát nước 
nhanh, kinh phí 2 tỉ đồng. Nhờ vậy, nông dân các huyện đã thu hoạch trọn vẹn trên 
13.000 ha hoa màu và thu hoạch cơ bản trên 194.000 ha lúa hè thu trong tình hình 
lũ vể sớm. 



Chung sống với lũ có chế ngự là một bước đi hợp với quy luật tự nhiên và 
hoàn cảnh kinh tế - xã hội nước ta. Vấn đề là hạn chế sự thiệt hại do lũ lụt ở mức 
thấp nhất. Lũ xảy ra trên quy mô toàn đồng bằng và có một lượng nước khổng lồ 
tràn qua, cho nên các biện pháp đắp đê hay xây dựng hồ chứa rất khó thực hiện và 
làm thay đổi môi trường theo chiều hướng xấu mà hậu quả của nó không thể lường 
hết được. Biện pháp đắp đê bao thực tế sẽ ngăn cản sự thoát nước, kéo dài thời 
gian ngập lụt ở vùng lân cận, mặt khác khi đê bao bị vỡ thì thật là một hiểm hoạ. 
Vì vậy cần xây dựng một chiến lược thích ứng vói điều kiện ngập lụt, đó là phát 
triển thuỷ lợi và giao thông, trước hết là phát triển kênh mương và đường sá ; trồng 
cây để chắn sóng, bảo vệ nhà cửa và làm chậm lũ ; quy hoạch lại khu dân cư gồm 
nhà sàn ở vùng ngập nông hay đắp dải đất cao chạy dọc theo hưáng nước chảy, 
không làm đê bao khoanh vùng, đê sông. 

Hạn chế từng phần tiến tói khắc phục triệt để dòng chảy từ biên giói xuống, để 
tăng cường các dòng chảy theo kênh mang bùn cát từ sông vào nhằm cải tạo đồng 
ruộng. Giảm bớt mức độ ngập và thời gian ngập nước, trước hết là đối với lũ sớm 
để tránh việc xây dựng hàng loạt đê bao chống lũ tháng VIII ở hạ nguồn, tiến tới 
giảm cao trình xây dựng cho các vùng nội đồng. Hướng dòng chảy lũ sớm vào các 
vùng xa sông Tiền nhằm mục đích cải tạo chất lượng nước ở những vùng có chất 
lượng nước xấu mà điển hình là hướng dòng chảy lũ sang vùng giữa hai sông Vàm 
Cỏ và xây dựng các cống ở đầu các kênh trục ngang để điều khiển dòng chảy vào 
mùa lũ. 

c. Công trình thoát lữ đồng bằng sông cửu Long 

Thực hiện Chương trình quốc gia kiểm soát vùng lũ, sống chung vói lũ ở đồng 
bằng sông cửu Long, Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thực hiện ba công trình cấp bách thoát lũ về hướng tây và ra biển gồm : Kênh 
Tuần Thống - T5, kênh T6 và nạo vét một phần kênh Luỳnh Huỳnh. 3 công trình 
cấp bách này kết hợp với các kênh thoát lũ hiện có đã làm cho cường suất dòng 
chảy của lũ từ 4000 mVgiây giảm xuống còn 1500 - 1700 mVgiây. Đặc biệt các 
tiểu vùng của tứ giác Hà Tiên - Rạch Giá đã đón nước ngọt về đồng ruộng. 

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống thoát lũ kênh T5, T6 
(Tuần Thống, Luỳnh Huỳnh) nối liền 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang với tổng chiều 
dài 50.248 m, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng thêm một kênh 
thoát lũ là kênh Lun Lán 1 xuất phát từ Rạch Giá - Hà Tiên tại vị trí cầu Lun Lán 



trên quốc lộ 80 và đổ thẳng ra biển Tây vói chiều dài 87000 m, kinh phí đầu tư 
gần 12 tỉ đồng. 


Bài 36 ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM 


1. Sự phân bố tài nguyên đất trên thế giới và tình hình sử dụng đất ở 
Việt Nam như thế nào ? 

a. Tài nguyên đất trên thế giới 

Sự thay đổi về khí hậu, thảm thực vật, đá mẹ, địa hình và tuổi của đất trên 
Trái Đất là nguyên nhân hình thành nhiều loại đất khác nhau về màu sắc, 
độ dày đất, độ chua và nhiều tính chất khác. Nhìn chung, trên thế giới có 
5 nhóm đất phổ biến được phân bố ở các vùng khác nhau là : 

- Đất Podzol: phân bố ở các vùng khí hậu lạnh. 

- Đất đen (mollisols) : phân bố ở các vùng khí hậu bán khô hạn. 

- Đất đỏ (oxisols) : phân bố vùng khí hậu khô và nóng. 

- Đất AlẼsols : phân bố ở vùng khí hậu ẩm ướt vói mùa hè nóng và mùa đông lạnh. 

b. Tái nguyên đất ở Việt Nam và tình hình sử dụng 

Việt Nam có diện tích tự nhiên gần 33 triệu ha, chưa kể quần đảo Trường 
Sa và Hoàng Sa, xếp thứ 55 trong tổng số 200 nước của thế giới, thuộc 
quy mô diện tích trung bình. Nhưng vì dân số đông nên diện tích đất bình 
quân đầu người là 0,46 ha/người (1995), thuộc loại thấp nhất trên thế giới, 
xếp thứ 120 và bằng 1/6 bình quân của thế giới. 


Diện tích đất đang được sử dụng là 22.226.830 ha, chiếm 68,83% tổng quỹ 
đất. Còn 10.667.577 ha đất chưa sử dụng, chiếm 33,04% diện tích đất tự nhiên. 
Đất nông nghiệp ít, chỉ có 8,416 triệu ha (26,1% diện tích đất tự nhiên). Một số 
diện tích đất xấu chưa được cải tạo trong đó có 460.00 ha đất cát. 



Với thực trạng sử dụng đất như hiện nay, cho dù đến năm 2020 tiềm năng đất 
nông nghiệp được khai thác hết (khoảng 10 triệu ha) thì vói dân số đông, đất nông 
nghiệp chỉ còn dưới lOOOmVngười. Như vậy, nước ta là một trong nước hiếm đất 
nhất trên thế giới nên việc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước phải 
luôn luôn gắn liền với chiến lược sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài 
nguyên có hạn này. Đất vùng đồng bằng thích hợp cho cây hoa màu, lương thực 
ngắn ngày, chủ yếu phục vụ cho an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, trên thực 
tế đã được khai thác tói hạn. ở các vùng châu thổ đông dân, noi có bình quân đất 
canh tác chỉ còn SOOmVngưòd, tức là nếu sản xuất thuần nông thì mỗi ngày một 
người phải sống dựa vào sản phẩm của Im^ đất đem lại. Để đảm bảo an ninh lương 
thực, thì đất đồng bằng, đặc biệt là đất lúa phải được bảo vệ nghiêm ngặt. 

2, Làm thế nào để chống xói mòn đất ? 

Muốn chống được xói mòn đất, người ta không thể áp dụng một biện 
pháp đơn lẻ nào, mà phải lựa chọn một hệ thống biện pháp thích hợp : 

- Trồng cây che phủ mặt đất theo kiểu nông, lâm nghiệp kết hợp tạo ra tán che 
nhiều tầng, nhiều lóp tạo độ ẩm thích họp, đảm bảo nhiệt độ tốt cho sinh vật và 
động vật phát triển, cải tạo môi trường đất. Trên mặt đất lóp thảo mục, tiếp đó là 
những lóp cây tạo ra nhiều tầng sẽ hạn chế đáng kể xung lực của hạt mưa. Việc trồng 
xen những cây hằng năm vói cây trồng lâu năm và trồng gối sẽ tạo được một tán 
che tối đa. 

- Công trình đồng ruộng : ruộng bậc thang, kiến thiết đồi nương, đào mương 
giữa dốc... ; làm đất, gieo trồng theo đường đồng mức hoặc trồng cây theo đường 
hàng ngang dốc để cắt dòng chảy .... đều có tác dụng phân tán, làm giảm cường độ 
dòng chảy và bùn cát, hạn chế xói mòn. 

- Cải thiện cấu trúc đất : làm cho đất tơi xốp, giữ được nước hạn chế tốc độ 
chảy, có kết cấu bền vững và làm tăng mức độ gồ ghề cũng có tác dụng chống xói 
mòn đất. 

- Phòng chống xói mòn trên phạm vi toàn lãnh thổ : 

Trên phạm vi toàn vẹn lãnh thổ rộng lớn phòng chống xói mòn phải có những 
đầu tư lán và tiến hành theo các bước sau đây : 

+ Điểu tra khoanh vùng vẽ bản đồ xói mòn trên cơ sở các bản đồ : địa 
hình, thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất, địa chất, phân bố mưa, thực bì. 



Tuy nhiên, bản đồ xói mòn chỉ được chính thức xác lập sau khi đã kiểm 
tra thực địa. 

+ Xây dựng và thực thi các biện pháp chống xói mòn : bảo vệ rừng đầu nguồn 
(trồng mới hoặc nuôi dưỡng rừng đầu nguồn), trong đó, cần xác định cụ thể phạm 
vi, diện tích và chủng loại cây của rừng đầu nguồn. 

+ Xây dựng, thiết lập mạng lưới hồ chứa để giữ nước tránh các dòng chảy 
mạnh, chảy xiết, lũ quét. Khi xây dựng các hồ lớn cần phải dự đoán những tác 
động có thể xẩy ra ưong môi trường. 

+ Xây dựng các công trình ngăn lũ và phân lũ : có thể đắp đập tạo thành hồ 
chứa nhỏ hoặc có thể dùng các bó cành cây, bó tre để cản dòng chảy khi cần thiết, 
có thể phân lũ thành nhiều nhánh để hạn chế cường độ lũ. 

- Phòng chống xói mòn trên phạm vi khu vực : 

Đây là phương pháp được thực thi ở những khu vực hẹp (một nương rãy, một 
quả đồi hay một cánh đồng). Trong phương pháp này, người ta không phải đầu tư 
lớn, dễ làm nên hợp tác xã hoặc từng hộ nông dân cũng có thể áp dụng. Tuy nhiên, phải 
căn cứ vào cây ưồng, hiện ưạng sử dụng đất mà chọn lọc các biện pháp thích họp. 

Riêng đối vói đất canh tác hằng năm, do có tán che phủ thấp, rễ phát triển yếu, 
đất có thể bị xới xáo hoặc làm cỏ ngay cả trong thòi gian có mưa nhiều nên cần áp 
dụng các biện pháp : canh tác theo đường đồng mức, gieo hàng dày và mật độ cây 
hàng năm cũng dày. Ngoài ra, cần phải trồng xen, trồng gối, nếu cần phải làm 
luống thì làm luống cắt ngang sườn dốc ; tạo ra băng đệm bằng cách trải đều 
ngang dốc cỏ tươi, cỏ khô, thân cây khô... Làm ruộng bậc thang cũng là một 
phương pháp hữu hiệu để hạn chế dòng chảy.. 


Bài 37 ĐẶC ĐIẾM SINH VẬT VIỆT NAM 

1. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập mặn 

Hệ sinh thái rừng nhiệt đói ngập mặn phát triển ở vùng cửa sông ven biển 
nước ta, trên đất mặn ngập triều và cũng là rừng đặc trưng thổ nhưỡng. 
Điều kiện sinh thái của rừng cây ngập mặn là khí hậu nhiệt đói, đất mặn, 



ngập nước quanh năm, đất bị gây hoá, không thoáng khí, đất lầy chưa 
vững chắc. Các loài cây mọc 

trên có đặc điểm sinh thái riêng là ưa mặn, rễ không làm thành cái nơm 
nổi trên mặt đất, lá cứng dày, mọng nước, có cấu tạo chịu hạn. Rừng ngập 
mặn ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ là rừng cây bụi thấp, nhỏ, cao chừng 3 
- 4m. Rừng ngập mặn tập trung ở Nam Bộ và là những rừng cây gỗ lớn. 
Đước ở bán đảo Cà Mau cao tới 20 - 30m. Sự khác nhau đó được giải 
thích là do độ dày tầng đất Nam Bộ sâu hơn hẳn (20m) so với lóp bùn 
nông ở Bắc Bộ (Im) (theo Thái Văn Trừng). 

Số loài cây trong rừng ngập mặn không nhiều, khoảng 20 loài. Phần lớn là cây 
bụi, rậm rạp xanh quanh năm. Các họ cây quan trọng nhất là họ Đước 
(Rhiiophoraceae), họ Mấm (Verbenaceae), họ Sú (Meliaceae), họ Bần 
(Lythraceae), họ Đơn nem {Myrrinaceae). Tuỳ theo trạng thái của đất, mỗi nơi có 
một số loài ưu thế. Ngoài cùng, trên đất còn nhiều nước (bùn lỏng), mỂửn đen 
(Avicennia) là loài cây tiên phong, mọc gần như thuần loại tạo thành quần lạc cao 
chừng 2 - 3m. Trong quần lạc, thỉnh thoảng có xen loài cây đước và một số cây 
dâng chừng 3 - 4m, vươn cao trên quần lạc mấm đen. Sự cố định đất dần của loài 
cây này đã làm cho chúng bị đào thải, thay thế bằng các loài cây mọc trên đất bùn 
khô như đước (Rhiiophora mucronata), dâng {R.Conjugata), vẹt iBrugniera 
gymmorhừa) bần (Sonnerata acida) và sú {Aegiceras majus). 

ở miền Bắc phổ biến là loài cây sú và cây trang (Kandelia rheedii). Còn ở 
miền Nam phổ biến các loài đước, dâng, dừa nước {Nipa ỷrutescens), chà là 
(Phoenix Paludosa), dà vôi (Ceriops tagal) mà hầu như không thấy ở miền Bắc. 
Trong cùng, trên đất cứng khô thường gặp các loài cây giá (Excoecaria 
agallocha). ở miền Nam, mọc xen giá còn có các loài cóc trắng (Lumnitera 
racemosa), cóc đỏ (Lumniteia cocciena). Dọc bờ kênh rạch nước lợ, gặp các loài 
bần, quá trong noi nước lợ nhạt dần là hàng dừa nước mọc xen lẫn với ô rô 
{Acanthus iliciỷolius). 

Quá trình diễn thế tự nhiên trên rừng ngập mặn ven biển là quá trình tự 
đào thải của các loài cây này nhường chỗ cho loài cây khác trong điều kiện chính 
bản thân nó tham gia vào quá trình làm biến đổi đất đai. 

Quần xã động vật trong rừng ngập mặn rất phong phú, nhất là các loài 
thân mềm, nhiều loài có giá trị kinh tế cao như Hầu, Sò, Ngao, Ngán, Vọp, Don, 



các loài giáp xác như tôm, cua bể, ghẹ và các loài cá đáy án thực vật. Tại rừng ngập mặn 
Quảng Ninh còn có loài Vẹm xanh và các bãi Sá sùng. Sống trên cây, trong đất còn có 
loài cây ăn quả, hạt, lá cây, mật hoa như khỉ, sóc, lợn rừng, chuột, ong và các loài án 
côn trùng, án thịt, ăn tạp như rái cá, trăn, rắn, kì đà, cá sấu, dod, nhiều nhất là các loài 
chim như cò, hạc, ngỗng, sếu, cốc, bồ nông, mòng biển tập trung đông đảo thành các 
sân chim Đầm Dod, Cái Nước ở Cà Mau. 

Trước đây nước ta có diện tích rừng ngập mặn khá rộng 450.000 ha, đứng thứ 
hai trên thế giới sau rừng ngập mặn Amazôn ở Nam Mĩ. Rừng ngập mặn ở 
Nam Bộ rộng nhất trên, 300.000 ha (riêng Cà Mau chiếm gần một nửa diện tích) và 
cũng là rừng ngập mặn điển hình nhất, giàu có nhất. Hệ sinh thái rừng ngập mặn 
có năng suất sinh học cao, đặc biệt là sinh khối động vật nước lợ ở vùng cửa sông 
ven biển, noi có nguồn thức ăn và đa dạng sinh học phong phú nhất. 

Diện tích và sự giàu có, đa dạng sinh học của rừng ngập mặn ở nước ta đã bị 
suy giảm đáng kể, nhất là rừng ngập mặn Nam Bộ. Việc khai thác nguồn thuỷ sản 
vùng rừng ngập mặn không hợp lí, việc biến rừng ngập mặn thành đồng ruộng, 
vuông tôm đã không sử dụng được hết nguồn lợi tài nguyên sinh học của môi 
trường và tình trạng gia tăng ô nhiễm vùng cửa sông, ven biển đề cần quan tâm. 

2, San hô trong biển nhiệt đới 

San hô là một loài động vật nhỏ có vỏ vôi, chỉ có thể sống trong các biển nhiệt 
đới ấm quanh năm trên IS^’ và trong, không có phù sa làm vẩn. San hô sống tập 
đoàn sinh trưởng rất mau, mói nóu lên, san hô nom mểm mại như búp măng, nên 
được gọi là “măng biển”. San hô con ra đời từ vỏ san hô mẹ, nhưng không bứt rời 
khỏi vỏ mẹ mà dính mãi vói mẹ, cứ thế hệ này sang thế hệ khác, chồng chất lên 
nhau, tạo ra những hình thù mềm mại như cây cỏ, hoa lá đẹp như những công trình 
gọt đẽo tinh xảo, nên thường gọi là cây san hô tuy không phải là thực vật. 
Vỏ những san hô đã chết cứng lại vói nhau ở bên dưới, san hô sống ở phần trên 
vẫn mỗi ngày một sinh ra thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa như hoa lá ngả 
nghiêng trước gió, mỗi khi có vật gì làm xáo động nước biển. 

... Ngoài khơi nước ta có nhiều quần đảo san hô lớn, điển hình là các 
quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. San hô đang chồng chất lên nhau làm 
thành vô số đảo mà thuật ngữ gọi là atoll. Cấu tạo toàn bằng vỏ san hô, 
các đảo ấy gồm một số vành đá nổi lên trên mặt biển, quây tròn thành 



một vũng nước ở giữa như một cái đầm gọi là đảo vành khăn. Những đảo 
nước nổi lên còn nhỏ, lâu rồi thì hợp thành những vành khăn lớn. Đường 
kính có thể lán tới hàng km. Những cây mọc lên trước tiên trên những đất 
san hô ấy là dừa, nên đảo san hô gọi là đảo dừa. Một cảnh quan độc đáo 
trên các biển nhiệt đói là do những đảo san hô như thế tạo ra. 


Bài 38 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM 


1. Vai trò của rừng là gì ? 

Rừng là thảm thực vật của những cây thân gỗ trên bề mặt trái đất, giữ vai trò to 
lớn đối vói con ngưòd : 

• Cung cấp nguồn gỗ, củi. 

• Điều hoà khí hậu, tạo ra ôxy 

• Điều hoà nước. 

• Nơi cư trú động của động, thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm. 

Một hecta rừng hàng năm tạo nên sinh khối khoảng 300 - 500 kg, 16 tắn ôxy 
(rừng thông 30 tấn, rừng trồng 3-10 tấn). Mỗi ngưòd một năm cần 4.000 kg O 2 
tương ứng với lượng ôxy do 1000 - 3000m^ cây xanh tạo ra trong năm. Nhiệt độ 
không khí rừng thường thấp hơn nhiệt độ đất trống khoảng 3 - s^^c. Rừng bảo vệ 
và ngăn chặn gió bão. Hệ số dòng chảy mặt đất có độ che phủ 35% lán hơn đất có 
độ che phủ 75% hai lần. Lượng đất xói mòn của rừng bằng 10% lượng đất xói 
mòn từ vùng đất không có rừng. Rừng là nguồn gen vô tận của con người và noi cư 
trú của các loài động thực vật quý hiếm. Vì vậy, tỉ lệ đất có rừng che phủ của mỗi 
quốc gia là một chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường quan trọng. Diện tích đất 
có rừng của một quốc gia tối ưu phải đạt 45% tổng diện tích. 

Tài nguyên rừng trên Trái Đất ngày càng bị thu hẹp về diện tích và trữ 
lượng. 

• Đầu thế kỉ XX diện tích rừng trên thế giới là 6 tỉ ha. 

• 1958 4,4 tỉ ha 

• 1973 3,8 tỉ ha 



• 1995 2,3 tỉ ha 

Tốc độ mất rừng hàng năm trên thế giói là 20 triệu ha, trong đó rừng nhiệt đói 
bị mất là lớn nhất. Năm 1990 châu Phi và châu Mĩ La Tinh còn 75% diện tích 
rừng nhiệt đới, châu Á còn 40%. Theo dự báo đến năm 2010 rừng nhiệt đới chỉ 
còn 20 - 25% ở một số nước châu Phi, châu Mĩ La tinh và Đông Nam Á. Rừng ôn 
đới không giảm về diện tích nhưng chất lượng và trữ lượng gỗ bị suy giảm đáng kể 
do ô nhiễm không khí. Theo tính toán giá trị kinh tế rừng ở châu Âu giảm 30 tỉ 
USD/năm. 

2, Nguyên nhân nào gây suy thoái rừng ở Việt Nam 

Có thể kể ra 6 nguyên nhân chính gây nên mất rừng và làm suy thoái 
rừng ở nước ta là : 

- Đốt nương làm rẫy, sống du canh ; Trong tổng diện tích rừng bị mất hằng 
năm thì khoảng 40 - 50% là do đốt nương làm rẫy. Tính sơ bộ ở Đắc Lắc từ 1991 
đến 1996 mất trung bình 3000 - 3500 ha rừng/năm, trong đó ưên 1/2 diện tích 
rừng bị mất đi do làm nương rẫy. 

- Chuyển đất có rừng sang đất sản xuất các cây kinh doanh, đặc biệt là phá 
rừng để trồng các cây công nghiệp như cà phê ở Tây Nguyên chiếm 40 - 50% diện 
tích rừng bị mất trong khu vực. 

- Khai thác quá mức vượt khả năng phục hồi tự nhiên của rừng. 

- Do ảnh hưởng của bom đạn và chất độc hoá học ưong chiến tranh, đặc biệt ở 
miền Nam đã phá huỷ khoảng 2 triệu ha rừng tự nhiên. 

- Do khai thác không có kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu, làm lãng phí tài 
ngyên rừng. 

- Do cháy rừng, nhất là rừng tràm, rừng thông, rừng khộp rụng lá. 

3. Việc quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ tài nguyên rừng 

Năm 1943, theo số liệu thống kê của Mô răng, tỉ lệ che phủ rừng của cả 
nước là 43,8%, riêng ở Bắc Bộ tới 60% thì đến năm 1983, chỉ còn 23,6%, 
nghĩa là sau nửa thế kỉ diện tích rừng đã bị thu hẹp gần một nửa. Đây 
cũng là thời điểm tài nguyên rừng bị kiệt quệ nhất, diện tích đất hoang, 
đồi ưọc lên tói 14 triệu ha (chiếm hơn 2/5 diện tích lãnh thổ). Sau 15 
năm, vói mọi nỗ lực nhằm phục hồi rừng, thực hiện dự án trồng rừng đã 



được nâng dần, năm 1990 là 27,7% năm 1999 đạt được 33,2% do diện 
tích rừng trồng tăng lên đáng kể. Theo số liệu kiểm kê rừng năm 1999, thì 
trên toàn quốc có hơn 10,9 triệu ha rừng, rừng tự nhiên chiếm hơn 9,4 
triệu ha, rừng trồng đạt gần 1,5 triệu ha (gần gấp 4 lần so vói diện tích 
rừng trồng năm 1983). Những năm qua, chúng ta đã nỗ lực bằng nhiều 
biện pháp hồi phục rừng, làm giảm đáng kể diện tích đất trống đồi trọc từ 
trên 10 triệu ha (năm 1999), đến năm 2003 còn gần 7 triệu ha, tổng diện 
tích có rừng trên 

toàn quốc trên 12 triệu ha, đạt độ che phủ 36,1%. Tuy nhiên, tài nguyên 
rừng vẫn bị suy thoái mạnh, thể hiện rõ nhất ở tình trạng suy giảm chất 
lượng rừng. 

Năm 1943, cả nước có trên 14 triệu ha rừng, thì loại rừng có trữ lượng trên 
150m^/ha chiếm gần 10 triệu ha, trong đó rừng tốt có trữ lượng trên 300m^/ha 
chiếm 2,5 triệu ha. Theo thống kê năm 1990, diện tích rừng có trữ lượng trên 
ISOm^ha cả nước chỉ còn hơn nửa triệu ha ; năm 1999, rừng có trữ lượng tốt chỉ 
còn gần 200 nghìn ha. Chỉ còn hiếm hoi những cánh rừng nguyên sinh giàu có với 
quang cảnh rừng già âm u, tĩnh mịch. Dưới tán rừng hầu như khép kín, mặt đất ẩm 
ướt bao phủ một lóp thảm thực vật tươi tốt. Trên cao vượt lên tán rừng là những 
cây đại thụ chứng minh cho sự tồn tại của rừng nguyên sinh. Thảm rừng nguyên 
sinh ở nước ta đang có dấu hiệu phục hồi làm tăng tỉ lệ che phủ. Tuy nhiên đó vẫn 
là những thực bì thức sinh kém chất lượng. 

Tác động của con người nhanh chóng biến những khu rừng giầu có thành 
nghèo kiệt. Điều kiện khí hậu ẩm cao đã tạo thuận lợi cho sự phục hồi lóp phủ 
thực vật, mặc dù vậy thời gian để quá trình diễn thế ngược trở lại từ rừng nghèo 
thành rừng giàu thì phải tính bằng hàng trăm năm, thậm chí không có thể. Hiện 
chúng ta còn gần 10 triệu ha đất hoang, đồi trọc cần được cải tạo trồng rừng che 
phủ. Nước ta là một nước nhiều đồi núi, mà diện tích rừng theo đầu ngưòd rất thấp, 
trung bình chỉ có 0,14ha (cao nhất ở Tây Nguyên là l,33ha, thấp nhất ở Đông Nam Bộ 
còn 0,07ha) thấp hơn cả tri số tmng bình của châu Á (0,4ha) và của thế giói (l,6ha), 
kém xa so vói châu Đại Dương (6,7ha) và Mĩ La Tinh (5,2ha). 

Song song vói hoạt động phá rừng làm mất nơi cư trú và nguồn thức ăn của 
giói động vật, cùng với việc săn bắn quá mức các loài chim thú đã làm suy giảm 
đáng kể số lượng các loài động vật hoang dã và nguồn gen thực, động vật qúi 
hiếm, ở nước ta bước đầu đã xác định được có gần 500 loài hoặc nhóm loài thực 
vật, 85 loài thú, 63 loài chim, 40 loài bò sát, lưỡng cư dạng bị mất dần, trong đó số 
loài thực, động vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tiêu diệt lên tới 100 loài thực vật, 



54 loài thú và 60 loài chim. Trong sách đỏ Việt Nam “đã thống kê, phân loại 360 
loài thực vật và 350 loài động vật thuộc loài quí hiếm theo mức độ nguy cấp cần 
được phải bảo vệ khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều loài cây gỗ quí đang có nguy 
cơ cạn kiệt như đinh, lim, sến, táu, hoàng đàn, giáng hương, cẩm lai, trắc, mun, gụ. 
Nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã gây được sự 
chú ý của các tổ chức bảo vệ thiên nhiên thế giới. Hiệp hội quốc tế bảo vệ thiên 
nhiên (lUCN) đã đưa vào danh sách các loài cần được bảo vệ ở Việt Nam gồm các 
loài voi, vẹt ngũ sắc, vượn đen, hổ, nai cà tong, bò xám, bò tót, trâu rừng và xếp 
loài bò xám (Bos sauveli) là loài thứ hai trong danh sách 12 loài động, thực vật 
trên thế giới cần được bảo vệ. Nước ta có 4 loài trong số 8 loài trâu bò hoang dã 
của vùng Đông Nam Á là bò xám, bò rừng Ban teng, bò tót và trâu rừng. Sau chiến 
tranh Đông Dương, các nhà khoa học cho rằng, loài bò xám đã bị tiêu diệt, nhưng sau 
giải phóng miền Nam đã phát hiện còn vài chục con ở sát vùng biên giói. Cũng phát 
hiện được loài tê giác một sừng ở vùng Bù Gia Mập, dự kiến chỉ còn khoảng 
10-15 con còn sót lại. Các loài chim trĩ, sếu cổ trụi, tiĩ sao, gà lam mào trắng, gà 
lam mào đen, gà lam đuôi trắng đã được Tổ chức bảo vệ chim trĩ quốc tế và 
Hiệp hội bảo vệ chim quốc tế chấp nhận hỗ trợ từng bước trong chương trình bảo vệ. 

Không chỉ trên đất liền mà nguồn tài nguyên sinh vật dưói nước, đặc biệt 
nguồn hải sản nước ta cũng bị giảm sút rõ rệt. Nguồn lọi cá nổi (cá trích, cá lục, cá 
lầm ...) ở ven biển vịnh Bắc Bộ đang có chiều hướng giảm dần. Vùng biển Tây 
Nam, nơi có nguồn hải sản rất lán thì sản lượng đánh bắt cá, tôm cũng giảm sút 
đáng kể. Nhiểu loài có nguy cơ tuyệt chủng như cá mòi, cá cháy, ... nhiều loài 
đang giảm mức độ tập trung như cá chim, cá gúng, cá hồng. Đó là hậu quả của sự 
khai thác đánh bắt quá mức và tình trạng gia tăng ô nhiễm môi trường nước, nhất 
là ở các vùng cửa sông, ven biển. Sự suy giảm tính đa dạng, giàu có của nguồn tài 
nguyên sinh vật tự nhiên đã trở thành một đặc điểm của giói sinh vật Việt Nam 
hiện tại. Do vậy, cần đặc biệt chú ý đặc điểm này trong khai thác, sử dụng tài 
nguyên sinh vật. 


Bài 39 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Tự NHIÊN VIỆT NAM 
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG Tự NHIÊN VIỆT NAM 


1. Thiên nhiên Việt Nam mang sác thái của tự nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa 



- Đặc điểm cơ bản và nổi bật nhất của tự nhiên Việt Nam là tính chất 
nhiệt đới ẩm gió mùa. Đặc điểm này vừa phản ánh được bản chất của tự 
nhiên Việt Nam vừa có tác động sâu sắc đến các đặc điểm cơ bản khác 
của tự nhiên. 

Căn cứ vào các chỉ tiêu khí hậu và qua đó chi phối trực tiếp đến các yếu tố và 
chế độ thuỷ văn của nước ta, đồng thòi căn cứ vào lóp phủ thổ nhưỡng và lóp phủ 
thực vật nguyên sinh, vào các dạng và các kiểu địa hình cũng có thể thấy được bản 
chất tự nhiên nước ta mang sắc thái nhiệt đói ẩm gió mùa rất rõ nét. 

a) Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa biểu hiện qua đặc điểm khí hậu 

Toàn bộ lãnh thổ nước ta nằm trong vành đai nóng của bán cầu Bắc. Điểm 
cực Bắc của nước ta nằm sát chí tuyến Bắc, điểm cực Nam trên đất liền chỉ cách 

xích đạo trên 8° vĩ tuyến. Khí hậu nước ta có nền nhiệt độ cao do tiếp nhận bức xạ 
Mặt Trời rất lớn quanh năm. Tính chung trong cả nước, lượng bức xạ tổng cộng 
thường đạt 120 - 130kcl/cm7năm, cán cân bức xạ 75 - 90kcal/cmVnăm, đều đạt 
và vượt các chỉ tiêu của khí hậu xích đạo và nhiệt đới. Vì thế, nhiệt độ trung bình 
hàng năm tại các khu vực ở nước ta thường từ 21 - 26^c và tổng nhiệt độ hàng 
năm thường đạt 8000 - 9000^c. Sự dồi dào về chế độ nhiệt, ánh sáng là điều kiện 
vô cùng thuận lợi cho lóp phủ thực vật nhiệt đới và á xích đạo phát triển mạnh mẽ. 

Ngoài chế độ nhiệt tiêu biểu cho vùng nhiệt đới, khí hậu nước ta còn có một 
đặc điểm rất đặc sắc là ẩm. Đặc điểm này làm cho khí hậu nước ta khác vói khí 
hậu nóng, khô hạn và có tính chất hoang mạc của một số nước và khu vực ở 
Tây Nam Á và hoang mạc Sahara. Chế độ ẩm của khí hậu nước ta được thể hiện rõ 
ở độ ẩm tương đối và lượng mưa. Lượng mưa ở nước ta cũng khá dồi dào, trung 
bình hàng năm đạt từ 1500 - 2000mm. 

Chế độ ẩm cao của nước ta có được là do có nguồn cung cấp rất dồi dào và 
dường như vô tận của Biển Đông rộng lớn và nóng ẩm quanh năm. Lượng ẩm này 
còn được bổ sung bằng nguồn hoi nước và nước mưa từ các khối không khí nóng 
ấm cua vùng chí tuyến Tây Thái Bình Dương và vùng xích đạo thuộc An Độ 
Dương và Thái Bình Dương định kì và thường xuyên mang đến nước ta theo cơ 
chế hoạt động của chế độ gió mùa và tín phong. 

Chế độ gió mùa được thể hiện rõ ở nước ta bởi sự thay đổi luân phiên của hai 
mùa gió trong năm : mùa hạ, từ tháng 5 đến tháng 10 là gió mùa Tây Nam và mùa 
đông từ tháng 11 đến tháng 4 là gió mùa Đông Bắc. 



Gió mùa Tây Nam mang đến nước ta các khối không khí nóng và ẩm của vùng 
xích đạo làm cho nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và mưa nhiều. Gió mùa Đông Bắc mang 
đến nước ta các khối không khí lạnh và khô của lục địa phương Bắc giá lạnh vào 
thòi kì mùa đông. Tuy vậy, khi đến lãnh thổ nước ta các khối không khí này đã 
biến tính đi nhiều trở nên nóng ẩm và bớt khô hơn. Điều này được thể hiện rất rõ là 
vào thòi kì mùa đông ở miền Bắc Việt Nam, cho đến giới hạn phía nam là núi 
Bạch Mã (ở khoảng vĩ độ 16°B), có một mùa đông lạnh và tương đối khô vói 
khoảng 3 tháng (từ tháng 12 đến tháng 2) có nhiệt độ trung bình hàng tháng xuống 
dưói 20‘’C, nhưng từ Đà Nẩng trở vào thì hầu như không còn khái niệm mùa đông 
lạnh nữa vì không có tháng nào nhiệt độ xuống dưói 20‘’C. Từ phía Nam của dãy 
núi Bạch Mã trở vào khí hậu nóng quanh năm. ở đây khái niệm mùa chỉ thích hợp 
vói mùa khô và mùa mưa do cơ chế gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam chi phối. 

h. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa hiểu hiện qua các thành phẩn tự nhiên khác 

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của tự nhiên nước ta không chỉ được phản ánh 
bằng những chỉ số khí hậu cụ thể mà còn được biểu hiện trong tất cả các thành 
phần của tự nhiên, trong các cảnh quan thiên nhiên ở khắp mọi miền đất nước. 

Đặc tính nóng ẩm đã làm cho các quá trình phong hoá, đặc biệt là phong 
hoá học diễn ra mạnh mẽ tạo nên lóp vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm rất dày. 
Sự xen kẽ kế tiếp giữa mùa mưa và mùa khô đã tạo những điều kiện thuận 
lợi cho sự tích tụ sắt và nhôm hình thành đất íeralit đỏ vàng rất phổ biến ở 
vùng đồi núi nước ta . 

Chế độ gió mùa cũng được phản ánh trực tiếp trong các đại lượng đặc trưng 
cho dòng chảy, thuỷ chế của các sông ngòi, hồ đầm và nước ngầm tại các lưu vực 
bỏfi nguồn cung cấp nước chủ yếu của chúng là nước ngầm (cũng do nước mưa lưu 
trữ lại). Trên khắp lãnh thổ Việt Nam ở lưu vực sông nào có thuỷ chế theo hai 
mùa: mùa lũ, tương ứng với mùa mưa, và mùa cạn, tương ứng với mùa khô, khác 
biệt nhau rất rõ rệt. 

Các quá trình ngoại lực cũng diễn ra mạnh mẽ trong các điều kiện nóng ẩm, 
nhất là trong thời kì mưa lũ làm táng cường các hoạt động xâm thực, xói mòn làm 
phá huỷ và hạ thấp địa hình của các dòng chảy, nhưng đồng thời cũng đẩy mạnh 
quá trình bồi lấp, lắng đọng phù sa ở các vùng trũng, ở khu vực hạ lưu và cửa sông. 

Chế độ nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện một cách trực quan và sinh động 
nhất ở giói sinh vật. Thảm thực vật rừng nhiệt đới và á xích đạo thường xanh và 



tươi tốt quanh năm với lượng sinh khối và năng suất sinh động cao vào loại nhất 
trên thế giới có mặt trên khắp đất nước ta , từ Bắc vào Nam, từ vùng núi biên giới 
đến các bãi triều ngập mặn ven biển đã chứng minh các điều kiện tự nhiên là môi 
trường sống lí tưởng của muôn loài sinh vật nhiệt đói. Sự phong phú về số lượng các 
loài sinh vật, trong đó có nhiều loại bản địa, đặc hữu quý hiếm đã làm cho thiên 
nhiên nước ta thêm phong phú, đa dạng và đặc sắc. 

Sắc thái thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa luôn là nguồn gốc và động lực của 
mọi quá trình tự nhiên, là nền tảng có tính chất ổn định, bền vững của thiên nhiên 
nước ta. Cho dù có thể có sự phân hoá của các thành phần tự nhiên hay của các 
khu vực khác nhau trên đất nước thì sự phân hoá đó chỉ làm phong phú và đa dạng 
hơn hẳn bản chất nền tảng của thiên nhiên nhiệt đói ẩm gió mùa của nước ta mà thôi. 

c. Đặc tính nhiệt đới ẩm gió mùa đã mang lại cho đất nước ta nhiều nguồn 
tài nguyên quý giá 

Trong những tài nguyên thiên nhiên nước ta, tài nguyên khí hậu và tài nguyên 
nước là những tài nguyên do chế độ nhiệt đới ẩm gió mùa trực tiếp mang lại. 
Ngoài ra đất, sinh vật được thừa hường nhiều nhất những điều kiện tự nhiên thuận 
lợi để trở thành các nguồn tài nguyên quý giá. Điều đáng chú ý là các loại 
tài nguyên này được xếp vào loại tài nguyên luôn được tái tạo và có khả năng được 
phục hồi, nếu được bảo vệ và khai thác hợp lí sẽ không bao giờ cạn kiệt, mang lại 
những lợi ích to lớn và lâu dài cho đất nước. 

2. Thiên nhiên Việt Nam mang tính bán đảo khá rõ nét 

Theo quan điểm mới về chủ quyền lãnh thổ thì nước ta có vùng biển rộng ước 
tính 1 triệu km^, gấp 3 lần diện tích đất liền. Vùng biển rộng chi phối tính bán đảo 
(hay tính biển) của tự nhiên Việt Nam. Nước ta nằm ở rìa đông của bán đảo 
Đông Dương tiếp giáp với Biển Đông rộng lớn với đường bờ biển dài 3260km 
chạy dọc theo lãnh thổ từ Bắc xuống Nam khiến cho đại bộ phận lãnh thổ nước ta, 
chỉ trừ ở vùng núi phía Bắc, có đường bờ biển chỉ cách đường biên giới trên đất 
liền trên dưới 300km. Nếu như so sánh chỉ số tương quan giữa diện tích đất liền 
với diện tích biển của thế giói là 1 : 2,42 thì nước ta là 1 : 3 hoặc tương quan giữa 
diện tích đất liền với đường bờ biển của thế giói là óOOkm^ có Ikm đường bờ biển 
thì nước ta chỉ cần hơn lOOkm^ đã có Ikm đường bờ biển. Ngoài ra còn phải kể 
đến nước ta còn có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác ven bờ và các đảo xa 
ngoài biển khơi. 



Các luồng gió mùa, gió tín phong cũng như gió đất - biển thường xuyên hoạt 
động từ hướng biển tới đã mang lại cho đất nước ta một lượng ẩm lớn, một lượng 
mưa rất đáng kể và sự điều hoà nhiệt độ khá rõ nét. Vì thế có thể nói rằng lãnh thổ 
nước ta chịu ảnh hưởng rất lán và sâu sắc của biển, ảnh hưởng của biển đối với các 
điều kiện tự nhiên nước ta được thể hiện cụ thể trên các mặt sau : 

a. Vùng biển nước ta là vùng biển nhiệt đới nóng ẩm có tác động sâu sắc 
đến đặc điểm khí hậu 

Tác dụng điều hoà khí hậu của biển được thể hiện rất rõ nét. Vào thời kì 
mùa đông, nhiệt độ của nước biển ấm hơn đất liền. Lượng nhiệt và ẩm 
của biển đã làm bớt độ lạnh và khô của khí hậu mùa đông của miền Bắc, 
đặc biệt vào các đợt hoạt động của gió mùa Đông Bắc. Vào thòi kì mùa 
hạ lượng nhiệt và ẩm lớn của biển làm tăng cường lượng mưa và độ ẩm 
trên đất liền, nhất là ở noi có địa hình chắn gió thuận lợi. Biển tạo nên khí 
hậu mát mẻ, trong lành cho nên nhiều nơi ở vùng biển nước ta đã được 
xây dựng trở thành các địa điểm du lịch nghỉ mát, an dưỡng nổi tiếng. 
Mặt khác, vùng biển nước ta hàng năm thường xuất hiện các cơn bão 
hoặc áp thấp nhiệt đới là một thiên tai nguy hiểm có sức tàn phá và ảnh 
hưởng trên một diện rộng các vùng ven biển. 

h. Biển đã góp phần tạo nên các dạng địa hình ven biển rất đa dạng và đặc sắc. 

Do tác động của các quá trình ngoại lực trong mối tương tác biển - lục 
địa đã tạo nên ở vùng ven biển nước ta các dạng địa hình rất đa dạng và 
đặc sắc. Đó là các dạng địa hình bồi tụ tam giác châu với các cánh đồng 
phù sa màu mỡ, các bãi biển rộng lớn, các bãi cát, các vịnh cửa sông, các 
bờ biển mài mòn, các vùng vịnh nước sâu, các bãi, rạn san hô ... 

Các dạng địa hình này đã và đang được khai thác và cải tạo phục vụ thiết thực 
cho các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đòd sống các địa phương ven biển. 

c. Biển đã tạo nên ở vùng ven biển các hệ sinh thái rất phát triển 

ở vùng ven biển nước ta tại các khu vực cửa sông, các bãi triều trong những 
điều kiện khí hậu, thuỷ văn và hải văn của vùng nhiệt đới đã hình thành nên nhiều 
hệ sinh thái rất phát triển, các cảnh quan đặc trưng mà điển hình là các hệ sinh thái 
rừng ngập mặn, hệ sinh thái vùng cửa sông nước lợ, hệ sinh thái đầm phá có năng 



suất sinh học rất cao và sự đa dạng của các loài sinh vật. Các hệ sinh thái này vừa 
là nguồn tài nguyên vừa là môi trường sống lí tưởng của các loài sinh vật rất cần 
được chăm sóc, bảo vệ. 

d Biển là nơi chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú 

Trước hết là tài nguyên sinh vật biển, loại tài nguyên được khai thác sớm 
nhất và lâu đời nhất. Vùng biển ở nước ta có nhiều ngư trường lán ở gần 
bờ và xa bờ với nhiều loại hải sản quý. Ngoài việc khai thác, đánh bắt 
nguồn lợi thuỷ hải sản tự nhiên, việc nuôi trồng thuỷ hải sản cũng có 
những tiềm năng vô cùng to lớn. 

Biển còn là noi cung cấp muối vô tận. Các tài nguyên khoáng sản kim 
loại và phi kim loại cũng có trữ lượng lớn. Đặc biệt là các dầu mỏ và khí 
đốt ở thềm lục địa phía nam. 

Các cảnh quan thiên nhiên nhiệt đói vùng biển nước ta vói các bãi biển 
đẹp, hoang sơ và khí hậu trong lành với các thuỷ cung thần bí của muôn 
loài sinh vật biển là nguồn tài nguyên du lịch có sự hấp dẫn đặc biệt đối 
với khách du lịch trong nước và quốc tế. 

3. Việt Nam là đất nước có cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế 

Một đặc điểm nổi bật của tự nhiên nước ta là có nhiều đồi núi. Vùng núi 
nước ta chiếm hơn 3/4 diện tích cả nước, trải rộng khắp các tỉnh biên giói 
phía bắc, kéo dài dọc theo phần lớn biên giói phía tây và chạy sát ra biển 
ở cực Nam Trung Bộ tạo thành một khối thống nhất liên hoàn làm nền 
tảng vững chắc cho toàn lãnh thổ. 

Đặc điểm nhiều đồi núi đã có những ảnh hưởng rõ rệt đến các điều kiện 
tự nhiên của nước ta và được biểu hiện cụ thể như sau : 

a. Nước ta có nhiều đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp và được phân 
thành các bậc 

Tính chung, 85% diện tích nước ta có độ cao dưói lOOOm, trong đó các 
vùng có độ cao dưói 500m đã chiếm 70% diện tích. Các vùng núi có độ 
cao từ 1000 đến 2000m chiếm 14% diện tích và các khu vực núi cao trên 
2000m chỉ chiếm 1% diện tích cả cả nước. Như vậy, tính chất chung của 



đồi núi nước ta chủ yếu vẫn là đồi núi thấp và được phân chia thành các 
bậc địa hình. Vùng núi cao chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ. Điều này đã làm cho 
đại bộ phận lãnh thổ nước ta chủ yếu chịu sự chi phối của quy luật địa 
đới. 

Đồng bằng nước ta chỉ chiếm gần 1/4 diện tích cả nước. Vùng đồng bằng 
có địa hình thấp và khá bằng phẳng với hai đồng bằng lớn là đồng bằng 
Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, ngoài ra còn có một dải đồng bằng hẹp 
ven biển ở miền Trung. Phần lớn các đồng bằng ở nước ta có nguồn gốc 
là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bằng phù sa của các dòng sông lớn 
nên đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc canh tác sản xuất nông nghiệp. 

Do địa hình khá bằng phẳng nên vùng đồng bằng nước ta có khí hậu, đất 
đai khá đồng nhất, sự phân hoá các điều kiện tự nhiên diễn ra không rõ 
rệt lắm. Mặc khác, đây là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên 
của biển. 

Các vùng đồng bằng ở nước ta đều đã được khai phá để sản xuất nông nghiệp 
từ lâu đòd, chủ yếu là trồng lúa nước do có các điều kiện tự nhiên thích họp. 

Vùng đồng bằng cũng là vùng tập trung đông dân cư, phát triển đô thị, 
các khu công nghiệp và các đường giao thông quan trọng. 

b. Địa hình nước ta khá đa dạng tạo nên sự phân hoá mạnh mẽ của các 
điều kiện tự nhiên 

Trên bình diện cả nước, vùng núi nước ta tuy có độ cao không lán nhưng địa 
hình bị chia cắt mạnh bởi mạng lưới sông suối của nước ta dày đặc, trung bình cứ 
Ikm^ có Ikm sông suối, thường xuyên được cung cấp bỏd lượng nước mưa và nước 
ngầm khá lớn. 

ở một số vùng núi cao cả nước ta có địa hình hiểm trở, khí hậu lạnh, lóp phù 
thổ nhưỡng và sinh vật mang sắc thái á nhiệt đới và ôn đới. Nhìn chung miền núi 
nước ta có khí hậu lạnh hơn, khắc nghiệt hơn và có nhiều biến động hơn so với các 
vùng đồng bằng và ven biển. Tuy vậy nhiều noi có lượng mưa và lượng ẩm đầy đủ, 
đất tốt, địa hình tương đối bằng phẳng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển 
sản xuất nông lâm nghiệp như trên các sơn nguyên ở vùng núi phía Bắc, Tây Bắc 
và Tây Nguyên, ở một số vùng núi còn tạo nên sự biến đổi sâu sắc và nhanh 
chóng các điểu kiện tự nhiên trong một phạm vi không gian không rộng lán lắm, 



đặc biệt ở các sườn đồi gió tạo nên sự khác biệt ngay giữa sườn bắc - sườn nam, 
sườn đông - sườn tây của một dãy núi. 

ở nước ta có một số dãy núi lán chạy theo hưáng tây bắc - đông nam như 
dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Trường Sơn hoặc các dãy núi chạy ngang 
theo hướng tây - đông như Hoành Sơn, Bạch Mã đã trở thành ranh giới tự 
nhiên của khí hậu cũng như ranh giói của các vùng tự nhiên khác nhau. 

c. Vùng núi nước ta chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về tài nguyên 
khoáng sản, lâm sản, thuỷ văn và du lịch 

Vùng núi nước ta chiếm diện tích rất lán và phân bố rộng khắp trong cả 
nước. Vùng núi nước ta lại có lịch sử hình thành lâu dài và trải qua nhiều 
biến động, nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các tài nguyên khoáng 
sản, kể cả các mỏ nội sinh và ngoại sinh. 

Rừng nước ta mọc tự nhiên và hiện còn có nhiều ở các vùng. Từ lâu đòd ở 
nước ta đã có quan niệm gắn rừng với núi và gọi chúng là vùng rừng núi. 
Rừng không chỉ là nơi cung cấp những tài nguyên sinh học quý giá mà 
còn là một thành phần quan trọng của tự nhiên, một yếu tố có ý nghĩa rất 
to lớn để duy trì, bảo vệ và cải thiện môi trường sống của con người. 

Vùng núi nước ta do những đặc điểm thuận lọi về địa hình và nguồn nước 
nên có dự trữ tiềm năng thuỷ điện rất lớn, tập trung nhiều ở vùng núi phía 
Bắc và Tây Nguyên và hiện đang cung cấp phần lán nguồn điện năng cho 
đất nước. 

Vùng núi nước ta có nhiều cảnh quan tự nhiên đa dạng và đặc sắc như Sa Pa, 
Tam Đảo, Đà Lạt rất thuận lợi để phát triển du lịch. Đây cũng là một tiềm năng to 
lớn và là một lợi thế của nước ta. 

4. Thiên nhiên nước ta có sự phân hoá đa dạng thành nhiều vùng 
tự nhiên có các đạc điểm khác nhau. 

Trên nền tảng nhiệt đới ẩm gió mùa của một đất nước có tính bán đảo và có 
nhiều đồi núi, nhưng do hình thế nước ta hẹp ngang và chạy dài tói 15° vĩ tuyến, có 
những vùng núi cao hiểm trở nhưng cũng có những vùng đồng bằng bằng phẳng 
rộng lớn, có những vùng nằm sát biển chịu ảnh hưởng trực tiếp hàng ngày của biển 



nhưng cũng có vùng ở sâu trong đất liền tới 500 - óOOkm nên đã hình thành nên 
nhiều vùng tự nhiên có vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên khác nhau. 


Sự phân hoá của tự nhiên nước ta cũng tuân theo những quy luật địa lí 
chung của Trái Đất. Đó là sự phân hoá theo vĩ độ, theo kinh độ và theo độ 
cao. Sự phân hoá theo vĩ độ còn gọi là sự phân hoá Bắc - Nam tuân theo 
quy luật địa đói. 

Sự phân hoá theo theo kinh độ, còn gọi là sự phân hoá đai cao cũng tuân 
theo một quy luật chung là quy luật phi địa đới... 


Bài 41: MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC bộ 


I. MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG KHÍ HẬU 

Sương muối mùa đông 

Mùa đông năm 1973 - 1974... Nhiều nơi trên miền Bắc nước ta đã phải đối 
phó với một thiên tai nguy hại là sương muối. Trong nhiều ngày, vào lúc sáng 
sớm, sương muối xuất hiện trên những diện tích rộng lán hàng ngàn hécta ở các 
vùng Đông Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc và ngay cả ở nhiều nông trường vùng núi Nghệ 
An, Thanh Hoá. Thiệt hại khá trầm trọng. Chỉ tính sơ bộ đã có khoảng hai chục 
ngàn héc ta cây công nghiệp bị chết lụi. Một số cây lương thực như lúa, khoai tây, 
ngô cùng các loại rau mùa đông cũng không tránh khói tổn thất. Đại gia súc mất 
khoảng vài ngàn con. 

Hiện tượng sương muối ngập tràn lan như năm 1973 - 1974 không 
phải là điều thường thấy ở nước ta. Điều đáng chú ý là mùa đông năm đó 
chưa phải là một mùa đông rét nhất. Nhiệt độ các tháng mùa đông chỉ 
thấp hơn so vói trung bình từ 1 đến 2 độ. Nhưng sự xuất hiện sương muối 
có liên quan chủ yếu vói tính chất của không khí gió mùa và những điều 
kiện địa hình đặc biệt. 

Điều kiện để hình thành sương muối là nhiệt độ mặt đất hạ thấp dưói độ 
không do bức xạ vể ban đêm. Khi đó, trời thường quang hay ít mây, có gió nhẹ 



làm tăng cường sự nguội lạnh của mặt đất, và bổ sung thêm nguồn hoi ẩm. Nhưng 
nếu trời đầy mây hay lặng gió, cũng như khi gió mạnh gây ra sự xáo động các 
lớp không khí thì nói chung sương muối không tạo thành được. 

Độ dẫn nhiệt của đất cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Những nơi đất ẩm, mịn 
và chặt, có khả năng dẫn nhiệt từ các lớp sâu để bù lại sự lạnh đi của các lớp bên 
trên, sương muối thường ít xảy ra hơn so vói những noi đất động hoi ẩm, những khe 
sâu hay những sườn dốc hướng về phía gió cũng là những nơi có điều kiện tạo 
thành sương muối dễ dàng. 

Cho nên, sương muối thường có liên quan với những đợt không khí lạnh tràn 
theo đường lục địa, tức là tương ứng vói “mùa hanh” trên miền Bắc nước ta. Vào nửa 
sau của mùa đông, thòi tiết nói chung ẩm ướt hơn, sương muối chỉ là hiện tượng 
rất hãn hữu. Vì thế, nhân dân ta thường nói : “Đầu năm sương muối, cuối năm gió 
nồm” ; coi đó là một sự đảo lộn những quy luật phổ biến của khí hậu. 

Theo các số liệu đã quan sát được, thì sương muối có thể xảy ra trong 
hầu hết các năm ở khu vực Đông Bắc (Cao Lạng). Vào các tháng 12, tháng 
giêng, trung bình có một hai ngày sương muối. Trường hợp rét đặc biệt, 
như các năm 1960, 1961, 1973... có thể thấy sương muối sáu bảy ngày 
liên tiếp, khí hậu mùa đông ở khu vực này vì thế được xem như không thích 
hợp vói những loại cây và súc vật ưa nóng. 

ở các vùng khác, kể cả các vùng núi cao Tây Bắc, sương muối không xảy ra 
thường xuyên trong mọi năm. Trung bình, cứ khoảng hai ba năm lại có một lần 
sương muối xuất hiện với mức độ có thể gây nguy hại. Nhưng thời gian sương 
muối tồn tại cũng không dài, thường tan đi nhanh khi Mặt Trời lên cao. 

ở đồng bằng Bắc Bộ, sương muối là hiện tượng rất hiếm xảy ra. Thường, phải 
khoảng 20 năm mới có một lần và nếu có thì thòi gian kéo dài cũng không quá 
một vài giờ. 

Giói hạn cuối cùng của khu vực sương muối ở nước ta là vùng núi Thanh - Nghệ. 
Tại đây, chỉ trong những trường hợp đặc biệt và trong những dạng địa hình thuận 
lợi mới có khả năng xuất hiện sương muối. Tuy vậy, cũng chưa thể coi đây như khu 
vực an toàn của cây trồng và súc vật sợ lạnh, vì sương muối vẫn có thể xảy ra vói tần 
suất khoảng 20 - 30 năm một lần. 

Có một điều đáng chú ý là sương muối thường liên quan vói những điều kiện địa 
phương. Cho nên, những sự thay đổi về điều kiện địa lý trong khu vực nhỏ như 



phá rừng, đốt nương, tưới nước v.v... có thể ảnh hưởng một cách đáng kể đến 
điều kiện tạo thành sương muối, làm tăng thêm hay giảm bớt khả năng xuất hiện 
sương muối. Dựa vào tình hình đó, ta có thể chủ động phòng ngừa, hạn chế tai hại 
do sương muối gây ra cho nền sản xuất nông nghiệp vụ đông. 

Mưa phùn 

Cảnh tượng mưa phùn kéo dài ngày này qua ngày khác trong những tháng 
cuối mùa đông ở Bắc Bộ thường được chú ý vì những hiệu quả đặc biệt 
của nó trong đòd sống. 

Hình như những hạt mưa nhỏ nhẹ như tơ bụi ấy đã có tác dụng “hồi sinh” đối 
với các cây trồng và giúp cho cỏ cây khố héo trong thời kỳ thiếu nước mùa đông 
tốt tươi trở lại. 

Một nhà nghiên cứu nước ngoài còn khẳng định rằng “chính nhờ có mưa phùn 
mà mói làm thêm được vụ chiêm ở miền Bắc”. 

Nhưng mặt khác, mưa phùn ẩm ướt cùng tác động đến nhiều mặt khác 
của hoạt động sản xuất. Nó thúc đẩy sự phát triển của sâu bệnh có hại, của 
nỂửn mốc và vi khuẩn. Nó gây ra những hiệu quả độc đáo về mặt sinh lý, 
làm tăng thêm cảm giác rét lạnh của mùa đông ở miền Bắc ... 

Mưa phùn, dạng mưa đặc biệt của mùa đông này, có liên quan mật thiết với 
hoạt động của gió mùa trong khu vực nước ta. Ta có thể nhận xét thấy rằng nếu 
gió mùa phát triển mạnh thì không kèm theo mưa phùn. Mưa phùn cũng không thể 
xảy ra vào những tháng đầu mùa đông, khi đó mùa đi theo đường lục địa, có độ 
ẩm nhỏ và nhiệt độ thấp. 

Điều kiện xảy ra mưa phùn là phải có sự ngưng đọng từ từ hoi nước chứa 
trong tầng không khí ở dưới thấp, để có thể tạo được thành những hạt nước rất 
nhỏ, nhẹ tới mức có khả năng lơ lửng trong không khí. Điều kiện đó chỉ thấy khi 
có sự xáo trộn không khí nóng ẩm và lạnh ẩm trong suốt bề dày của lớp khí 
quyển gần sát mặt đất... 

Thành thử ta có thể phân biệt hai loại mưa phùn trong mùa đông ở miền Bắc. 



Loại “mưa phùn gió bấc” thường kèm theo những đợt sóng lạnh giữa mùa, là 
lúc mà không khí từ vùng cực đói tràn về có độ ẩm khá lán nhưng nhiệt độ còn 
thấp. Khi đó, hoà trộn vói không khí nóng và ẩm còn tồn tại từ đợt gió mùa trước, 
sẽ tạo thành một lóp mây mù thấp bao trùm cả vùng rộng lớn phía trước sóng lạnh 
mà từ đó có mưa phùn rơi xuống. Đặc điểm của mưa phùn này là không kéo dài. 
Thường, khi gió mùa tràn về đẩy lùi không khí nóng về phía nam, mưa phùn 
cũng chấm dứt, nhường chỗ cho thòi tiết hanh lạnh. Tác dụng kết họp của điều 
kiện độ ẩm cao và nhiệt độ thấp gây ra cảm giác buốt thấm thìa. 

Loại mưa phùn thứ hai xảy ra khi sóng lạnh đã suy yếu. Lúc đó, không 
khí ẩm và ấm từ phía biển tràn vào tiếp xúc với mặt đất lạnh cũng đạt tới 
trình độ bão hoà ẩm và thành mây mù khá dày đặc. Đặc điểm của mưa 
phùn trong trường họp này là có thể kéo dài nhiều ngày, trong điều kiện 
thòi tiết chuyển ấm. Thường, mưa phùn chỉ chấm dứt khi có đợt sóng lạnh 
tiếp theo tràn về, hoặc khi không khí nóng hoàn toàn thắng thế, thời tiết 
chuyển hẳn thành ấm. 

ở miền Bắc nước ta, thời kỳ mưa phùn thường bắt đầu từ quãng đầu tháng 
giêng và kéo dài tới hết tháng ba. Tháng nhiều mưa phùn nhất là tháng hai, có 
thể tới 10, 15 ngày mỗi tháng, đôi khi tới 20 ngày. Nhưng cũng có những năm, 
mưa phùn xảy ra không nhiều, chỉ khoảng mươi ngày trong suốt cả mùa. Đó là 
những năm mất mưa phùn, thường cũng là những năm mùa đông ắm do hoạt động gió 
mùa giảm yếu. 

Có một điều đáng chú ý là mưa phùn phân bố không đồng đều trên khắp miền 
Bắc. ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, tổng số ngày mưa phùn có thể từ 
20 cho đến 40, 50 ngày trong suốt mùa đông. Nhưng ở vùng núi Đông Bắc, số 
ngày mưa phùn chỉ có khoảng 10, 20 ngày. Đặc biệt, ở Tây Bắc Bắc Bộ, do ảnh 
hường che khuất của dãy Hoàng Liên Sơn, mưa phùn rất ít xảy ra và nếu có, cũng 
chỉ là loại mưa phùn phát sinh từ sương mù buổi sớm, không kéo dài và không 
ảnh hưởng nhiều đến thời tiết. 

Ta có thể nhận xét thấy tác dụng quan trọng của mưa phùn không phải ở 
lượng nước nó mang lại, mà ở những hệ quả thòi tiết khác. Mưa phùn làm 
giảm độ nắng và ánh sáng, đồng thời hạn chế sự bốc hơi của cây cỏ và 



mặt đất. Trong những trường hợp mưa phùn kéo dài, thòi vụ lúa có thể lùi 
lại chậm hàng tuần lễ so với điều kiện bình thường mọi năm. 

Rét “nàng Bân” 

“Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ha rét nàng Bân ” 

Năm nào bước sang tháng ba âm lịch (tức tháng tư dương lịch) khi mùa đông 
chấm dứt, cũng còn thêm vài đợt rét trước khi chuyển qua mùa hạ nóng bức. 

Trong thực tế, nguyên nhân của những đợt rét muộn này không phải giản đơn 
như thế. Đó là hệ quả của gió mùa trong những điều kiện phức tạp của vùng trung 
tâm lạnh châu Á. Trung tâm này từ khoảng cuối tháng hai thường đã bắt đầu thu hẹp 
và dịch qua phía đông. Trong quá trình thu hẹp hiện tượng tuyết tan trên các vùng 
đất đai rộng lán vùng cực đới đã khiến cho không khí bị lạnh đi, tạo điều kiện cho 
trung tâm lạnh lại phát triển bột phát, gây ra những đợt rét cuối mùa vói cường độ 
có thể khá mạnh, ảnh hưởng tới tận những vĩ độ 17 - 18° bắc. 

Theo các số liệu thống kê, rét muộn ở miền Bắc đã từng xảy ra cho tói tận 
cuối tháng tư và thậm chí đến giữa tháng năm. Nhiệt độ có thể hạ tới 8 - 10 độ ở 
Bắc Bộ và 10 - 12 độ ở Nghệ Tĩnh. Trong một số trường hợp; rét kèm theo mưa 
phùn, gây cảm giác lạnh không kém gì những ngày giữa mùa đông, đến nỗi có 
câu phương ngôn “tháng ba bà già chết rét” là vậy. Đặc biệt, những đợt rét này có 
tác hại rõ rệt đối với lúa đang trỗ. 

Cho nên, nhân dân ta đã có kinh nghiệm bố trí thòi vụ sao cho lúa trỗ đừng 
quá sớm. Câu ca dao: 

“Đói thì ăn ráy, ăn khoai, 

Chớ thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng ”, 

chính là một nhận xét rất xác đáng về quy luật “rét nàng Bân” và tác hại 
của những đợt rét cuối mùa ấy đối với sản xuất. 

II. CÁC CẢNH QUAN Tự NHIÊN KHÁC 


1. Mưa tuyết và nước đóng bảng ở vùng cao 



Hằng năm, vào giữa mùa đông, ở các vùng núi cao phía Bắc có những đợt 
rét đậm kéo dài và xảy ra hiện tượng mưa tuyết và nước đóng băng. Như năm 1993 
có đợt rét bắt đầu từ ngày tiễn ông Táo lên chầu tròi và kéo dài cho tới ngoài mồng 
mưòd tết vẫn còn rết. Trong thòi gian này, đài phát thanh tiếng nói Việt Nam đưa tin 
ở cao nguyên Đồng Ván (Hà Giang) xảy ra mưa tuyết và nước đóng thành băng. 
Cao nguyên Đồng Văn có độ cao 1000 m mà đã rét như vậy thì ở những đỉnh núi 
cao trên 2000m, trên dưói 3000m thì hiện tượng tuyết rơi, nước đóng băng còn 
mạnh hơn. Vào những ngày này, buổi sáng dậy, mọi người thấy nước cứng. 
Duy chỉ có nước nguồn chảy từ lòng núi ra là không bị đông đặc. Tuyết rơi xảy ra 
khi nhiệt độ không khí hạ xuống dưói 0°c làm cho hơi nước bị ngưng kết thành 
các bông tuyết hay hoa tuyết. Hoa tuyết thường có 6 cánh và có nhiều dạng khác 
nhau phụ thuộc vào điều kiện ngưng kết như độ ẩm không khí, áp lực không khí, 
tốc độ gió v.v... 

2. Sa Pa có khí hậu điển hình của núi cao miền Bác 

Khu nghỉ mát nổi tiếng thị trấn Sa Pa có độ cao 1560 m cao hơn Đà Lạt 
30m, nên vào mùa đông, trong những ngày rét đậm thường xảy ra tuyết 
roi. Tuyết có màu tro nên ngưòd dân tộc địa phương gọi là mưa tro. 
Nguyên nhân mưa tro là do con ngưòd đốt nương, đốt rừng làm cho không 
khí bị vẩn đục bởi những hạt tro nhỏ li ti. Những hạt này lơ lửng trong 
không khí rất lâu và đóng vai trò hạt nhân ngưng kết hơi thành tuyết. Màu 
tro của tuyết ở Sa Pa là như vậy. Vào những ngày có tuyết rơi, phong 
cảnh ở vùng núi cao thật ảm đạm, sương mù dày đặc đến nỗi khách gọi 
ngoài ngõ không nhìn rõ mặt người mà chỉ nhận biết qua giọng nói. Còn 
người ở nhà ra đi, mới bước xuống cầu thang đã mất hút trong sương 
mù. Vào những ngày này, người ra đốt lửa suốt ngày để xua đi cái lạnh 
đến tê tái người. 

Nắng Sa Pa đẹp nhất vào những ngày tháng sáu, bảy, tám. Khi gió từ núi 
cao thổi xuống, nhất là cái gió từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ xuống theo thung lũng sông 
Mường Bô, gọi là gió Ô Quy Hồ. Theo quy luật gió từ cao thổi xuống càng nóng, 
nên gió Ô Quy Hồ thổi làm tan hết mây mù, khiến cho không khí sáng hẳn lên, 
mang lại cái nóng cho các vườn đào, mận chóng chín rộ để đón khách lên nghỉ hè. 
Sa Pa là một vùng đẹp có tiếng nhờ khí hậu tốt lành, mát mẻ của miền núi nhiệt đói. 



3. Vườn quốc gia Cát Bà 

- Vườn quốc gia Cát Bà được thành lập ngày 31.3.1986 do chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưcmg^^^ quyết định. Vườn thuộc huyện Cát Hải (Hải Phòng) nhưng do ủy ban 
nhân dân Hải Phòng trực tiếp quản lí. Năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng đã có công 
văn giao cho Bộ Lâm nghiệp quản lí. Vườn quốc gia Cát Bà nằm từ vĩ tuyến 
20M3’50” đến 20"5r20” Bắc và từ kinh tuyến 106"58’20” đến 107"10’05” Đông, 
phía Bắc giáp xã Gia Luận, phía Đông Bắc giáp vịnh Hạ Long, phía Tây Nam, 
Nam và Tây giáp thị trắn Cát Bà và các xã Xuân Đảm, Trân Châu, Hiền Hào. 
Tổng diện tích vườn là 15.200 ha, trong đó diện tích rừng trên đảo chiếm khoảng 
9800 ha, diện tích mặt nước là 5400 ha. 

- Vườn có 745 loài thực vật bậc cao, 495 chi và 124 họ bao gồm : cây gỗ lán có 
145 loài, cây gỗ nhỏ : 120 loài, thân thảo đứng : 237 loài, thân thảo leo : 56 loài, 
trong đó có 350/745 loài có thể làm thuốc chữa bệnh như thuyết giáo, hương nhu, 
bình vôi, cất toái, kim ngân. 

- Về động vật, hiện đã thống kê được 21 bộ, 58 họ, 115 loài bao gồm : thú có 
5 bộ, 10 họ, 20 loài; chim có 13 bộ, 34 họ, 69 loài; bò sát có 2 bộ, 9 họ, 15 loài; 
ếch nhái có 1 bộ, 5 họ, 11 loài. 

Các động vật ở vườn còn có thể chia theo các nhóm : động vật đặc hữu 
(1 loài), động vật quý hiếm (5 loài), động vật có thể làm thuốc (20 loài), 
động vật làm cảnh xuất khẩu (15 loài), động vật cho da lông quý (9 loài), 
động vật cho thịt (23 loài). 

- Tài nguyên sinh vật biển của vườn quốc gia Cát Bà rất phong phú, đa 
dạng bao gồm các loại: 

+ Thực vật biển như rong biển (khoảng 24 họ, 35 chi, 53 loài), thực vật phù du 
như khuê, tảo (khoảng 135 họ, 40 chi). 

+ Động vật biển của vườn quốc gia Cát Bà gồm nhiều loại : 

• Nhóm động vật đáy (200 loài, trong đó có giun tơ (44 loài), giáp xác 

(60 loài), thân mềm (100 loài) v.v..., một số loài có giá trị kinh tế cao như 
tu hài, sò lông, trai ngọc, điệp ngọc, vẹm xanh, tôm hùm ... 

• San hô có khoảng 155 mẫu san hô đá, 12 mẫu san hô mềm. 



• Nguồn cá phong phú, nếu chia theo độ sâu (tầng sinh sống) có 3 nhóm : 

Nhóm cá nổi có khoảng 16 loài, nổi bật là : cá trích, cá nhân, cá mòi, cá lẹp, cá 
thu, các bạc má. Nhóm ở tầng giữa có khoảng 68 loài, đại diện là các loại cá mối, 
cá đối, cá mú, cá khè, cá hồng, các lượng, cá sạo, cá nóc ... Nhóm cá đáy khoảng 1 
loài đại diện là các loại: cá đuối, cá dưa, cá luống, cá trai, có bơn, cá mõm nhọn. 

• Nhóm rùa biển điển hình là : rùa đá, vích đá, đồi mồi dứa, đồi mồi. Bốn 

loại này đều được ghi trong sách Đỏ Việt Nam cần được bảo vệ bằng pháp luật. 

Việc bảo tồn nguồn sinh học đa dạng trên vườn quốc gia Cát Bà là cần 
thiết và cấp bách. Cần có biện pháp bảo vệ tích cực với những loài quý 
hiếm, 

đang có nguy cơ cạn kiệt, có giải pháp tích cực đối với khu dân cư còn 
tồn tại ở ưong vườn và kết hợp các lực lượng để đảm bảo ổn định nguồn 
lợi sinh vật. Ngoài ra cần đầu tư mọi mặt cho việc bảo vệ rừng, biển với 
những phương tiện kĩ thuật hiện đại, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm 
phạm, tàn phá nguồn sinh vật quí hiếm của vườn. 

4. Non nước Hạ Long giữa núi rừng Việt Bác : Ba Bể 

Vòng núi cánh cung sông Gâm đang chạy liên tục thì ở quãng giữa bỗng 
ưũng xuống tạo ra một vùng núi, rừng, sông suối hang động, thác nước và 
biển hồ lọt vào giữa vùng núi Việt Bắc, đó là Ba Bể - đã được lập thành vườn 
quốc gia nước ta. 

Xưa nay Ba Bể làm du khách say mê vì đó là một vùng núi đá vôi mọc lên 
giữa một miền toàn núi đồi diệp thạch và sa thạch. Những núi diệp thạch và sa 
thạch không cao đều phủ rừng thường gọi là đất. Giữa quang cảnh đơn điệu đó, bỗng 
xuất hiện một sườn đá vôi dựng đứng, những đỉnh núi lô nhô, đủ hình dạng thiên 
nhiên trở nên sinh động lạ thường. Khách đến Ba Bể tìm thấy sự tĩnh mịch giữa 
bầu tròi và mặt nước trong xanh, nhất là sự yên tĩnh trong lòng chiếc thuyền độc 
mộc thanh thoát như một mũi tên lay lướt ưên mặt hồ Ba Bể. Thuyền ở đây là 
những chiếc độc mộc cổ truyền rất đẹp, chau chuốt, thân tròn trịa thẳng tắp, mạn 
uốn cong nhẩn bóng. Độc mộc lướt trên dòng nước xiết thật lẹ làng, là phương tiện 
đi lại chủ yếu giữa các bản ưong vùng hồ, nên nhà nào cũng có vài chiếc đi chợ và 
đánh cá. 



... Hồ Ba Bể hình thành do một vùng núi đá vôi sụt xuống, vì lòng núi đã bị 
nước ngầm đục rỗng, bỏd thế các hố đều hẹp và sâu, kéo dài thành ba nhánh thông 
liền với nhau nên gọi là Ba Bể; người trong vùng gọi ba hồ ấy là Pé Lầm, Pé Lù, 
Pé Lèng. Từ Sông Năng vào Pé Lầm qua con ngòi là bắt đầu vào bờ hồ, ở đây mặt 
hồ mở rộng thành hình tròn, bốn phía hồ núi đá vôi vây kín. Phía đông của hồ, trèo 
lên núi theo một đường mòn cao hơn mặt hồ khoảng 40m có một cái ao hình bầu 
dục, ngang dọc khoảng 100 và 200m, nằm lọt giữa vách những vách núi đá bao kín ở 
trên đỉnh núi cao mà ao quanh năm có nước, như vậy là nhờ nước ngầm chảy trong 
lòng các núi xung quanh luôn luôn tiếp đến; ngay cả mùa đông nước ao cũng hạ 
thấp nhưng không bao giờ cạn hết. Ao lại rất nhiều cá, có con nặng tới năm bảy cân, 
toàn cá chép, trắm, mè, quả. Nhưng cá rất khó bắt vì cá thấy động là chui ngay vào 
các hang sâu quanh hồ người quanh vùng gọi đó là Ao Tiên - nơi dành cho tiên 
trên trời xuống tắm. 

Hồ Pé Lầm nằm hướng bắc - nam, bề ngang rộng 700-800m, và dài 3 km. 
Phía nam cách núi ở 2 bờ khép lại gần nhau, làm thành một cái eo, chỉ hẹp khoảng 
30m. Vượt qua eo là thuyền bắt đầu vào hồ khác là Pé Lù. Càng về phía nam Pé Lù 
càng mở rộng ra, cách eo hơn 1 km, giữa hồ nổi lên hòn đảo gọi là An Mã, xưa kia 
trên đảo có chùa, nay có hai hòn đảo xinh xắn ... những đảo to, nhỏ này đều là đảo 
đá vôi, cây mọc xanh rờn, cây trên đảo nghiêng nghiêng vươn dài trên mặt nước để 
cho những cụm phong lan duyên dáng soi bóng mặt hồ. Non xanh nước biếc ở đây 
làm cho du khách liên tưởng đến một mảnh vịnh Hạ Long ai đã đặt vào giữa núi 
rừng Việt Bắc. 

Pé Lù chạy dài hơn 1 km về phía tây nam mói hết chiều dài hồ khoảng 3 km. 
Phía đông và đông nam là nhánh gương phản chiếu bầu tròi, cây cối và bản làng 
dọc đôi bờ. 

Như vậy ba chiếc hồ dài toả về ba ngả như hình chân vạc chiều dài tất cả là 9 
km. Hầu hết bờ hồ đều là vách đá vôi dựng đứng nên không có bản làng. Bản làng 
đều ở phía sau các dải núi đá viền quanh hồ. Rừng núi, đất đai ven hồ mang lại 
cho con người ở đây nhiều nguồn lợi quý. Rừng Ba Bể đặc biệt có nhiều gỗ 
nghiên, gỗ nghiên bền hơn sắt, trăm năm chưa hư hỏng. Cây nghiên có thể sống 
nghìn năm, rễ bám chặt vách đá. Ngoài ra còn nhiều giống gỗ quý như : 
đinh hương, san san, vàng tâm ... các loại thực vật gốc Hoa Nam và An Độ ... 



Rừng có nhiều thú quý : hươu nai, hoẵng, gấu, lợn rừng, cầy hương, sóc 
bay lượn, culi lớn, voọc v.v... lợn rừng vùng này rất to, nặng ba bốn tạ là 
thường. Đặc biệt Ba Bể có đàn dơi hang động khoảng 33 loài vói những 
loại rất hiếm. Một nguồn của cải mà người vùng hồ Ba Bề khai thác rất 
nhiều đó là thuỷ sản. Hồ dài, sâu có đủ loài cá ăn nổi cũng như ăn chìm. 
Cá Ba Bể ngon và béo có tiếng, nhiều nhất là trắm cỏ và cá mương, cá rêu 
gai, cá võng, cá sình ga, cá lầm xanh, cá bống , cá trình đất... 

Hồ còn rất nhiều tôm, cua, lươn, ba ba. Nước càng lên cao, cá lại càng nhiều. 
Mùa nước một gia đình đánh được tới 1 tạ cá. Khách đã tới bản không bao giờ phải 
đi chợ mua tôm, cá vì nhà nào cũng có sẩn... ngưòd trong vùng giàu là nhờ cá. 

Giữa núi rừng mà bản làng vùng Ba Bể quanh năm dư thừa ngô lúa... Đòd sống 
giữa non nước giầu có, cảnh đẹp tuyệt vời, khí hậu trong lành đem lại cho con 
ngưòd ở đây nêp sống tự tin, hồ hỏd, tỂửn lòng đôn hậu, rất mực hiếu khách. Non xanh, 
nước biếc, nhiều sản vật, lại thêm con người đáng mến, làm cho Ba Bể trở thành 
trung tâm du lịch quý của đất nước, thu hút, hấp dẫn du khách tói thắng cảnh tuyệt 
vời, giữa vùng sơn thuỷ hữu tình này... 

Ngày 4/1/1977 Thủ tưáng chính phủ đã ra quyết định công nhận khu rừng cấm 
Ba Bể. 

Ngày 10/10/1992 có quyết định 83/CT chính thức thành lập Vườn Quốc gia Ba 
Bể. Diện tích Vườn Quốc gia Ba Bể là 7611 ha. Trong đó diện tích rừng 5696 ha 
(chiếm 73,5% diện tích vườn), đất trồng 1533 ha (20,15%), hồ 375,2 ha (4,9%), 
sông 116 ha (1,4%). 

Vườn Quốc gia Ba Bể là noi có nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng ở Việt Nam. 
Những di tích lịch sử hấp dẫn như chiến luỹ bằng đá, giếng nước nhà Mạc, động 
Nà Phòng (nơi đặt đài phát thanh tiếng nói Việt Nam thòi kỳ đầu kháng chiến 
chống Pháp). Đây là noi có thể khai thác phục vụ du lịch, đồng thòd là nod tập trung 
nghiên cứu khoa học bảo vệ nguồn gien động thực vật, bảo tồn vùng đất ngập nước. 
Vườn quốc gia Ba Bể còn có khỉ mắt đỏ và cây sấu hơn 200 tuổi trong rừng 
nguyên sinh ... 


Bài 42 MIỀN TÂY BẮC và BẮC trung bộ 



I. NÚI PANXIPÀNG — PHONG CẢNH HÙNG vĩ NHẤT CỦA VIỆT NAM 

Từ Sapa nhìn về phía tây nam là thấy đỉnh Panxipăng cao 3143m vói đặc 
điểm đồ sộ nhô cao vượt hẳn lên trên những đỉnh núi gần trước mặt. Trên 
đỉnh núi cao nhất này của nước ta nhìn ra bốn phía xung quanh là những 
dãy núi trùng điệp trong phạm vi một bán kính hơn 210km. Bao gồm cả 
rìa cao nguyên Đồng Văn, vùng núi đá vôi chợ Chu, miền đồi trung du 
Phú Thọ - Việt Trì. Toàn bộ miền biên giới Việt Lào và cả một phần đất 
của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

Khu vực đỉnh núi Panxipăng là địa điểm du lịch leo núi lí tưởng hấp dẫn ở 
nước ta. Chinh phục được đỉnh cao quanh năm mây phủ gió vờn là niềm thích thú, 
kích thích tính mạo hiểm lòng dũng cảm. Từ đỉnh núi Panxipăng nhìn xuống ít khi 
trông thấy Sapa, chỉ nhìn thấy mây trắng lóp lóp tràn qua, rồi hoà vào bầu tròi 
mênh mông, như ngăn cách hẳn ngọn thần sơn này với noi trần thế bên dưới. 

Đứng trên đỉnh Panxipáng được thấy tận mắt những làn mây nhẹ, trắng trong cứ 
lướt qua. Dưói tầm mắt là một thảm rừng lạ lùng, chỉ thấp ngang ngực, thì ta chẳng 

khỏi chút bàng hoàng. Nếu đến Sapa mà gắng lên được đỉnh Panxipăng thì sẽ 
thưởng ngoạn trọn vẹn cảnh hùng tráng, kì vĩ của đất nước ta... ở đây tròi lạnh và 
ẩm hơn ở Sapa nhiều, gió lộng quanh năm, cây khó mọc lên cao. Thông, Liễu, 
Trúc vàng là những cây đều thấp lùn chỉ trên dưới 80cm, thân cây cong queo, vặn 
vẹo, lá cây nhỏ như những chiếc kim dài, cành cây mảnh dẻ, la đà trước gió mạnh. 

Bỏfi trên đỉnh núi này quanh năm gió mạnh và rét buốt nên cây cối chiếm 
ưu thế tuyệt đối gần như là cây Trúc lùn tạo thành một thảm dày cao 20 - 
30cm. 


Sườn núi Panxipăng đến độ cao khoảng 2100m rừng hỗn giao đã mất dần đi, 
pơmu đã mọc thành rừng kín, cây cao đến 40 - 50m. Đường kính thân cây đến 
l,5m. Rừng trông thật đẹp mắt và lóp đất dưới chân rung rinh vì thảm cành lá rụng 
dày, ẩm ướt, được phủ một tầng cây bụi nhỏ. Cây Thiết Lam xuất hiện thành rừng 
ở độ cao 2400 - 2900m, cao hơn nữa ở độ cao 2600m trở lên cây Vân Lam phát 
triển nhiều. 

Vùng núi cao Panxipăng có khí hậu khắc nghiệt, để chinh phục được ngọn núi 
cao nhất Đông Dương này, đòi hỏi những nhà leo núi phải có lòng dũng cảm tuyệt 



vời vì không noi nào bằng nơi đây con ngưòd phải đối mặt với tự nhiên nghiêm 
nghị đến thế. Sườn núi rất dốc, bị các thung lũng hẹp chia cắt rất sâu, có nơi độ 
sâu tương đối tói lOOOm. Bản thân các khối núi lại đan vào nhau làm cho đường 
đi, lối lại thêm phần rất hiểm ưở ngoắt ngoéo những dòng suối chảy băng băng từ 
lưng chừng núi xuống phải xé mình qua những vách hẹp để rơi xuống thành thác ở 
một bồn nước nào đó ưong thung lũng. Đỉnh Panxipáng còn cao hơn trạm khí 
tượng Hoàng Liên Sơn gần lOOOm. Panxipăng có khí hậu khá lạnh. Nhiệt độ trung 
bình năm thấp nhất nước ta : 12,8^c. ở đây có lượng mưa, độ ẩm mây mù lớn. 
ở Panxipăng thời tiết thay đổi thất thường, đột ngột. Có khi thời tiết đang tốt trở 
nên xấu ngay, ở đây gió rất lớn và các dòng tháng đã làm cho thòi tiết luôn thay 
đổi và có biến động. Đặc biệt ở đây nhiều dông, hàng năm có tói 53 ngày có dông. 
Thỉnh thoảng có mưa đá xảy ra, mưa tuyết thường xuất hiện vào mùa đông. 

Hoàng hôn và rạng đông trên đỉnh núi Panxipăng thật tuyệt vời. Khi tia nắng 
cuối cùng trong ngày xuyên chênh chếch gần như song song vói biển mây, làm 
cho mây trắng thành biển mây mầu đỏ rực như một biển lửa. Phong cảnh núi cao 
lúc này đẹp tựa bức tranh sơn dầu tuyệt tác. 

Bình minh trên “nóc nhà” của Tổ quốc gọi cảm giác dễ chịu. Ban mai trên 
đỉnh núi nắng đến loá mắt. Nắng chiếu vào tầng mây dưới thấp và làm cho mây 
cuồn cuộn chuyển động như sóng cồn ngoài khơi, cảnh vật trên núi cao thật yên 
tĩnh và vô cùng tinh khiết... 

II. PHONG NHA — KÌ QUAN HANG ĐỘNG THẾ GIỎI 

Ngày 3/7/2003 tại Trụ sở UNESCO ở Pari (Pháp), ủy ban Di sản thế giói họp 
kì họp toàn thể lần thứ 27, đã công nhận thêm 24 di sản ván hoá và thiên nhiên của 
các quốc gia thành viên, hong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam 
được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là địa danh thứ 5 của Việt Nam 
được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thế giới. 

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, 
giáp biên giới Việt Nam - Lào. Vườn bao gồm một quần thể hang động 
phong phú, kì vĩ và một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh với độ che phủ trên 95% 
có tính đa dạng sinh học cao. 



Hệ thống hang động đã phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng chiều dài 
khoảng lOó.OOOm, và còn nhiều dạng hang động chưa được thám hiểm. Hệ thống 
hang động kì thú này kết hợp với hệ sinh thái rừng đa dạng trên núi đá vôi và sông 
suối tạo nên nhiều cảnh quan độc đáo thu hút các nhà nghiên cứu khoa học và khách 
du lịch. Phong Nha - Kẻ Bàng có hai hệ thống hang động : Hệ thống động Phong 
Nha và hệ thống hang Vòm, với tổng chiều dài 64.384m, trong đó riêng hang Vòm 
dài 13.690m. Ngoài ra, trong dãy núi Kẻ Bàng còn rất nhiều những hang động 
khác như hang Én, hang Thung, hang Đại Cáo... 

Sự độc đáo của động Phong Nha còn ở chỗ đây là một động nước lớn, với 
dòng sông ngầm dài ngót 14km, khi chảy ra khỏi động trở thành dòng sông Son 
tạo nên con đường chính đưa du khách vào thăm động. 

Động Phong Nha được hình thành do những kiến tạo địa chất xảy ra trong 
lòng dãy núi đá vôi Kẻ Bàng cách đây hàng trăm triệu năm. Dấu tích những những 
văn tự khắc trên vách đá bằng ngôn ngữ Chăm Pa cổ cho thấy động Phong Nha 
được người Chăm phát hiện từ thòi xa xưa. Năm 1824, động Phong Nha được vua 
Minh Mạng sắc phong là “Diệu ứng chi thần”. 

Cuối thế kỉ XIX, ông Cadiere, một linh mục người Pháp, thám hiểm động và 
suy tôn là “Đông Dương đệ nhất động”, ông là người phát hiện ra những văn tự 
của người Chăm trên vách đá trong hang động. Tháng 7/1924, nhà thám hiểm 
người Anh Barton sau khi khảo sát Phong Nha đã nhận xét rằng Phong Nha là một 
hang động tuyệt đẹp, có thể so sánh vói các hang động nổi tiếng trên thế giói như 
Padirac (Pháp), Cuevas del Drac (Tây Ban Nha)... 

Hơn nửa thế kỉ sau đó, chiến tranh đã làm gián đoạn việc thám hiểm, 
khám phá động Phong Nha. Thòi kì chống thực dân Pháp, noi đây là căn 
cứ tập hợp quân của nhiều cuộc khỏi nghĩa. Thời kì chiến tranh chống đế 
quốc Mĩ, khu vực động Phong Nha là một trạm trung chuyển quân sự, 
lương thực cho chiến trường trên tuyến đường Trường Sơn. 

Năm 1989, Hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) tiếp tục làm công việc 
thám hiểm động Phong Nha. Vào các năm 1990, 1992, 1994, Đoàn thám hiểm 
BCRA phối hợp với Khoa Địa lí - Địa chất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(Đại học Quốc gia Hà Nội) bằng phương tiện kĩ thuật hiện đại tiến hành khảo sát 
kĩ hơn động Phong Nha và một số hang động khác. Sau khi khảo sát, các nhà khoa 



học Việt Nam và Anh đã công bố bằng hình ảnh về vẻ đẹp của cảnh quan thiên 
nhiên độc đáo tuyệt mĩ ở động Phong Nha. 

Động Phong Nha dài 7.729m. cửa động rộng 20 - 25m, cao khoảng lOm. Vào 
sâu trong động Phong Nha hơn 600m là hang Bi Kí vói những thạch nhũ tuyệt đẹp 
màu cẩm thạch, vòm hang rộng, không gian trong hang huyền ảo. Vô vàn những 
nhũ đá mang dáng vẻ của Đức mẹ Maria, các thiên thần bay lượn, hình những cây 
thánh giá, những bầy sư tử, cá sấu, và đặc biệt có 2 cột nhũ đá rủ dài từ trên trần 
hang xuống tận đáy nước. Hang Bi Kí dài khoảng 130m và rộng như một hội 
trường lán, phía dưói là một lóp cát mịn làm nền, có lẽ vì vậy mà hang Bi Kí còn 
có tên là hang Hội Trường. 

Rời hang Bi Kí, du khách sẽ sang hang Tiên và hang Cung Đình cùng những 
cột nhũ đá cao trên 200m được thiên nhiên tạo nên. Đây cũng là hai hang tiêu biểu 
của động Phong Nha có hệ thống nhũ đá huyền ảo và kì vĩ cùng hàng ngàn những 
kiệt tác được hình thành bởi tạo hoá, với vô số những hình ảnh kì lạ và hấp dẫn. 
Trong hang Tiên, thiên nhiên đã tạo trên vách đá hình dáng những nàng tiên với 
mái tóc dài, màu vàng óng ả. Hang Cung Đình có nhũ đá giống ngai vàng, được 
thiên nhiên “chạm trổ” cực kì tinh xảo... Nếu gõ nhẹ vào chuỗi thạch nhũ giống 
hình phím đàn thì người ta tường như đang thưởng thức âm điệu của tiếng đàn tơ- 
rưng trầm bổng âm vang. 

Tháng 4/1997, một cuộc hội thảo khoa học vể di tích danh thắng Phong Nha - 
Xuân Sơn được tổ chức tại Quảng Bình. Tổ chức BCRA chính thức công nhận 
Động Phong Nha là một trong 3 hang nước tiêu biểu trên thế giới và là hang động 
duy nhất ở Việt Nam đạt 7 tiêu chuẩn : Hang có dòng sông ngầm dài nhất 
(13.969m); có cửa hang cao và rộng nhất; có bãi cát và bãi đá ngầm đẹp nhất; có 
hang khô rộng và đẹp nhất ; có hồ nước ngầm đẹp nhất ; có hệ thống thạch nhũ 
tráng lệ và kì ảo nhất; hang dài nhất. 

Phong Nha - Kẻ Bàng còn lưu giữ nhiều dấu tích khảo cổ và di tích lịch sử quí 
giá. Đó là những chữ tượng hình cổ của người Chăm, di tích căn cứ kháng chiến 
chống Pháp của Vua Hàm Nghi cuối thế kỉ 19 tại núi Ma Rai; những địa danh như 
bến phà Xuân Sơn, Đường mòn Hồ Chí Minh, đường 20 Quyết thắng trong thời kì 
kháng chiến chống Mĩ. 

Ý thức được vị thế của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhất là vẻ đẹp 
hấp dẫn của động Phong Nha, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư xây dựng hơn 50km 



đường nhựa từ quốc lộ lA đến bến Xuân Sơn. Thiết kế và lắp đặt hệ thống chiếu 
sáng trong hang động, mở dường lên động Tiên Sơn (động Phong Nha khô) và hệ 
thống nhà hàng, khách sạn để thu hút khách du lịch. Tỉnh cũng đã triển khai thêm 
một số dự án lán đầu tư cho Khu du lịch Phong Nha như Công trình cáp treo vói 
tổng vốn đầu tư 25 tỉ đồng ; xây dựng khu dịch vụ vói kinh phí 10 tỉ đồng ; đầu tư 
800 triệu đồng đóng mói 2 tàu để đưa khách tham quan động. Mở tuyến du lịch 
sinh thái lên động Tối, thác Trộ Mộng, eo Gió, khu Nước Mọc, Xây dựng vùng 
rừng lâm viên... Đồng thòi, tỉnh đã giúp đỡ nhân dân trong vùng tham gia các hoạt 
động kinh tế, dịch vụ, bảo vệ môi sinh, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. 

Để phát triển du lịch bền vững, khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cần 
phải duy trì khả năng thu hút và táng tính tính hấp dẫn đối vói du khách 
bên cạnh các biện pháp nghiêm ngặt để bảo tồn môi trường thiên nhiên, 
tài nguyên du lịch chủ yếu ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Đồng thòi, cần phải 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa môi trường vói các yếu tố văn hoá - xã hội, 
kinh tế. 


III. TRUÔNG NHÀ HỔ — DẢI CỔN CÁT VEN BIỂN rộng lỏn NHẤT nước 
TA 


Nhân dân miền Trung thường gọi truông là những bãi đất cằn cỗi hoặc 
là những cồn cát ở ven biển. Truông Nhà Hồ là vùng cồn cát lớn nhất 
nước ta, nằm ở phía bắc huyện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Vào thòi các chúa Nguyễn, truông Nhà Hồ là nơi ẩn náu của bọn cưóp 
đường, nhũng nhiễu nhân dân. Ai có việc phải qua lại truông Nhà Hồ đều 
rất sợ chúng. Nhiều sử gia cũ nước ta đã ghi chép về đặc điểm vùng này : 

Giữa thế kỉ XVIII, Lê Quí Đôn - nhà bác học nước ta thời đó có ghi chép 
: “... đường đi một ngày rưỡi, động cát liên tục, sắc trắng óng ánh, trùng 
điệp mấy tầng như hình thành quách... Giữa đường cát trắng, ao lớn rưòfm 
rà lá chẳng lạ sao.” 

Khoảng 100 năm sau, Quốc sử quán dưới thòi Minh Mạng cũng đã ghi chép 
vể truông Nhà Hồ như sau : “... ở phía bắc Vĩnh Linh, rừng dài 3 dặm. Tương 
truyền ngày trước rừng cây rậm rạp có nhiều côn đồ tụ tập, cưóp bóc ngưòd đi 



đường, vua Hiển Tông hoàng đế sai nội tán Nguyễn Khoa Đăng kinh lí đất này. 
Khoa Đăng bèn sai người chém chặt cây rằng, lùng bắt côn đồ, do đấy trộm cắp 
im hơi, buôn bán đi lại được tiện lợi, người ta đều ca tụng.” 

Đó là chuyện xưa, còn như ngày này, cái tiên truông Nhà Hồ và cảnh vật 
thiên nhiên đã đi vào lịch sử. Đại danh truông Nhà Hồ đã thực sự xa lạ và 
bị lãng quên không những đối vói chúng ta và ngay cả đối vói ngưòd dân 
Quảng Bình. 

Vào thòi Lê Quí Đôn, các cồn cát ở phía bắc huyện Vĩnh Linh đã “trùng 
điệp mấy tầng như hình thành quách” thì ngày nay chắc chắn còn vĩ đại 
hơn, ngút ngàn hơn xưa. Các cồn cát ở đây cao tói 40m so với mặt biển. 
Các bãi cát ở Vĩnh Linh lại thường rất rộng. Các nhà địa lí nước ta đều 
cho rằng Vĩnh Linh là nói có những cồn cát, bãi cát có qui mô lán nhất 
dọc theo duyên hải nước ta. Sở dĩ như vậy vì bờ biển Vĩnh Linh vừa thấp, 
lại vừa bằng phẳng, không có núi, đồi che chắn nên cát tha hồ di chuyển 
vào sâu trong đất liền. Mặt khác vào mùa đông, gió mùa đông bắc lại thổi 
thẳng góc vói bờ biển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các bãi 
cát và cồn cát phát triển với qui mô lán. Ta hãy quan sát sự hình thành 
chúng. Khi có gió biển thổi vào, cát bay là là mặt đất. Gặp phải một bụi 
cây, tảng đá, mô đất, cát tụ thành đống nhỏ. Nhiều đống nhỏ nối hợp vói 
nhau tạo thành những đống lán rồi phát triển thành các cồn cát. Cứ như 
vậy, ngày, đêm, gió thổi liên tục làm cho cát bay đi chuyển sâu vào đất 
liền, lấp cả ruộng vườn nhà cửa. Vì vậy phải trồng rừng cây phi lao để 
ngăn cản nạn cát bay. 

IV. TAM GIANG — ĐAM PHÁ LÓN NHẤT Nước TA 

Từ đầu thế kỉ 19, ngưòd dân Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã lưu truyền 
câu ca : 

Thương anh em cũng muốn vô 
Sợ truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang 

Xưa kia người ta sợ phá (đầm) Tam Giang vì phá đầm này thuộc loại rộng 
lớn nhất nước ta, có chiều dài tới 70km, chiều rộng có noi tới 20km, và 
nằm dọc theo duyên hải tỉnh Thừa Thiên Huế. Phá được ngăn cách vói 
Biển Đông bỏd những trảng cát cao ngút ngàn. Phá rộng lán như vậy nên 



việc đi lại trên phá rất nguy hiểm vì mỗi khi gặp gió to, sóng cả, thuyền 
dễ bị lật chìm. 

Gọi là phá Tam Giang vì phá này có ba con sông đổ vào : sông Hương, sông Ô 
Lâu và sông Bồ. Vào mùa mưa lũ, lũ sông tràn về, phá Tam Giang đầy ắp nước và 
sau đó thoát ra biển bằng 2 cửa Thuận An và Tư Hiền. Vào mùa khô, nước phá 
cạn, triều lên đem mặn vào phá và ngược theo các sông, đi sâu vào đất liền, ở 
sông Hương, nước mặn xâm nhập tới địa phận Thiên Mụ. 

Theo qui luật tự nhiên thì những đầm phá dù lán đến mấy cũng mau chóng bị 
các sông mang phù sa tói lấp đầy. Tuy nhiên vì sông Hương và sông Bồ, sông 
Ô Lâu là những con sông nhỏ, lượng phù sa ít, nên quá trình bồi lấp phá Tam 
Giang xảy ra rất chậm. Song nếu so với đầu thế kỉ 19 thì phá Tam Giang ngày nay 
đã bị lấp hẹp và nông đi rất nhiều, không còn sóng dữ, khách qua lại an toàn hơn 
hẳn xưa. 

Phá Tam Giang có mặt nước rộng tói 21.600ha, trong đó lóOOha là bãi 
triều(l). Trên mặt phá mênh mông sóng nước, có tới 10 vạn người sinh sống. Coi 
thuyền là nhà ở, cư dân Tam Giang sinh ra trên mặt nước, lớn lên trong những 
chiếc thuyền, lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái và ngay cả hội hè cũng tổ chức 
trên mặt phá. cả đời họ sống trên thuyền, đến lúc chết họ nằm dưới mộ, đắp đất 
theo hình thuyền. Thuyền của cộng đồng người sống trên phá Tam Giang cũng có 
nhiểu loại, phản ánh sự giàu có hoặc nghèo nàn của chủ thuyền. Những người giàu 
đóng thuyền to, trang bị máy móc hiện đại nên có thể đi đánh bắt ngoài khơi xa, 
dài ngày. Song đại bộ phận ngư dân có thuyền nhỏ, chỉ đánh bắt ở trong phá. 

Tài nguyên thuỷ sản của phá Tam Giang rất phong phú. Tôm cua có tới 21 
loài có giá ưị, cá có 162 loài, trong đó 22 loài có khả năng khai thác vói sản lượng 
cao. Ngoài ra còn rau câu, mỗi năm xuất khẩu được 4.000 tấn. 

ở Tam Giang, ngưòd dân khai thác thuỷ sản 24/24 giờ ưong ngày. Ban đêm 
ngư dân soi đèn bắt cá, đèn giăng ưên mặt nước tựa như một bầu tròi đầy sao. 
Sáng còn chưa nhìn rõ mặt người, mặt phá đã rộn ràng nhịp gõ mạn thuyền, đuổi 
cá vào lưới. Tại cửa sông và các cửa phá, nơi thuỷ triều lên xuống, cũng là nơi các 


(1) Bãi triều là bãi bị ngập nước khi có thuỷ ưiều 



luồng cá di chuyển ngược xuôi theo dòng nước, ngư dân giăng ra đủ các loại 
phương tiện để bắt cá. 


Bài 43 MIỂN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ 


I. CHIM YẾN KHÁNH HOÀ 

Sử sách có ghi lại những bữa tiệc mà nhà vua chiêu đãi các quan trong triều. 
Đó là những bữa tiệc sang, nấu bằng tổ yến. Tổ yến được làm nên từ chất liệu một 
tuyến dịch đặc biệt do chính con chim yến thải ra. Có ngưòd nói nôm na : tổ yến làm 
từ dãi con chim yến. 

Hiện nay trên thị trường quốc tế, tổ yến là một đặc sản cao cấp. Một tổ 
yến sào có màu đỏ (yến huyết) giá 25 đô la Mĩ, tổ màu hồng từ 20 - 22 đô 
la, tổ màu trắng 15 - 17 đô la. 

Có lẽ trong chúng ta còn rất nhiều người chưa hề nhìn thấy con chim 
yến và tổ yến. Chim yến nhỏ bé, nhỏ hơn cả chim sâu, trông tựa như 
con chim én. Chim thường làm tổ trên vách đá cheo leo ở các đảo 
ngoài khơi. Một nãm, chim làm tổ hai lần vào tháng 3 và tháng 8 âm 
lịch. Chim tiết ra từ mỏ một chất dịch kéo dài thành sợi và chim cứ 
dùng mỏ kéo đi kéo lại đan vào nhau để thành tổ có dạng như tai người 
và vì vậy, tổ yến còn có tên là tai yến. Tai yến có trọng lượng 20 gam, 
trong khi đó con chim yến chỉ nặng có 10 gam. Chim yến nhỏ như vậy 
nhưng nó có thể bay suốt ngày trên mặt biển mà không cần 1 phút 
nghỉ ngơi. Có lẽ chim yến chỉ nghỉ khi chúng về tổ để ngủ qua đêm và 
lạ thay, có những vách đá chi chít hàng vạn tổ yến nhưng không bao 
giờ chúng về nhầm tổ. Ngay cả trứng của nó cũng vậy. Người ta 
chuyển trứng từ tổ nọ sang tổ kia, đánh dấu cẩn thận và ngày hôm sau 
lại thấy chúng trở về đúng tổ của nó. Vách đá dù dốc đến đâu, các 
mỏm núi dù chênh vênh thế nào, cũng có yến làm tổ, vì nước dãi yến 
dính chặt vào vách đá, không dời được. Làm nghề bóc tổ yến phải là 
người trèo núi thiện nghệ và rất dũng cảm. 



MUC LUC 


Trang 

Bài 22 Vệt Nam đất nước, con người .3 

Bài 23 Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.9 

Bài 24 Vùng biển Việt Nam.17 

Bài 25 Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.26 

Bài 26 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt nam.31 

Bài 27 Thực hành : Đọc bản đồ Việt nam.39 

Bài 28 Đặc điểm địa hình Việt Nam.42 

Bài 29 Đặc điểm các khu vực địa hình.51 

Bài 30 Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam.59 

Bài 31 Đặc điểm khí hậu Việt nam.63 

Bài 32 Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.70 

Bài 33 Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.76 

Bàỉ 34 Các hệ thống sông lán ở nước ta.82 

Bài 35 Thực hành vể khí hậu, thuỷ văn Việt Nam.88 

Bàỉ 36 Đặc điểm đất Việt Nam .92 

Bài 37 Đặc điểm sinh vật Việt Nam.99 

Bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.105 

Bài 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.112 

Bài 40 Thực hành : Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp.119 

Bài 41 Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.124 

Bài 42 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.129 
























137 


Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 


PHỤ LỤC 

Bài 22 Vệt Nam đất nước, con người .145 

Bài 23 Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.148 

Bài 24 Vùng biển Việt Nam.151 

Bài 25 Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.159 

Bài 26 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt nam.161 

Bài 28 Đặc điểm địa hình Việt Nam .164 

Bài 29 Đặc điểm các khu vực địa hình.167 

Bài 30 Thực hành đọc bản đồ địa hình Việt Nam .174 

Bài 31 Đặc điểm khí hậu Việt nam.176 

Bài 32 Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.183 

Bài 33 Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.189 

Bài 34 Các hệ thống sông lán ở nước ta.193 

Bài 36 Đặc điểm đất Việt Nam .204 

Bài 37 Đặc điểm sinh vật Việt Nam.206 

Bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.209 

Bài 39 Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.212 

Bài 41 Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.219 

Bài 42 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.228 






















Bài 43 


Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 


235 




THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

ĐỊA LÍ 8 - TẬP HAI 

NGUYỄN CHÂU GIANG 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 
Biên tập : 

PHẠM QUỐC TUẤN 
Vẽ bìa : 

NGUYỄN TUẤN 
Trình bày : 

LÊ ANH TÚ 
Sửa bản in : 

PHẠM QUỐC TUẤN 


In 2000 cuốn, khổ 17 X 24cm, tại Công ty cổ phần in Phúc Yên. 
Giấy phép xuất bản số : 50GVb/197/CXB. Cấp ngày 24/2/2004. 
In xong và nộp lưu chiểu quý 1/2005. 





